Chương 1 : Giới thiệu 1 M 








T GIỚI THIỆU | 


1.1 MỞ ĐẦU 


Vào năm 1971 tập đoàn Intel đã giới thiệu 8080, bộ vi xử lý ( micro- 
'_ processor ) thành công đầu tiên. Sau đó không lâu Motorola, RCA, kế 
đến là MOS Technology và Zilog đã giới thiệu các bộ vi xử lý tương tự : 
| 6800, 1801, 6502 và 280. Bản thân các vi mạch ( IC : integrated circuIt ) 
này tuy không có nhiều hiệu quả sử dụng nhưng khi là một phần của 
một máy tính đơn ðoard ( single-board computer ), chúng trở thành 
thành phần trung tâm trong các sản phẩm có ích dùng để nghiên cứu và 
thiết kế. Các máy tính đơn öoœrdở này, trong đó có D2 của Motorola, 
KIM-1 của MOS Technology và SDK-85 của Intel là đáng ghi nhớ nhất, 
đã nhanh chóng xâm nhập vào các phòng thí nghiệm thiết kế của 
trường trung học, trường đại học và các công ty điện tử. 





Vào năm 1976 Intel giới thiệu bộ vi điều khiển ( microcontroller ) 

8748, một chip tương tự như các bộ vi xử lý và là ch¿p đầu tiên trong họ 

vi điều khiển MCS-48. 8748 là một vi mạch chứa trên 17000 transistor 

bao gầm một CPU, 1 K byte EPROM, 64 byte RAM, 27 chân xuất nhập 

và một bộ định thời 8-bit. IC này và các IC khác tiếp theo của họ MCS- 

„& nhanh chóng trở thành chuẩn công nghiệp trong các ứng dụng 

đớng điều khiển ( control-oriented application ). Việc thay thế các 

thành phân cơ điện trong các sản phẩm như các máy giặt và các bộ 

điều khiển đèn giao thông là một ứng dụng phổ biến ban đầu. Các sản 

phẩm khác mà trong đó bộ vi điều khiến được tìm thấy bao gồm xe ô tô, 

thiết bị công nghiệp, các sản phẩm tiêu dùng và các ngoại vi của máy 

tính ( bàn phím của IBM-PC là một thí dụ sử dụng bộ vi điều khiển 
trong các thiết kế tối thiểu thành phần ). 


Độ phức tạp, kích thước và khả năng của các bộ vi điều khiển được 
tăng thêm một bậc quan trọng vào năm 1980 khi Intel công bố chịp 
8051, bộ vi điều khiển đầu tiên của họ vi điều khiển MCS-ð51. 8o với 
8048, chip 8051 chứa trên 60000 transistor bao gồm 4 K byte ROM, 128 











2 Họ vi điều khiển 8051 


byte RAM, 32 đường xuất nhập, 1 port nối tiếp và 2 bộ định thời 16-bit 
- một số lượng mạch đáng chú ý trong một IC đơn. Các thành viên mới 
được thêm vào cho họ MCS-51 và các biến thể ngày nay gần như có gấp 
đôi các đặc trưng này. Tập đoàn Siemens, nguồn sản xuất thứ hai các bộ 
vi điều khiển thuộc họ MCS-ð1 cung cấp chip SAB80515, một cải tiến 
của 8051 chứa trong một vỏ 68 chân, có 6 port xuất nhập 8-bit, 13 nguồn 
tạo ra ngắt và một bộ biến đổi A/D 8-bit với 8 kênh ngõ vào. Họ 8051 là 
một trong những bộ vi điều khiến 8-bit mạnh và linh hoạt nhất, đã trở 
thành bộ vi điều khiển hàng đầu trong những năm gần đây. 


Quyển sách này khảo sát họ vi điều khiển MCS-5ð1. Các chương tiếp 
theo giới thiệu cấu trúc phân cứng và phần mềm của họ MCS-51, đồng 
thời chứng minh qua nhiều thi dụ thiết kế, cách mà họ vi điều khiển 
này có thể tham gia vào các thiết kế điện tử với số thành phần thêm 
vào tối thiểu. 

Trong các mục sau của chương này, thông qua việc giới thiệu vắt tắt 
về cấu trúc máy tính, ta sẽ phát triển từ vựng của nhiều từ được cấu tạo 
từ chữ đầu của các từ khác và các từ đang được sử dụng phổ biến nhưng 
dễ nhầm lẫn trong lĩnh vực này. Do nhiều thuật ngữ có định nghĩa mơ 
hồ và trùng lấp phụ thuộc vào định kiến của các tập đoàn lớn và các ý 
chợt nảy ra của nhiều tác giả khác nhau, cách giải quyết của chúng ta 
mang tính thực tiển hơn là trừu tượng. Mỗi một thuật ngữ được giới 
thiệu trong khung cảnh chung nhất cùng với sự giải thích rõ ràng. 


1.2 THUẬT NGỮ 
Một máy tính ( computer ) được định nghĩa bởi hai điểm chính : 


- - khả năng được lập trình để thao tác trên dữ liệu mà không 
cần đến sự can thiệp của con người. 


- - khả năng lưu trữ và khôi phục dữ liệu 


Tổng quát hơn, một hệ máy tính ( computer system ) cũng bao gốm 
các thiết bị ngoại vi ( peripheral device ) để truyền thông với con người 
cũng như các chương trình ( program ) để xử lý dữ liệu. Thiết bị là phần 
cứng ( hardware ) và chương trình là phần mềm ( software ). Chúng ta 
hãy bắt đầu với phần cứng của máy tính bằng cách khảo sát hình 1.1. 


Hình 1.1 là sơ đồ khối đơn giản, không chi tiết một cách cố ý nhằm 
mục đích tiêu biểu cho tất cả các loại máy tính. Như ta đã thấy, một hệ 
máy tính bao gồm một đơn vị xử lý trung tâm CPU ( central processing 
unit ), đơn vị này kết nối với bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên RAM ( ran- 
dom access memory ) và bộ nhớ chỉ đọc ROM ( read only memory ) 
thông qua bus địa chỉ ( address bus ), bus dữ liệu ( data bus ) và bus điều 






Chương 1 : Giới thiệu 













khiển ( control bus ). Các mạch giao tiếp ( interface circuit ) kết nối các _ 
_ bus của hệ thống ( gọi tắt là bus hệ thống ) với các thiết bị ngoại vi. Ta 
sẽ để cập chỉ tiết các đơn vị vừa nêu trên. 







Address bus (16) 


đu: (E lln 7c 0U j. co ca So /Ui 


Đata bus (8) 






Peripheral 
devices 


Hình 1.1: Sơ đễ khối của một hệ máy vi tính 









CPU ; đơn vị xử lý trung tâm 
RAM : bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên ( hay bộ nhớ đọc / ghi ) 
ROM : bộ nhớ chỉ đọc 


Interface circuitry : mạch giao tiếp 








Peripheral devices : các thiết bị ngoại vi 
Address bus : bus địa chỉ 
Data bus : bus đữ liệu 


Control bus : bus điều khiển 








1.3 ĐƠN VỊ XỬ LÝ TRUNG TÂM 





CPU, trái tim của hệ máy tính, quản lý tất cả các hoạt động của hệ 
và thực hiện tất cả các thao tác trên dữ liệu. Hầu hết các CPU chỉ bao 
gồm một tập các mạch logic thực hiện liên tục hai thao tác : tìm nạp 
lệnh và thực thi lệnh. CPU có khả năng hiểu và thực thi các lệnh dựa 
trên môt tập các mã nhị phân, mỗi một mã nhị phân biểu thị một thao 
tác đơn giản. Các lệnh này thường là các lệnh số học ( như cộng, trừ, 
nhân, chia ), các lệnh logic ( như AND, OR, NOT, v.v.. ), các lệnh di 
chuyển đữ liệu hoặc các lệnh rẽ nhánh, được biểu thị bởi một tập các mã 
nhị phân và được gọi là tập lệnh ( instruction set ). 











Hình 1.2 cho ta một cái nhìn rất đơn giản bên trong của CPU. Hình 
này trình bày một tập các thanh ghi ( register ) có nhiệm vụ lưu giữ tạm 
thời các thông tin, một đơn vị số học logic ALU ( arithmetic-logic unit ) 






4 Họ vi điều khiển 8051 


Ị 
có nhiệm vụ thực hiện các thao tác trên các thông tin này, một đơn vị ị 
giải mã lệnh và điều khiển ( instruetion decode and control unit ) có 
nhiệm vụ xác định thao tác cần thực hiện và thiết lập các hoạt động cần 
thiết để thực hiện thao tác. CPU còn có hai thanh ghi nữa : thanh ghi 
lệnh IR ( instructlon reglster ) lưu giữ mã nhị phân của lệnh để được 
thực thi và bộ đếm chương trình PC ( program counter ) lưu giữ địa chỉ 
của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ cần được thực thi. 


lugtrietion IProgram 


rogrster (1W) eounter (PC) 


legisiers Ỉ 


Ìnstruelion 
deeode and 
contro] "n"H 


Arithimetie 
and logie 
th 





Hình 1.2 : Đơn vị xử lý trung tâm CPU 
CPU : đơn vị xử lý trung tâm 
Instruction register ( IR ) : thanh ghi lệnh ( IR ) 
Instruction decode and control unit : đơn vị giải mã lệnh và điều khiển 
Program counter ( PC ) : bộ đếm chương trình ( PC ) 
RegiIsters : các thanh ghi 
Việc tìm nạp một lệnh từ RAM hệ thống là một trong các thao tác cơ 
bản nhất mà CPU thực hiện. Việc tìm nạp lệnh được thực hiện theo các 
bước sau : 
- - nội dung của PC được đặt lên bus địa chỉ. 
- - tín hiệu điều khiển READ được xác lập ( chuyển sang: trạng 
thái tích cực ) l 
- = đữ liệu ( opcode của lệnh ) được đọc từ RAM và đưa lên bus 
dữ liệu 
-  opcode được chốt vào thanh ghi lệnh bên trong CPU 
- — PC được tăng để chuẩn bị tìm nạp lệnh kế từ bộ nhớ 





Chương 1 : Giới thiệu 5s íM 


Hình 1.3 minh họa luông thông tin cho việc tìm nạp lệnh. 











Address bus 


Program 
counter 


Instruetion 
register 





Control 
bus 





Hình 1.3 : Hoạt động của bus cho chu kỳ tìm nạp lệnh 

CPU : đơn vị xử Ìý trung tâm 
Program counter : bộ đếm chương trình “ 
Instruction register : thanh ghi lệnh 
Clock : chân xung cỉocb 
Read : chân điều khiển đọc 
Address bus : bus địa chỉ 
Data bus : bus dữ liệu 
Control bus : bus điều khiển 

Giai đoạn thực thi lệnh bao gồm việc giải mã opcode và tạo ra các 
tín hiệu điêu khiển, các tín hiệu này điều khiển việc xuất nhập giữa các 
thanh ghi nội với ALU và thông báo để ALU thực hiện thao tác đã được 
xác định. Do các thao tác có tâm thay đổi rộng, phạm vi dành cho các 
giải thích vừa nêu trên có phần nào bị giới hạn, chỉ áp dụng được cho 
các thao tác đơn giản như tăng nội dung của một thanh ghi. Các lệnh 
phức tạp hơn đòi hỏi thêm nhiều bước nữa, chẳng hạn như đọc byte dữ 
liệu thứ hai và byte dữ liệu thứ ba để thực hiện thao tác. 


Một chuỗi các lệnh được kết hợp để thực hiện một công việc có ý 
nghĩa được gọi là một chương trình ( program ) hay phần mềm ( soft- 
ware ). Mức độ mà những công việc được thực hiện đúng và có hiệu quả 
phần lớn được xác định bởi chất lượng của phần mềm, không phải bởi sự 
phức tạp của CPU. Vậy thì các chương trình “ điều khiển “ CPU trong 
khi làm việc đôi khi dẫn đến sai nhầm, chính là do những nhược điểm 

- của các tác giả chương trình. Các câu như là “ máy tính tạo ra một lỗi “ 
là sai. Mặc dù thiết bị có sự cố là điều không thể tránh được, các lỗi 
được tạo ra thường là dấu hiệu của các chương trình tôi hoặc lỗi của 
người điều khiển. 














_Ms Họ vi điều khiển 8061 


1.4 BỘ NHỚ BÁN DẪN : RAM VÀ ROM 


Các chương trình và dữ liệu được lưu giữ trong bộ nhớ. Các biến thể 
của bộ nhớ máy tính và các thành phần kèm theo rất đa dạng, và công 
nghệ thường bị đột phá nên việc nghiên cứu liên tục và bao quát bộ nhớ 
đòi hỏi phải theo kịp các phát triển mới nhất. Các bộ nhớ được truy xuất 
trực tiếp bởi CPU bao gồm các IC bán dẫn gọi là RAM và ROM. Có hai 
đạc trưng dùng để phân biệt RAM và ROM : thứ nhất RAM là bộ nhớ 
đọc / ghi trong khi ROM là bộ nhớ chỉ đọc, thứ hai RAM không tiếp tục 
lưu giữ nội dung khi bị mất nguồn cấp điện trong khi ROM thì ngược lại. 


Hầu hết các hệ máy tính đều có ổ đĩa và một dung lượng ROM nhỏ 
chỉ cần đủ để lưu giữ các chương trình ngắn, thường sử dụng, nhằm thực 
hiện các thao tác xuất nhập. Các chương trình và dữ liệu của người sứ 
dụng được lưu trên đĩa và được nạp vào RAM để thực thi. Với giá thành 
liên tục được giảm thấp, các hệ máy tính nhỏ thường chứa bộ nhớ RAM 
từ hàng triệu byte đến hàng trăm triệu byte. 


1.5 CÁC BUS : ĐỊA CHỈ, DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN 


Một bưs là một tập các dây mang thông tin có cùng một mục đích. 
Việc truy xuất tới một mạch xung quanh CPU sử dụng ba bus : bus địa 
chỉ, bus dữ liệu và bus điều khiển. Với mỗi thao tác đọc hoặc ghi, CPU 
xác định rõ vị trí của đữ liệu ( hoặc lệnh ) bằng cách đặt một địa chỉ lên 
bus địa chỉ, sau đó tích cực một tín hiệu trên bus điều khiến để chỉ ra 
thao tác là đọc hay ghi. Thao tác đọc lấy một byte dữ liệu từ bộ nhớ ở vị 
trí đã xác định và đặt byte này lên bus dữ liệu. CPU đọc dữ liệu và đặt 
đữ liệu vào một trong các thanh ghi nội của CPU. Với thao tác ghì, CPU 
xuất dữ liệu lên bus dữ liệu. Nhờ vào tín hiệu điều khiển, bộ nhớ nhận 
biết đây là thao tác ghi và lưu dữ liệu vào vị trí đã được xác định. 


Hầu hết các máy tính nhỏ có từ 16 đến 32 đường địa chỉ và có khả 
năng truy xuất 2° vị trí nhớ. Mật bũs địa chỉ 16 bïf đồ vậy có thể truy 
xuất một bộ nhớ có 64 K vị trí nhớ, một bus địa chỉ 20-bit có khả năng 
truy xuất 1 M vị trí nhớ và một bus địa chỉ 32-bit có khả năng truy xuất 
đến 4 G vị trí nhớ ( 1 K = 1024, 1M = 1024 EK và 1G = 1024 M). 


Bus dữ liệu mang thông tin giữa CPU và bộ nhớ cũng như giữa CPU 
và các thiết bị xuất nhập. Việc cố gắng nghiên cứu bao quát phần lớn 
được dùng vào việc xác định loại các hoạt động làm mất nhiều thời gian 
thực thi đáng giá của máy tính. Hiển nhiên là máy tính sử dụng đến 2/3 
thời gian vào các việc di chuyển dữ liệu. Vì đa số các thao tác di chuyển 
dữ liệu xảy ra giữa một thanh ghi của CPU với ROM và RAM ngoài, số 
đường ( hay độ rộng ) của bus dữ liệu rất quan trọng đối với hiệu suất 
tổng thể của máy tính. Giới hạn bởi độ rộng này có dạng cổ chai : có thể 





Chương I1 : Giới thiệu 7M 








có một lượng rất lớn bộ nhớ trong hệ thống và CPU có thể có khả năng 
tính toán rất lớn nhưng việc truy xuất dữ liệu - di chuyển dữ liệu giữa 
bộ nhớ và CPŨ thông qua bus dữ liệu - thường bị nghẽn như cổ chai do 
độ rộng của bus dữ liệu. 


Điều này rất quan trọng nên người ta thường thêm một tiền tố ( 
trong tiếng Anh ) để chỉ ra sự mở rộng để tránh hiện tượng cổ chai. Câu 
máy tính 16-bit chỉ ra rằng máy tính có 16 đường dữ liệu. Các máy tính 
được phân loại 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit có khả năng tính toán tổng thể 
tăng khi độ rộng của bus dữ liệu tăng. 


Lưu ý là bus dữ liệu, như được chỉ ra trong hình 1.1, là bus hai chiều 
còn bus địa chỉ là bus một chiều. Các thông tin địa chỉ luôn luôn được 
cung cấp bởi CPU ( được chỉ bởi mũi tên trong hình 1.1 ) trong khi dữ 
liệu di chuyến theo cả hai hướng tùy thuộc Vào thao tác được dự định là 
đọc hay ghi. Cũng lưu ý là thuật ngữ “ đữ liệu “ được sử dụng theo nghĩa 
tổng quát : “ thông tin “ di chuyển trên bus dữ liệu có thể là lệnh của 
chương trình, địa chỉ theo sau lệnh hoặc dữ liệu được sử dụng bởi chương 
trình. 


Bus điều khiển là một hỗn hợp các tín hiệu, mỗi một tín hiệu có một 
vai trò riêng trong việc điều khiển có trật tự hoạt động của hệ thống. 


Theo lệ thường, các tín hiệu điều khiển là các tín hiệu định thời được 


cung cấp bởi CPU để đồng bộ việc di chuyển thông tin trên các bus địa 
chỉ và dữ liệu. Mặc dù thông thường có ba tín hiệu như là CLOCK, 
READ và WRITE đối với việc di chuyển dữ liệu cơ bản giữa CPU và bộ 
nhớ, tên và hoạt động của các tín hiệu điều khiển phụ thuộc nhiều vào 
CPU cụ thể. Ta cần nghiên cứu chi tiết các tham khảo kỹ thuật của các 
nhà sản xuất. 


1.6 CÁC THIẾT BỊ XUẤT NHẬP 


_ Các thiết bị xuất nhập hay các thiết bị ngoại vi của máy tính cho ta 
đường truyền thông giữa hệ máy tính với thế giới bên ngoài. Không có 
các thiết bị ngoại vi, các hệ máy tính chỉ là những chiếc máy bị thu hẹp 
và ít được sử dụng. Tổng quát có ba loại thiết bị xuất nhập là các thiết 
bị lưu trữ lớn, các thiết bị giao tiếp với con người và các thiết bị điều 
khiến / kiểm tra. 


1.6.1 Các thiết bị lưu trữ lớn 


Cũng như các bộ nhớ bán dẫn RAM và ROM, các thiết bị lưu trữ lớn 
luôn luôn tăng trưởng và phát triển. Như tên gọi, các thiết bị lưu trữ lớn 
lưu trữ các lượng lớn thông tin ( chương trình hoặc dữ liệu ) mà các 
thông tin này không thể chứa đủ trong RAM tương đối nhỏ ( còn gọi là 
bộ nhớ chính ) của máy tính. Thông tin này phải được nạp vào trong bộ 











8 Họ vì điều khiển 8051 





nhớ chính trước khi CPU truy xuất chúng. Nếu ta phân loại theo sự truy 
xuất, các thiết bị lưu trữ lớn hoặc thuộc loại oniine hoặc thuộc loại 
archiudil. Bộ lưu trữ loại online thường là đĩa từ thích hợp với CPU 
không có sự can thiệp của con người khi yêu câu một chương trình, bộ 
lưu trữ archzud/ thường là đĩa hoặc băng từ mặc dù các đĩa quang như là 
CD-ROM hoặc công nghệ WORM hiện đang được ưa chuộng và có thể 
thay thế các bộ lưu trữ arc¿udi do độ tin cậy, khả năng lưu trữ và giá 
thành thấp. 


1.6.2 Các thiết bị giao tiếp với con người 


Việc liên kết con người và máy được thực hiện qua nhiều thiết bị 
giao tiếp với con người mà thông thường nhất là thiết bị đầu cuối hiển 
thị 0/¿đeo VDT ( video display terminal ) và máy in. Máy in là thiết bị 
xuất còn các VDT thực ra là 2 thiết bị vì chúng chứa một bàn phím để 
nhập và một đèn tia âm cực CRT ( cathode ray tube ) để xuất. Một lĩnh 
vực kỹ thuật, được gọi là “ các nhân tố con người “, đã phát triển từ nhu 
cầu thiết kế các thiết bị ngoại vi cho con người với mục đích là an toàn, 
tiện nghị và hiệu quả cùng với các đặc tính của con người đối với những 
máy mà con người sử dụng. Từ đó ta thấy có nhiều công ty sản xuất ra 
các thiết bị ngoại vi hơn là các công ty sản xuất ra máy tính. 


Đối với hầu hết các hệ máy tính, thường ta có tối thiếu 3 thiết bị : 
một bàn phím, một CRT và một máy ¡n. Các thiết bị khác giao tiếp với 
con người bao gồm : cần điều khiển trò chơi, bút sáng, con chuột, ống 
nói, loa v.v... 


1.6.3 Các thiết bị điều khiển / kiểm tra 


Nhờ vào các thiết bị điều khiến / kiểm tra, các máy tính có thể thực 
hiện vô số các tác vụ hướng điều khiển cũng như thực hiện chúng không 
ngơi nghỉ, không mệt mỏi và điều này vượt xa khả năng của con người. 
Nhiều ứng dụng trong đời sống hoặc trong công nghiệp sử dụng các thiết 
bị này. 


Các thiết bị điều khiến là các thiết bị xuất hoặc các bộ kích thích ( 
actuator ), các thiết bị kiểm tra là các thiết bị nhập hoặc các cảm biến 
biến đổi các đại lượng phi điện như nhiệt, ánh sáng, áp suất, v.v.. thành 
các đại lượng điện như điện áp hay dòng điện để máy tính đọc. Mạch 
giao tiếp biến đổi điện áp hay dòng điện này thành các mã nhị phân 
hoặc ngược lại và thông qua phần mềm, một quan hệ được thiết lập giữa 
các thiết bị nhập và các thiết bị xuất. 


Việc giao tiếp bằng phần cứng và phần mềm giữa các thiết bị này 
với các bộ vi điều khiển là một trong các chủ đề chính của quyển sách 
này. 











Chương 1 : Giới thiệu 





1.7 CHƯƠNG TRÌNH : LỚN VÀ NHỎ 


Các thảo luận ở trên tập trung vào phần cứng của các hệ máy tính, 
các chương trình hoặc phần mềm điều khiển phần cứng làm việc chỉ mới 
đề cập qua. Tầm quan trọng tương đối của phần cứng so với phần mềm 
đã được dịch chuyển một cách rõ rệt trong thập niên cuối của thế kỷ 20. 
Trong khi trước đây giá sản xuất và bảo trì phần cứng của máy tính rất 
đắt so với giá thành của phần mềm, ngày nay với các chip có độ tích 
hợp cao LST ( large scale Integrated ) và rất cao VLSI ( very large scale 
integrated ) giá thành của phần cứng giảm đi rất nhiều. Các công việc 
đòi hỏi nghiên cứu sâu như viết, cung cấp và thu thập tư liệu, bảo trì, 
cập nhật và phân phối phần mềm chiếm phần lớn giá thành trong việc 
tự động hóa quá trình sử dụng các máy tính. 


Applteations 
guf[ware 
tuser lnterfuce) 


Opernting 
._ 8V8teIn 
(command language, utilitiee' 


TnpuUoutput 
gubroutines 
{aecess (o hardware) 


Hình 1.4 : Các cấp phần mềm 





Applications software : phần mềm ứng dụng 
User interfnce : giao diện với người sử dụng 
Operating system : hệ điều hành 
Command language, utilitles : ngôn ngữ lệnh, các tiện ích 
Input/output subroutines : các chương trình con xuất nhập 
Access to hardware : truy xuất đến phần cứng 
Hardware : phần cứng 

Ta hãy khảo sát các loại phần mềm khác nhau. Hình 1.4 minh họa 
ba cấp phần mềm có vị trí ở giữa người sử dụng và phần cứng của một 
hệ máy tính : phần mềm ứng dụng ( application software ), hệ điều hành 
( operating system ) và các chương trình con xuất nhập ( input/output 
subroutine ). 


Ở cấp thấp nhất các chương trình con xuất nhập trực tiếp quản lý 
phần cứng của hệ thống, đọc các ký tự từ bàn phím, đưa các ký tự lên 
CRT, đọc một khối thông tin từ đĩa và v.v.. Do các chương trình con này 





10 Họ vi điều khiến 8051 


liên kết mật thiết với phần cứng, chúng được viết bởi các chuyên gia 
thiết kế phần cứng và thường được lưu giữ trong ROM ( chúng là hệ xuất 
nhập cơ bản BIOS [ basic input output system ] trên máy tính cá nhân 
PC[ personal computer ] của IBM chẳng hạn ). 


Để giúp cho người lập trình dễ dàng truy cập đến phần cứng của hệ 
thống, các điều kiện nhập và thoát được xác định một cách rõ ràng đối 
với các chương trình con xuất nháp. Người lập trình chỉ cần khởi động 
các giá trị cho các thanh ghi cúa CPU và gọi chương trình con : thao tác 
cần thiết được thực thi và kết quả sẽ trả về trong các thanh ghi của 
CPU hoặc lưu lại trong RAM hệ thống. 


Để bổ sung đầy đủ cho các chương trình con xuất nhập, ROM chứa 
một chương trình khởi động ( start-up program ), chương trình này được 
thực thi khi hệ thống được cấp điện hoặc được thiết lập lại ( reset ) bằng 
tay. Bản chất khêng bị mất nội dung của ROM được sử dụng ở đây vì 
chương trình khởi động phải hiện hữu trong thời gian khởi động hệ 
thống. Chương trình này kiểm tra các tùy chọn, khởi động bộ nhớ, thực 
hiện việc kiểm tra chẩn đoán hư hỏng v.v.. Cuối cùng nhưng không kém 
quan trọng, một trình nạp boofsfrap ( bootstrap loader ) đọc £røcb đầu 
tiên ( một chương trình nhỏ ) từ đĩa vào RAM và chuyển điều khiển 
tới chương trình nhỏ này để nạp phần thường trú trong RAM của hệ 
điều hành ( một chương trình lớn ) từ đĩa và chuyển điều khiển tới 
chương trình lớn này, hoàn tất việc khởi động hệ thống. 


Hệ điều hành là một tập hợp lớn các chương trình được nạp vào 
trong một hệ máy tính nhằm cung cấp các cơ chế truy xuất, quản lý và 
sử dụng một cách có hiệu quả các tài nguyên ( resource ) của máy tính. 
Các khả năng này được thể hiện thông qua ngôn ngữ lệnh điều khiển 
( command language ) và các chương trình tiện ích ( utility program ) của 
hệ điều hành, và đến lượt chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 
triển các phần mềm ứng dụng. Nếu một phần mềm ứng dụng được thiết 
kế tốt, người sử dụng tác động tương hỗ với máy tính mà không cần có 
kiến thức nhiều về hệ điều hành. Cung cấp một giao diện với người sử 
dụng một cách an toàn, hiệu quả là một trong các mục tiêu cơ bản của 
việc thiết kế các phần mềm ứng dụng. 


1.8 MICRO, MINI VÀ MAINFRAME 


Chúng ta phân loại máy tính dựa theo độ lớn và khả năng tính toán 
: máy vị tính ( microcomputer ), máy tính m¿n¡ ( mìnicomputer ) và máy 
tính rmơinffame ( mainframe computer ). Đặc điểm chính của máy vi tính 
là kích thước và khả năng đóng gói của CPU. Máy vi tính chứa bên 
trong một vi mạch tích hợp đơn gọi là bộ vi xử lý ( microprocessor ). Các 
máy tính min: và mainffame thì phức tạp hơn trong từng chỉ tiết cấu 

















Chương 1 : Giới thiệu 11 





trúc, chúng có các CPU chứa nhiều vì mạch tích hợp, từ vài IC đối với 
máy tính mini đến vài board chứa các IC đối với máy tính mdưinfame. 
Đây là điều cần thiết để có được tốc độ cao và khả năng tính toán 
manh. 


Các máy vi tính điển hình của IBM-PC, Apple Macintosh và Commo- 
dore Amiga sử dụng một bộ vi xử lý làm CPU. RAM, ROM và các mạch 
giao tiếp yêu cầu nhiều vi mạch với số thành phần thường tăng theo khả 
năng tính toán. Các mạch giao tiếp có độ phức tạp thay đổi tùy thuộc 
vào các thiết bị xuất nhập. Chẳng hạn để điểu khiển một loa chứa trong 
hầu hết các máy vi tính ta chỉ cần một cặp cổng logic, tuy nhiên mạch 
giao tiếp và điều khiển ổ đĩa cần nhiều vi mạch ở dạng LSI. 


Có một đặc trưng khác phân biệt máy vị tính, máy tính mini? và máy 
tính mainfame. Các máy vi tính là các hệ thống chỉ dành cho một 
người sử dụng và thuộc loại đơn tác vụ, chúng chỉ tác động tương hỗ với 
một người sử dụng và chúng chỉ thực thi một chương trình ở một thời 
điểm. Các máy tính mini và mainffame là các hệ thống dành cho nhiều 
người sử dụng và thuộc loại đa tác vụ, chúng có thể tác động tương hỗ 
với nhiều người sử dụng và thực thi đồng thời nhiều chương trình. Thực 
tế, việc thực thi đồng thời nhiều chương trình là ảo giác được tạo ra từ 
việc chia xẻ thời gian sử dụng các tài nguyên của CPU. Tuy nhiên, với 
các hệ đa xử lý có nhiêu CPD, các tác vụ được thực thi đồng thời. 


1.9 TỪ BỘ VI XỬ LÝ ĐẾN BỘ VI ĐIỀU KHIỂN 


Như đã đề cập ở các phần trên, các bộ vi xử lý là các CPU đơn chip 
được sử dụng trong các máy vi tính. Vậy thì đâu là sự khác nhau giữa 
một bộ vi điều khiển và một bộ vi xử lý. Câu hỏi này có thế được trả lời 
từ 3 phối cảnh : cấu trúc phần cứng ( hardware architecture ), các ứng 
dụng và các đặc trưng của tập lệnh ( instruction set feature ). 


1.9.1 Cấu trúc phần cứng 


_—_ Để chỉ rõ sự khác nhau giữa các bộ vi điều khiển và các bộ vi xử lý, 
hình 1.2 được vẽ lại chi tiết hơn ở hình 1.5. 

Trong khi bộ vi xử lý là một CPU đơn chip, một bộ vi điều khiển là 
một vi mạch đơn chứa bên trong một CPU và các mạch khác để tạo nên 
một hệ máy vi tính đây đủ. Các thành phần ở bên trong của khung về 
bằng các đường không liên tục ở hình 1.5 là phần chủ yếu của hầu hết 
các bộ vi điều khiển. 


Ngoài CPU, các bộ vi điều khiển còn chứa bên trong chúng các RAM, 
ROM, mạch giao tiếp nối tiếp, mạch giao tiếp song song, bộ định thời và 
các mạch điều khiến ngắt, tất cả hiện điện bên trong một vị mạch. Di 








12 Họ vi điều khiển 8051 


nhiên dung lượng của RAM trong chip không thể đạt bằng với dung 
lượng RAM ở các máy vi tính nhưng như ta sẽ khảo sát sau, điều này 
không phải là một hạn chế vì các bộ vi điều khiển được thiết kế với dự 
định dành cho những ứng dụng hoàn toàn khác. 

device 


Senaal 
device 












Internal External 
clocks interrupts 







Pxternal 
clocks 


Hình 1.5 : Sơ đồ khối chỉ tiết của một hệ máy vi tính 


CPU : đơn vị xử lý trung tâm 
Timers : các bộ định thời 
Interrupt control : điều khiển ngắt 
Serial interface : giao tiếp nối tiếp 
Parallel Interface : giao tiếp song song 
Address, đdata and control buses : các bus địa chỉ, dữ liệu và điều khiển 
RAM : bộ nhớ đọc / ghi 
ROM: bộ nhớ chỉ đọc 
External clocks : các xung c/ock bên ngoài 
External interrupts : các ngắt ngoài 
Serial device : thiết bị nối tiếp 
Parallel device : thiết bị song song 
Một đặc trưng quan trọng của bộ vi điều khiển là hệ thống ngắt được 
thiết kế bên trong cjjp. Cũng như các thiết bị hướng điều khiển, các bệ 
vi điều khiển đáp ứng với các tác động bên ngoài ( các ngắt ) theo thời 
gian thực. Chúng phải thực hiện việc chuyển đổi ngữ cảnh rất nhanh, 








Chương 1 : Giới thiệu 13 





treo một quá trình trong khi đang thực thi một quá trình khác theo yêu 
cầu của một sự kiện. Di nhiên hầu hết các bộ vi xử lý đều có khả năng 
hiện thực các sơ đồ ngắt ( interrupt seheme ) nhưng phải sử dụng các 
thành phân bên ngoài trong khi đó mạch bên trong của một cbhjp vị điều 
khiển bao gồm các mạch quản lý ngắt cần thiết. 


1.9.2 Các ứng dụng 


Các bộ vị xử lý hầu hết được dùng làm các CPU trong các hệ máy vi 
tính trong khi các bộ vi điều khiển được tìm thấy trong các thiết kế nhỏ, 
với số thành phần thêm vào tối thiểu nhằm thực hiện các hoạt động 
hướng điều khiến. Trong quá khứ các thiết kế như vậy yêu cầu hàng 
cñục hoặc thậm khí hàng trăm vi mạch số. Bộ vi điều khiển giúp ta 
giảm thiểu số lượng tổng thể các thành phần. Tất cả chỉ cần một bộ vi 
điều khiển, một số ít các thành phần hỗ trợ và một chương trình điều 
khiển chứa trong ROM. Các bộ vi điều khiển thích hợp với các ứng dụng 
điều khiển thiết bị xuất nhập trong các thiết kế yêu cầu sế thành phần 

- tối thiểu, trong khi đó các bộ vi xử lý thích hợp với các ứng dụng xử lý 
thông tin trong các hệ máy tính. 


1.9.3 Các đặc trưng của tập lệnh 


Từ các khác nhau về ứng dụng, các bộ vi điều khiến có các yêu cầu 
khác đối với tập lệnh của chúng so với các bộ vị xử lý. Các tập lệnh của 
các bộ vi xử lý bao gồm các lệnh xử lý bao quát nên chúng mạnh về các. 
kiểu định địa chỉ với các lệnh cung cấp các hoạt động trên các lượng dữ 
liệu lớn. Các lệnh của chúng có thể hoạt động trên các 1⁄2 byte, byte, từ, 
từ kép. Các kiểu định địa chỉ cung cấp khả năng truy xuất các đãy dữ 
liệu lớn bằng cách sử dụng các con trỏ địa chỉ và các offseý. Các kiểu 

._ tĩng và giảm tự động làm đơn giản hóa các bước thực thì trên các dãy 
dữ liệu ở các giới hạn byte, từ và từ kép. Các lệnh đặc quyền không thể 
thực thi trong các chương trình của người sử dụng và việc liệt kê còn 
tiếp tục nữa nếu ta muốn. 





Các bộ vi điều khiến có các tập lệnh cung cấp các điều khiến xuất 
nhập. Mạch giao tiếp cho nhiều ngõ nhập và ngõ xuất chỉ sử dụng một. 
«bit. Thí dụ một động cơ có thể được điều khiến chạy hoặc dừng bằng 
cách cung cấp tín hiệu điều khiển từ một por£ 1-bit. Các bộ vi điều khiển 
có các lệnh se và xóa các bit đơn và thực thi các thao tác hướng bịt ( bit 
oriented operation ) như là AND, OR, XOR, nhảy nếu bit được se hoặc 
được xóa, v.v... 


Đặc trưng mạnh này hiếm khi thấy trong các bộ vị xử lý thường được 
thiết kế để hoạt động trên các byte hoặc các đơn vị dữ liệu lớn hơn. 


HE GằGằGG-€<GŒH.HHHẴII((bbxstesescs all 





M14 


Họ vì điều khiển 8051 


Trong các thiết bị điều khiển và kiểm tra, các bộ vi điều khiển có 
các mạch bên trong và các lệnh dành cho các thao tác xuất nhập, định 
thời sự kiện, cho phép và thiết lập các mức ưu tiên cho các ngắt được tạo 
ra bởi các kích thích bên ngoài. Các bộ vi xử lý thường yêu cầu thêm các 
mạch phụ †aø tiếp nối tiếp, các [C điều khiến ngắt, các bộ định 
thờ+X.v.. ) để thực hiện cùng các thao tác. Tuy nhiên, khả năng xứ lý 
tuyệt Bối của bộ vi điều khiển không bao giờ tiếp cận được với khả năng 





xết cấu phần cứng bên trong các bộ vi điều khiển, các lệnh phải 
thật cô động và hầu hết được thực thi trên từng byte. Một tiêu chuẩn 
thiết kế là chương trình điều khiển cần phải đặt vừa trong ROM nội vì 
việc thêm ROM bên ngoài sẽ làm tăng giá thành của sản phẩm thiết kế 
trên bộ vị điều khiển. Một sơ đồ mã hóa chặt chẽ luôn luôn cần thiết 
cho tập lệnh. Đặc trưng này hiếm thấy ở các bộ vi xử lý; các kiểu định 
địa chỉ mạnh của chúng làm cho việc mã hóa các lệnh ít chặt chẽ hơn. 


1.10 KHÁI NIỆM MỚI 


Các bộ vi điều khiển không được dùng trong các máy tính nhưng lại 
được sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng và các sản phẩm công 
nghiệp. Những người sử dụng các sản phẩm này thường không nhận 
biết sự hiện diện của các bộ vi điều khiển; với họ, các thành phần bên 
trong là những chi tiết không quan trọng trong thiết kế. 


Không giống như các hệ máy tính được xác định bởi khả năng được 
lập trình và được tái lập trình của chúng, các bộ vi điều khiển được lập 
trình thường trực cho một công việc. Sự so sánh này dẫn đến sự khác 
biệt hoàn toàn về cấu trúc giữa các hệ máy tính và các bộ vi điều khiến. 
Các hệ máy tính có tỉ lệ RAM-ROM rất cao sao cho các chương trình của 
người sử dụng được thực thi trong một không gian RAM tương đối lớn và 
các chương trình giao tiếp với phần cứng được thực thì trong một không 
gian ROM nhỏ. Các bộ vi điều khiển ngược lại có tị số ROM-RAM cao. 
Chương trình điều khiển tương đối lớn được lựu trong ROM trong khi 
RAM chỉ được sử dụng như một bộ nhớ tạm thời. Do chương trình điều 
khiến được lưu thường trực trong ROM, chương trình này còn được gọi là 
frmuuare. Dựa vào mức độ bền vững, chương trình điều khiển chứa trong 
ROM nằm ở khoảng giữa phần mềm - các chương trình trong RAM bị 
mất khi ta không cung cấp điện nữa - và phần cứng - các mạch vật lý. 
Sự khác nhau về phần mềm và phần cứng hơi giống với sự khác nhau 
giữa một trang giấy ( phần cứng ) với các chữ được viết lên trang giấy 
này ( phần mềm ). Ta có thể xem ƒïrmuœre như là một bức thư có dạng 
chuẩn, được thiết kế và được in ra cho một mục đích duy nhất. 


Chương 1 : Giới thiệu 15 





1.11 ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM : MỘT THÍ DỤ THIẾT KẾ 


Các công việc được thực hiện bởi các bộ vi điều khiển thì không mới. 
Điều mới là các thiết kế được hiện thực với ít thành phần hơn so với các 
thiết kế trước đó. Các thiết kế trước đó yêu cầu vài chục hoặc thậm chí 
vài trăm IC để hiện thực nay chỉ có một ít thành phần trong đó bao 
gồm bộ vi điều khiển. Số thành phần được giảm bớt, hậu quả trực tiếp 
của tính khả lập trình của các bộ vị điều khiển và độ tích hợp cao trong 
công nghệ chế tạo vi mạch, thường chuyển thành thời gian phát triển 
ngắn hơn, giá thành khi sản xuất thấp hơn, công suất tiêu thụ thấp hơn 
và độ tin cậy cao hơn. Các hoạt động logic yêu cầu vài IC thường được 
hiện thực bên trong bộ vi điều khiển cùng với một chương trình điều 
khiến thêm vào. 

Vấn đề ở đây là tốc độ. Các giải pháp dựa trên bộ vi điều khiến 
không bao giờ nhanh bằng giải pháp dựa trên các thành phản rời rạc. 
Những tình huống đồi hối phải đáp ứng thất nhanh đối với các sự kiện ( 
chiếm thiểu số trong các ứng dụng ) sẽ được quản lý tôi khi dựa vào các 
bộ vi điều khiển. 

Lấy thí dụ ta khảo sát hình 1.6, thí dụ này hiện thực một cổng 
NAND bằng cách sử dụng chip vị điều khiển 8051. Không phải hoàn : 
toàn hiển nhiên mà một bộ vi điều khiển có thế được sử dụng cho một 
hoạt động như vậy, nhưng lại có thể được. Phần mềm phải thực hiện các 
thao tác được chỉ ra trong lưu đồ ở hình 1.7. Chương trình hợp ngữ của 
8051 cho hoạt động logic này như sau : 


LOOP: MOV C,P1.4 ; đọc bit P1.4 vào cờ nhớ 

ANL C, P15 ; AND với P1.ỗ 

ANL C, P16 ; AND với PI.6 

CPL C ; đôi thành kết quả NAND 

MOV P17,C : gởi kết quả vào P1.7 

SJMP LOOP . lặp lại 

Nếu chương trình này được thực thi trên bộ vi điều khiển 8051, chức 

năng cổng NAND 83-ngõ vào được thực hiện. Thời gian trì hoãn truyền 
tính từ khi có sự chuyển trạng thái ở ngõ vào cho đến khi xuất hiện 
logic đúng ở ngõ ra khá lâu, ít nhất cũng sø sánh được với các mạch TT 
tương đương. Tùy thuộc vào lúc ngõ vào được chuyển trạng thái và 
chương trình biết được sự chuyển trạng thái này, thời gian trì hoãn có 
thể từ 3 đến 17 nsec ( giả sử 8051 hoạt động với tân số xung c/oc& chuẩn 
là 12 MHz ). Thời gian trì hoãn truyền của mạch TTU tương đương vào 





M16 Họ vi điều khiến 8051 


khoảng 10 nsec. Hiển nhiên là không có tranh cải khi so sánh tốc độ 
của các bộ vị điều khiển với các hiện thực TT có cùng chức năng. 


Trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng có liên quan đến con 
người, các khoang thời gian trễ tính bằng nsec, sec hoặc thậm chí msec 
là không quan trọng. Thí dụ về cổng logic ở trên minh họa rằng các bộ 
vì điều khiến có thể hiện thực các thao tác logic. Hơn nữa, khi các thiết 
kế trở nên phức tạp hơn, các lợi ích cúa thiết kế dựa trên các bộ vị điều 
khiển được thấy rõ hơn. Việc giảm bớt các thành phần là một điều lợi 
như đã đề cập, các thao tác trong chương trình điều khiến làm cho thiết 
kế có thể thay đổi bằng cách thay đổi phần mềm. Điều này có ảnh 
hương tối thiểu đến chu kỳ sản xuất. 






Read bịt 
P1.4 











AND 
with bít P1.5 





AND 
with bự P16 
P14 
PI.5 
P1.6 


P17 


Comiplement 





result 


Súng bịt to 
H17 


Hình 16 : Hiện thực một cổng logic Hình 1.7 : Lưu đề cho chương trình 
dùng bộ vi điều khiển 8051 hiện thực cổng logic 


Enter : điểm nhập 

Read bịt P1.4 : đọc bit P1.4 

AND with bít P15 : AND với bít PLð 
AND with bit P16 : AND với bit P16 
Complement result : lấy bù kết quả 
Send bit to P1.7 : gởi bít đến P1.7 





-————.y* — bên 


Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 17 |M 





2 


TÓM TẮT PHẦN CỨNG 


2.1 TỔNG QUÁT 


MCS-ð1 là họ vi điều khiển của Intel. Các nhà sản xuất IC khác như 
Điemens, Advanced Micro Devices, Fujitsu và Philips được cấp phép làm 
các nhà cung cấp thứ hai cho các cb¿p của họ MCS-51. 

Chương này giới thiệu về cấu trúc phần cứng của họ MCS-ð1. Tham 
khảo kỹ thuật của Intel cho các ch¡p của họ MCS-51 được tìm thấy ở phụ 
lục E. Ta cần biết thêm nhiều chi tiết trong phụ lục này, thí dụ như các 
đặc tính điện chẳng hạn. 

Nhiều đặc trưng phần cứng được minh họa bằng các chuỗi lệnh ngắn, 
các mô tả vắn tắt cũng được cung cấp cho từng thí dụ còn các chi tiết 
đây đủ của tập lệnh được dành lại cho chương 3. Ta có thể tham 
khảo phụ lục A ( tóm tắt tập lệnh của 8051 ) và phụ lục C ( các định 
nghĩa cho từng lệnh của 8051 ). 

Vi mạch tổng quát của họ MCS-5ð1 là chip 8051, linh kiện đầu tiên 
của họ này được đưa ra thị trường. Chip 8051 có các đặc trưng được tóm 
tắt như sau : 

- = 4KB ROM “ 
- — 198 byte RAM. 

- 4 por xuất nhập ( I/O port )8-bit. x⁄ 

- =9 bộ định thời 16bit YÝ 

- — Mạch giao tiếp nối tiếp. 

- —_ Không gian nhớ chương trình ( mã ) ngoài 64. v⁄- 
- — Không gian nhớ dữ liệu ngoài 64K. M 

- — Bộ xử lý bit ( thao tác trên các bit riêng rẽ ) 

- — 910 vị trí nhớ được định địa chỉ, mỗi vị trí 1bit — 
- — Nhân/chia trong 4us. 


v 


¬ k JIAV VY QC L TÀKIXCHI t7A/(7 2 


Các thành viên khác của họ MCS-51 có các tổ hợp ROM ( EPROM ), 
RAM trên chịp khác nhau hoặc có thêm bộ định thời thứ ba ( xem bảng 
2.1 ). Mỗi một IC của họ MCS-51 cũng có phiên bản CMOS công suất 


thấp. 


Chip 


8051 





Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ dữ liệu Các bộ định 
trên chip trên chip thời 

4 KROM 128 byte 2 

0K „ 138 byte 2 

4 KEPROM 128 byte 2 

8 KROM 256 byte h) 

0K 356 byte 3 

8 KEPROM 256 byte 3 


Bảng 2.1 : So sánh các chíịp của họ MCS-ð1 


;ẠA 


{TT ~ TT Timer 2 (8032/8052) 
I imer 1 cac - 
Ị "Thmer Ô ‡ 128 bytes Timer 2 = 
_ | tàxrtil)öart 1 RAM ROM +80132/8052) 
Seti ! ` 
+ —— So 
Ý - 805] 


; ả 
nferrujt Clther , = 

X* p - BUãä2 T 

011P01 TOEISIOYS H"HHP U 


L #mn 


HH =.= 
Addross“dala 


#“Alternnte pii agetghnimenfs for PT and P3 


Hình 2.1 : Sơ đồ khối của chip 8051 


Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 19 





Interrupt control : điều khiển ngắt 
Other registers : các thanh ghi khác 
128 bytes RAM : RAM 128 byte 
Timer 2, 1, 0 : bộ định thời 2, 1, 0 
CPU : đơn vị điều khiển trung tâm 
Oscillator : mạch dao động 

Bus control : điều khiển bus 

J/O ports : các por‡ xuất/nhập 

Serial port : por† nối tiếp 
Address/data : địa chỉ/dữ liệu 


Thuật ngữ “ 8051 “ được dùng để chỉ rộng rãi các chịp của họ MCS- 
51. Khi việc thảo luận tập trung vào một cải tiến từ chip 8051 cơ bản, 
chịp cải tiến được chỉ ra rõ ràng. Các đặc trưng vừa nêu trên được trình 
bày trong sơ đề khối ở hình 2.1.. 


XD? 
12MHz ET TT 
— 2V) 
D1 
2\DA 
àD02 
ADT 
A00 












RD , 97 Alã 
WR H6 "2 AH 
T1 nữ, !15 An 
TÚ d í ›3.1 412 
INTI Hi U2.3 AI 
INU d2 P3.2 A10 
TXI U31 NI A9 
XD Pluu P20 An 


Hình 9.2 : Sơ đồ chân của 8051 





2o Họ vi điều khiển 8051 





2.2 CÁC CHÂN ( PINOUT ) 


Hình 2.2 cho ta sơ đồ chân của chip 8051. Mô tả tóm tắt chức năng 
của từng chân như sau. 


Như ta thấy trong hình 2.2, 32 trong số 40 chân của 8051 có công 
dụng xuất/nhập, tuy nhiên 24 trong 32 đường này có 2 mục đích ( công 
dụng ) [ 26/32 đối với 8032/8052 ]. Mỗi một đường có thể hoạt động 
xuấtnhập hoặc hoạt động như một đường điều khiển hoặc hoạt động 
như một đường địa chỉ/dữ liệu của bus địa chỉ/dữ liệu đa hợp. 


Các đặc trưng đã để cập ở trên được trình bày trong sơ đô khối ở 
hình 2.1. 


32 chân nêu trên hình thành 4 por¿ 8-bit. Với các thiết kế yêu cầu 
một mức tối thiểu bộ nhớ ngoài hoặc các thành phần bên ngoài khác, ta 
có thể sử dụng các por† này làm nhiệm vụ xuất/nhập. 8 đường cho mỗi 
port có thể được xử lý như một đơn vị giao tiếp với các thiết bị song song 
như máy in, bộ biến đổi D-A, v.v.. hoặc mỗi đường có thể hoạt động độc 
. lập giao tiếp với một thiết bị đơn bit như chuyển mạch, LED, BJT, FET 
cuộn dây, động cơ, loa, v.v... 


2.2.1 Port 0 


Port 0 ( các chân từ 32 đến 39 trên 8051 ) có 2 công dụng. Trong các 
thiết kế có tối thiểu thành phần, port 0 được sử dụng làm nhiệm vụ 
xuất/nhập. Trong các thiết kế lớn hơn có bộ nhớ ngoài, por¿ 0 trở thành 
bus địa chỉ và bus dữ liệu đa hợp [ byte thấp của bus địa chỉ nếu là địa 
chỉ ] ( xem 2.6 : Bộ nhớ ngoài ). 


2.2.2 Porí 1 


P ¡ có một công dụng là xuất/nhập ( các chân từ 1 đến 8 trên 
8051 ). Các chân của por¿ 1 được ký hiệu là P1.0, P1.1,.., P1.7 và được 
dùng để giao tiếp với thiết bị bên ngoài khi có yêu câu. Không có chức 
năng nào khác nữa gán cho các chân của porí 1, nghĩa là chúng chỉ được 
sử dụng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi.[ Ngoại lệ : với 8032/8052, 
ta có thể sử dụng P1.0 và P1.1 hoặc làm các đường xuất/nhập hoặc làm 
các ngõ vào cho mạch định thời thứ ba ]. 


2.2.3 Port 2 


Port 2 ( các chân từ 21 đến 28 trên 8051 ) có 2 công dụng, hoặc làm 
nhiệm vụ xuấtnhập hoặc là byte địa chỉ cao của bus địa chỉ 16-bit cho 
các thiết kế có bộ nhớ chương trình ngoài hoặc các thiết kế có nhiều hơn 
256 byte bộ nhớ dữ liệu ngoài. 


Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 21 jA 





2.2.4 Port 3 


ĐPori 3 ( các chân từ 10 đến 17 trên 8051 ) có 2 công dụng. Khi 
không hoạt động xuất/nhập, các chân của por£ 3 có nhiều chức năng 
riêng ( mỗi chân có chức năng riêng liên quan đến các đặc trưng cụ thể 
của 8051 ). 


Bảng 2.2 dưới đây cho ta chức năng của các chân của port 3 và 2 
chân P1.0, P1.1 của pơr¿ 1. 


Bit Tên Địa chỉ bit Chức năng 


P30 RxD B0H Chân nhận dữ liệu của port nối tiếp 
: P81  TxD BI1H Chân phát dữ liệu của port nối tiếp 
P322 INT0 B2H Ngõ vào ngắt ngoài 0 
P3.P INTIL B3H Ngõ vào ngắt ngoài 1 
P3.4 T0 B4H Ngõ vào của bộ định thời/đếm 0 
P35 TI BãH Ngõ vào của bộ định thờ/đếm 1 
P36 WR B6H Điều khiển ghi bộ nhớ đữ liệu ngoài 
P37 RD B7H Điều khiển đọc bộ nhớ đữ liệu Tớ 
P10 T2 90H Ngõ vào của bộ định thời/đếm 2 
P11 T2EX 91H Nạp lạthu nhận của bộ định thờt 2 


Bảng 2.2 : Chức năng của các chân của por¿ 3 và pori 1 
2.2.5 Chân cho phép bộ nhớ chương trình PSEN 


8051 cung cấp cho ta 4 tín hiệu điều khiển bus. Tín hiệu cho phép bộ 
nhớ chương trình PSEN ( program store enable ) là tín hiệu xuất trên 
trên chân 29. Đây là tín hiệu điều khiển cho phép ta truy xuất bộ nhớ 
chương trình ngoài. Chân này thường nối với chân cho phép xuất OI: ( 
output enable ) của EPROM ( hoặc ROM ) để cho phép đọc các byte lệnh. 


Tín hiệu PSEN ở logic O trong suốt thời gian tìm-nạp lệnh. Các mã 
nhị phân của chương trình hay opcode ( mã thao tác ) được đọc từ EP- 
ROM, qua bus đữ liệu và được chốt vào thanh ghi lệnh IR của 8051 để 
được giải mã. 


Khi thực thi một chương trình chứa ở ROM nội, PSEN được duy trì ở 


logic không tích cực ( logic 1 ). 


M22 Họ vi điều khiển 8051 





2.2.6 Chân cho phép chốt địa chỉ ALE 


8051 sử dụng chân 30, chân xuất tín hiệu cho phép chốt địa chỉ ALE 
( address latch enable ) để giải đa hợp ( demultiplexing ) bus dữ liệu và 
bus địa chỉ. Khi por¿ 0 được sử dụng làm bus địa chỉ/dữ liệu đa hợp, chân 
ALE xuất tín hiệu để chốt địa chỉ ( byte thấp của địa chỉ 16-bit ) vào 
một thanh ghi ngoài trong suốt 1⁄2 đầu của chu kỳ bộ nhớ ( memory cycÌe 
). B5au khi điều này đã được thực hiện, các chân của por¿ 0 sẽ xuất/nhập 
dữ hệu hợp hệ trong suốt 1⁄4 thứ hai của chu kỳ bộ nhớ. 


Tín hiệu ALE có tần số bằng 1/6 tần số của mạch dao động bên 
trong chip vị điều khiển và có thể được dùng làm xung ciock cho phần 
còn lại của hệ thống. Nếu mạch dao động có tân số 12 MHz, tín hiệu 
ALE có tần số 2 MH¿z. Ngoại hệ duy nhất là trong thời gian thực thì 
lệnh MOVX, một xung ALE sẽ bị bỏ qua ( xem hình 2.10 ). Chân ALE 
còn được dùng để nhận xung ngõ vào lập trình cho EPROM trên chịp đối 
với các phiên ban của 8051 có EPROM này. N/ 


2.2.7 Chân truy xuất ngoài EA 


Ngô vào này ( chân 81 ) có thể được nối với 5 V ( logic 1 ) hoặc với 
GND ( logic O0 ). Nếu chân này nối lên 5 V, 8051/8052 ĐỤC ĐU c QỢng 
trình trong ROM nội ( chương trình nho hơn 4K/8K ). Nếu chân này nối 
VỚI GNĐ-CVã chân PSE:N cũng ở logic Ó ), nh ĐEIDO cần thực thị, 
chứa đ bộ nhớ ngoài. Đổi với 8031/8032 chân 1£ Ø vĩ chúng 
không có bộ nhớ chương trình trên chip. Nếu chân EA ở logic 0 đối với 
8051/8052, ROM nội bên trong chip được vô hiệu hóa và chương trình 
cần thực thì chứa ở EPROM bên ngoài. 





Các phiên bản EPROM của 8051 còn sử dụng chân EA làm chân 
nhận điện áp cấp điện 21V ( Vụy ) cho việc lập trình EPROM nội ( nạp 
IEPROM ). 


2.2.8 Chân RESET (RST ) 


Ngò vào RST ( chân 9 ) là ngõ vào xóa chính ( master reset ) của 
8051 dùng để thiết lập lại trạng thái ban đầu cho hệ thống hay gọi tắt 
là rese¿ hệ thống. Khi ngõ vào này được treo ở logic 1 tối thiểu hai chu 
kỳ máy, các thanh ghi bên trong của 8051 được nạp các giá trị thích hợp 
cho việc khởi động lại hệ thống ( xem mục 2.8 ). 


2.2.9 Các chân XTALI và XTAL2 


Như được về trên hình 2.2, mạch duo động bên trong chip 8051 được 
ghép với thạch anh bên ngoài ở hai chân XTAL1 và XTAL2 ( chân 18 và 





Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 23 /M 








19 ). Các tụ ổn định cũng được yêu cầu như trên hình này. Tần số danh 
định của thạch anh là 12 MHz cho hầu hết các chip của họ MCS-B1 ( 
80C31BH-1 sử dụng thạch anh 16 MHz bên trong, mạch dao động trong 
chip không cần thạch anh bên ngoài ). Ở hình 2.3, 1 nguồn xung cỉocb 
TTL có thể được nối với các chân XTAL1 và XTAL2., 






PL tại 
Oscillator 


- 48046 // 
© 







XTAI,I 


Hình 2.3 8051 ghép với mạch dao động TTL bên ngoài 
TTL osciNHator : mạch dao động TTL 


2.3 CẤU TRÚC CỦA PORT XUẤT/NHẬP 


Sơ đồ mạch bên trong cho các chân của por xuất/nhập được vẽ đơn 
giản như ở hình 2.4. Việc ghi đến 1 chân của poør sẽ nạp dữ liệu vào bộ 
chốt của por/, ngõ ra Q của bộ chốt điều khiến một transistor trường và 
transistor này nối với chân của por(. Khả năng ƒfœnou† của các por† 1. 2 
và 8 là 4 tải vi mạch TTL loại Schottky công suất thấp ( L5 ) còn của 
port. 0 là 8 tải loại L5 ( xem thêm chỉ tiết ở phụ lục E ). 

Lưu ý là điện trở kéo lên ( pull up ) sẽ khô ó ở por£ 0 ( trừ khi 
Đpor này làm nhiệm vụ của bus địa chữứ/dữ liệu đa hợp ), do vậy một điện 


trở kéo lên bên ngoài phải được cần đến. 


-_ Giá trị của điện trở này phụ thuộc vào đặc tính ngõ vào của thành 
phần ghép nối với chân cua por. 











8051 internal bus 


Internal 
pull-úup 


D 







Port 

Write N lateh 

tơ latch « Open drain output for ` 
Port 0 wÌten operating 
as an l/O port 


Hình 2.4 : Mạch bên trong của các porf xuất nhập 


24 Họ vi điều khiển 8051 





8051 internal bus : bus nội của 8051 
Read latch : đọc bậ chốt 

Internal pull up : kéo lên bên trong 
Read pin : đọc chân por¿ 

Port pin : chân por£ ` 

Port latch : bộ chốt của port 

Write to latch : ghi vào bộ chốt 


Ở đây ta thấy có cả 2 khả năng : “đọc bộ chốt” và “đọc chân por?”. 
Các lệnh yêu cầu thao tác đọc-sửa-ghi ( như lệnh CPL PI1.5 ) đọc bộ 
chốt để tránh sự hiểu nhầm mức điện áp do sự kiện dòng tải tăng. Các 
lệnh nhập 1 bịt của por¿ ( như MOV C, P1.5 ) đọc chân por. Trong 
trường hợp này bộ chốt của por¿ phải chứa 1 nếu không FET sẽ được 
kích bảo hòa và điều này kéo ngõ ra xuống mức thấp. Việc reset hệ 
thống sẽ se/ tất cả các bộ chốt por¿, do vậy các chân por£ có thể được 
dùng làm các ngõ nhập mà không cần phải set các bộ chốt por một cách 
tường minh. Tuy nhiên nếu một bộ chốt por¿ bị xóa ( như CLR PI1.5 ), 
chân por¿ không thể lầm ñhiệm vu tiếp theo là ngõ nhập trừ khi trước 
tiên ta phải se bộ chốt ( như SETB PI.5 ). 









Hình 2.4 không trình bày mạch cho các chức năng khác của các por 
0, 2 và 3. Khi các chức năng khác được sử dụng, các mạch kích ngõ ra 
được chuyển đến một địa chỉ nội ( por£ 2 ), địa chỉ/đữ liệu ( por£ 0 ) hoặc 
tín hiệu điều khiển ( por¿ 3 ) tương ứng. 


2.4 TỔ CHỨC BỘ NHỚ 


Hầu hết các bộ vi xử lý ( CPU ) đều có không gian nhớ chung cho dữ 
liệu và chương trình. Điều này cũng hợp lý vì các chương trình thường 
được lưu trên đĩa và được nạp vào RAM để thực thi; vậy thì cả hai, dữ 
liệu và chương trình, đều lưu trú trong RAM. 


Các chip vì điều khiển hiếm khi được sử dụng giống như các CPU 
trong các hệ máy tính, thay vào đó chúng được dùng làm thành phần 
trung tâm trong các thiết kế hướng điều khiển, trong đó bộ nhớ có dung 
lượng giới hạn, không có ổ đĩa và hệ điều hành. Chương trình điều 
khiến phải thường trú trong ROM. 


Do lý do trên, 8051 có không gian bộ nhớ riêng cho chương trình và 
dữ liệu. Như ta đã thấy trong bảng 2.1 ở mục 2.1, cả 2 bộ nhớ chương 
ae. man . ^ ° tÀ Z zr 2 ^ ^ 
trình và dữ liệu đều đặt bên trong chip, tuy nhiên ta có thể mở rộng bộ 
nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu bằng cách sử dụng các chip nhớ bên 
ngoài với dung lượng tối đa là 64 K cho bộ nhớ chương trình ( hay bộ 
nhớ mã ) và 64 K cho bộ nhớ dữ liệu. 








Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 25 





Bộ nhớ nội trong chip bao gồm ROM ( chỉ có ở 8051/8052 ) và RAM. 
RAM trên chịp bao gồm vùng RAM đa chức năng ( nhiều công dụng ). 
vùng RAM với từng bịt được định địa chỉ ( gọi tắt là vùng RAM định địa 
chỉ bịt ), các đãy ( bank ) thanh ghi và các thanh ghi chức năng đặc biệt 
ĐFR( special function register ). Hai đặc tính đáng lưu ý là : 


(a) các thanh ghi và các porƒ xuất/nhập được định địa chỉ theo 

kiểu ánh`xa bộ nhớ ( memory mapped ) và được truy xuất như 

một vị trí nhớ trong bộ ớ. 

(b) vùng sứack thường trú trong RAM trên chip ( RAM nội ) thay 
_ vì ở trong RAM ngoài như đối với các bộ vi xử lý. 

Hình 2.5 tóm tắt các không gian nhớ cho c¿jp 8031 không có ROM 
nội, không trình bày chi tiết về bộ nhớ dữ liệu trên chip ( các cải tiên 
của 8032/8052 sẽ được tóm tắt sau ). 

Hình 2.6 cho ta chi tiết của bộ nhớ đữ liệu trên chip. Ta thấy rằng 
không gian nhớ nội này được chia thành : các dãy thanh ghi ( 00H - 
1FH ), vùng RAM định địa chỉ bịt ( 20H : 2FH ), vùng RAM đa mục đích 
( 80H + 7FH ) và các thanh ghi chức năng đặc biệt ( 80H : FFH ). 





I 
¡- EEEE FEFFE 
\ 
l 
l 
h Code Data 
Ị tenioFy Immemory 
1 
ï enabled enabled 
l via PSEN via RD 
ï and WR 
] 

FF 1 
| 
1 
l 
\ 

00 l 0000 0000 
1 

Ơn-chịp Ï External 
HC HDOEV l môomory 


Hình 3.ð : Tóm tắt các không gian nhớ của chịp 8081 


On-chip memory : bộ nhớ trên chịp 

External memory : bộ nhớ ngoài 

Code memory : bộ nhớ chương trình ( mã ) 

Enabled via PSEN : được cho phép bởi PSIN 

Data memory : bộ nhớ dữ liệu 

Enabled via RD and WR : được cho phép bởi RD và WR 


đA|26 Họ vì điều khiển 8051 


2.4.1 Vùng RAM đa mục đích 


Mặc dù hình 2.6 trình bày vùng RAM đa mục đích có 80 byte đặt ở 
địa chỉ từ 30H đến 7FH, bên dưới vùng này từ địa chỉ 00H đến 2FH là 
vùng nhớ có thể được sử dụng tương tự ( mặc dù các vị trí nhớ này có 
các mục đích khác như sẽ thảo luận đưới đây ). Bất kỳ vị trí nhớ nào 
trong vùng RAM đa mục đích đều có thể được truy xuất tự do bằng cách 
sử dụng các kiểu định địa chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp. Thí dụ để đọc nội 
dung tại địa chỉ 5FH của RAM nội vào thanh chứa A, ta dùng lệnh sau : 

MOV A,ãðEH 

Lệnh trên đi chuyển 1 byte dữ liệu bằng cách dùng kiểu định địa chỉ 

trực tiếp để xác định vị trí nguồn ( nghĩa là địa chỉ S5FH ). Đích của dữ 


liệu được xác định rõ ràng trong opcode của lệnh là thanh chứa A ( các 
kiểu định địa chỉ sẽ được đề cập trong chương 3 ). 






























Byte Byte 
address Bít address address Bất address 
+ FE 
F0 
80 byt+ General Eo 
purpose 
D0 
30 B8 
3F 
2E Bò 
3D 6D) 28 
so |fleslelslelalm|  as WỊEJERSMMMIM|m 
¡| ? EbilbOUEl m sauP 
5 37 r 3DJ3C]3B|3Ala9 9ä JorloEl9D|9QC| 9AI99I9 SCON 
š | HT ĐI leo 
5 25 2DI 2 90 19749695194 9549291 PI 
2| = PEEPPBRDHNH | TU 
z |PhthnhchBhahsi an THỊ 
2z híhehB bi ác TH 
z [mebslalsMjb sa xử, 
tế SG _ TMOD 
b + sa |PESIDISGIEBISAISGES] mcoụ 
¬. E= 
3È 6 
HẢ cớ Tê _ _ 
08 8> DPL 
1 Defaul register gi SP 
00 bank for RO-R7 80 |87]a6|85 a4 |a3 82 |1 |ao | Po 





SPECIAL FUNCTION REGISTERS 


Hình 2.6 : Bộ nhớ dữ liệu trên chip 8051 





Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 27 





Byte address, bit address : địa chí byte, địa chỉ bịt 

General purpose RAM : vùng RAM đa mục đích 

Bank : dãy ` 
Default register bank for R0 — R7 : dãy thanh ghỉ mặc định R0 — R7 
Special function registers : các thanh ghi chức năng đặc biệt 


Not bít addressable : không định địa chỉ bit 


Vùng RAM đa mục đích còn có thể được truy xuất bằng cách dùng 
_ kiểu định địa chỉ gián tiế các thanh ghi RO . Thí dụ hai lệnh 
sau thực hiện cùng cõng việc như lệnh ở thí dụ trên : 
MOV RO, #äFH 
MOV A, @R0 
Lệnh đầu tiên sử dụng kiểu định địa chỉ tức thời di chuyển giá trị 
6FH vào thanh ghi RO, lệnh tiếp theo sử dụng kiểu định địa chỉ gián 
tiếp đi chuyển dữ liệu trổ bởi R0 vào thanh chứa A. 


2.4.2 Vùng RAM định địa chỉ bit 


8051 chứa 210 vị trí bit được định địa chỉ trong đó 128 bit chứa trong 
các byte ở địa chỉ từ 20H đến 2FH [ 16 byte x 8 bit = 128 bit ] và phần 
còn lại chứa trong các thanh ghi chức năng đặc biệt. 


Ý tưởng truy xuất các bit riêng rẽ thông qua phần mềm là một đặc 
trưng mạnh của hầu hết các bộ vi điều khiển. Các bit có thể được se, 
xóa, AND, OR, v.v.. bằng một lệnh. Hầu hết các bộ vi xử lý yêu cầu một 
chuổi lệnh đọc-sửa-ghi để nhận được cùng một kết quả. Ngoài ra 8051 
còn có các por¿ xuất/nhập có thể định địa chỉ từng bít, điều này làm đơn 
giản việc giao tiếp bằng phần mềm với các thiết bị xuất/nhập đơn bịt. 

Như vừa đề cập ở trên, 8051 có 128 vị trí bit được định địa chỉ và có 
nhiều mục đích ở các byte có địa chỉ từ 20H đến 2FH. Các địa chỉ này 
được truy xuất như là các byte hay các bit tùy vào lệnh cụ thể. Thí dụ để 
set bit 67H bằng 1 ta dùng lệnh sau : 

S` SETB 67H 

Tham chiếu hình 2.6 ta thấy bit ở địa chỉ 67H là bit có ý nghĩa lớn 
nhất của byte ở địa chỉ 2CH. Lệnh vừa nêu trên không ảnh hưởng đến 
các bit khác trong byte này. Hầu hết các bộ vi xử lý muốn thực hiện 
công việc như trên phải dùng các lệnh có dạng tương tự như sau : 

MOV A, 2CH- ; đọc cả byte 
ORL A, #10000000B ; se bit có ý nghĩa lớn nhất 
MOV 2CH, A : ghi trở lại cả byte 








28 Họ vi điều khiến 8051 


2.4.3 Các dãy thanh ghi 


32 vị trí thấp nhất của bộ nhớ nội chứa các dãy thanh ghi. Các lệnh 
của 8051 hỗ trợ 8 thanh ghi từ Ro đến R7 thuộc đãy 0 ( bank 0 ). Đây là 
đây mặc định sau khi rcs Các thanh ghi này ở các địa chì từ 


00H đến 07H. Lệnh sau đây đọc nội dung tại địa chỉ 05H vào thanh 
chứa : 





MOV A,Rð 


Lệnh này là lệnh 1-byte dùng kiểu định địa chỉ thanh ghì. Dĩ nhiên 
thao tác tương tự có thể được thực HP với 1 lệnh 2-byte bằng cách 
dùng kiểu định địa chỉ trực tiếp : 


MOV A, 05H 





Các lệnh sử dụng các thanh ghi từ RO đến R7 là các lệnh ngắn và 
thực hiện nhanh hơn so với các lệnh tương đương sư dụng kiểu định địa 
chỉ trực tiếp. Các giá trị dữ liệu thường được sử dụng nên chứa ở một 
trong các thanh ghi này. Dãy thanh ghi đang được sử dụng được gọi là 
dày thanh ghi tích cực. Dãy thanh ghỉ tích cực có thể được thay đổi bằng 
cách thay đổi các bát chọn dãy trong từ trạng thái chương trình PSW ( 
sẽ đề cập sau ). Giá sử rằng dãy thanh ghi 3 ( bank 3 ) tích cực, lệnh sau 
đây ghi nội dung của thanh chứa A vào vị trí 18H: 


MOV RO,A 


Ý tưởng “các dây thanh ghi” cho phép “chuyển đổi ngữ cảnh” nhanh 
và có hiệu quả ở những nơi mà các phần riêng rẽ của phần mềm sứ 
dụng một tập thanh ghi riêng, độc lập với các phần khác của phần mềm. 


9.5 CÁC THANH GHI CHỨC NÀNG ĐẶC BIỆT ( SFR ) 

Các thanh ghi nội của hầu hết các bộ vi xử lý đều được truy xuât rò 
ˆ... Thí dụ lệnh INCA của chip 6809 tăng nội dung 
cua thanh chứa A bởi 1. Thao tác được xác định rõ ràng trong opcode của 
lệnh. Việc truy xuất các thanh ghi cũng được sử dụng trêw 8051. Lệnh 
INC A thực hiện cùng công việc trên. 


Các thanh ghi nội của 8051 được cấu hình thành một phần của RAM 
trên cbip, do váy mỗi một thanh ghi cũng có một địa chỉ. Điều này hợp 
lý với 8051 vì chip này có rất nhiều thanh ghi. Cũng như các thanh ghi 
từ RO đến R7, ta có 21 thanh ghi chức năng đặc biệt SFR chiếm phần 
trên của RAM nội từ địa chỉ 80H đến FFH ( xem hình 2.6 ). 


Lưu ý là không phải tất cả 128 địa chỉ từ 80h đến FFH đều được 
định nghĩa mà chỉ có 21 địa chỉ được định nghĩa [ 26 trên 8032/8052 ]. 





-.x ve min game E277 


Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 29 


Thanh chứa A có thể được truy xuất rõ ràng như được minh họa 


trong các thí dụ ở các phần trên. Hầu hết các thanh ghi chức năng đặc 


biệt được truy xuất bằng kiểu định địa chỉ trực tiếp. Trong hình 2.6 ta 
cần lưu ÿ là một số thanh ghï chức năng đặc biệt được định địa chỉ từng 
bít và định địa chỉ từng byte. Thí dụ ta có lệnh sau : 


SETB 0E0H 
sẽ sef bit 0 của thanh chứa A lên 1, các bit khác của thanh chứa không 


thay đổi. Ta nhận thấy rằng tại địa chỉ E0H có thể là : địa chỉ byte cho 
cả thanh chứa và địa chỉ bit của bit có ý nghĩa thấp nhất trong thanh 


. chứa. Vì lệnh SETB thao tác trên các bit và không thao tác trên các 


byte, chỉ có bit được định địa chỉ bị ảnh hưởng. Lưu ý là các bit dược 


: : a- » v z ÂU: là _ Ð `" ———-. 
định địa chỉ trong một thanh ghi chức năng đặc biệt có 5ð bit cao của địa 
chỉ giống nhau cho tất cả các bit của thanh ghi này. Lấy thí dụ por£ 1 có 


địa chỉ byte là 90H ( hay 10010000B ) và các BIỂ trong por† này có các 


địa chỉ từ 90H tới 97H hay 10010xxxB. 


Từ trạng thái chương trình PSW ( program status word ) sẽ được 
thảo luận chi tiết trong mục sau. Các thanh ghi chức năng đặc biệt khác 
cũng được giới thiệu vắn tắt, các chi tiết về chúng sẽ được đề cập trong 
các chương tiếp theo. 


2.5.1 Từ trạng thái chương trình PSW 


Bit Kýhiệu Địa chỉ Mô tả bit 

PSW7  CY DHH . Cờ nhớ 

PSWS6 AC D6H Cờ nhớ phụ 

PSWS. F0 DãH Cờ 0 

PSW.4 "R51 D4H Chọn dãy thanh ghi ( bít 1 ) 
PSW3 |RS0 D3H Chọn đãy thanh ghỉ ( bịt 0 ) 


00 = bank O : địa chỉ từ 00H đến 07H 
01 = bank 1 : địa chỉ từ 08H đến 0FH 
10 = bank 2 : địa chỉ từ 10H đến 17H 
11 = bank 3:: địa chỉ từ 18H đến 1PH : 


PSW.2 OV D2H Cờ tràn 
PSW.1 ~ DIH Dự trữ 
PSW.O0 P D0H -ˆ Cờ kiểm tra chăn lẻ 


Bảng 2.3 : Thanh ghi PSW 








HỮU ki. Họ vi diều khiển 8051 





PSW có địa chỉ là D0H chứa các bịt trạng thái có chức năng được 
Vi, tắt trong bảng 2.3. Từng bít của PSW được khảo sát dưới đây : 


Cờ nhớ 


Cờ nhớ CY ( carry flag ) có 2 công dụng. Công dụng truyền thống 
trong các phép toán số học là được se bằng 1 nếu có số nhớ từ phép 
cộng bịt 7 hoặc có số mượn mang đến bit 7. Thí dụ nếu thanh chứa A có 
nội dung là FEH, lệnh : 


ADD A, #1 
sẽ làm cho thanh chứa A có nội dung là 00H và cờ CŸY là ốttp PSW được 
sct bằng 1. Cờ nhớ Km còn là thanh chứa ToENG) được dùng như một thanh 


ghi 1-bit đối với cá Lấy thí dụ lệnh sau 
đây sẽ AND bịt 25H v với cờ nhớ CY và đạt kết quả trở về cờ nhớ : 





ANL C,23ãH  ; AND bit ở địa chỉ 35H với cờ nhớ 
M⁄Í Cờ nhớ phụ 


Khi cộng các giá trị BCD, cờ nhớ phụ AC ( auxiliary carry flag ) được 
set bằng 1 nếu có một số nhớ được tạo ra từ bit 3 chuyển sang bịt 4 hoặc 
nêu kết quá trong để-cát thấp nằm trong tầm từ OAH đến OFH. Nếu các 
gui trị được cộng là giá trị BCD, lệnh cộng phải được tiếp theo bởi lệnh 
DA A ( hiệu chính tháp phân thanh chứa A ) để đưa các kết quả lớn 
hơn 9 về giá trị đúng. : 


Cờ 
Đây là cờ có nhiều mục đích dành cho các ứng dụng của người lập 
trình. 
Các bit chọn dãy thanh ghi 
Các bit chọn đãy thanh ghi RS0, RS1 dùng để xác định dãy thanh 
ghi tích cực. Các bit này được xóa sau khi có thao tác rescf hệ thông và 
đối mức logic bởi phần mềm khi cần. Thí dụ ba lệnh sau cho phép dây 
thanh ghi 3 ( bank 3 ) tích cực, sau đó di chuyển ¡ nội dung của R7 ( địa 
chi byte 1H ) vào thanh chứa A : Ộ 
SETB Rã1 
SETB RSO 
MOV A, R7 


Khi đoạn chương trình trên được dịch, các địa chỉ bit sẽ thay thế 
cho các ký hiệu RSO và R61, váy thì lệnh SETB RSI1 tương đương với 
lệnh SETBE 0D4H. 








.~ 


Chương 2 : Tóm tắt phần cứng _ j1 





Cờ tràn 


Cờ tràn OV ( overflow flag ) được se bằng 1 sau phép toán cộng hoạc 
trừ nếu có xuất hiện một tràn số học. Khi các số có dấu được cộng hoặc 
được trừ, phần mềm có thể kiểm tra bịt tràn ©V để xác định xem kết 
quả có nằm trong tầm hay không. 


Với phép cộng các số không đấu, cờ tràn OV được bó qua. Kết quả 
lớn hơn +128 hoặc nhỏ hơn ~127 sẽ set cờ OV bằng 1. Thí dụ phép cộng 
sau đây gây ra 1 tràn và sc£ cờ ÓQV trong PSW : 


Số hex : 0F Số thập phân : lỗ 
+7E +127 
8E 142 


8EH biểu diễn số âm —116, như vậy không đúng với kết qua mong 
muốn là 142 nên cờ OV được se bằng 1. 


Cờ chấn lẻ. 


Bit chẩn lé P tự động được se bằng 1 hay xóa bằng 0 ở mỗi chu kỳ 
máy để thiết lập kiểm tra chẩn cho thanh chứa A. Số các bit 1 trong 
thanh chứa cộng với bịt P luôn luôn là số chẩn. Thí dụ nếu thanh chứa 
có nội dung 10101 101B, b bịt P sẽ là 1 để có số bít 1 là 6. Bit chẩn lẻ được 
sử dụng nhiều để kết hợp với các chương trình xuất/nhậáp nối tiếp trước 
khi truyền đữ liệu hoặc để kiểm tra chẩn lẻ sau khi nhán đữ liệu. 


5.2 Thanh ghi B 


+ Thanh ghi B ở địa chỉ F0H được dùng chung với thanh chứa A trong 
các phép toán nhân, chia. Lệnh MUL AB nhân 2 số-8-bit không dấu 
chứa trong A và B và chứa kết quả 16-bit vào cập thanh ghi B:A ( thanh 
chứa A cất byte thấp và thanh ghi B cất byte cao ). 


Lệnh chia DIV AB chia A bơi B. thương số cất trong thanh chứa A 
và dư số cất trong thanh ghi B. Thanh ghi B còn được xử lý như 1 thanh 
gh› nhấp. Các bịt được định địa chỉ của thanh ghi B có địa chỉ từ F0H 
đến F7H. 


2.5.3 Con trỏ síœck 


Con tró siœcb SP ( stack pointer )là 1 thanh ghi 8-bit ở địa chỉ 81H. 
n đang ở đỉnh của sứacb. Các lệnh liên 






_ SP chứa địa chỉ của dữ liệ ện - 
quan đến sfack bao gồm lệnh cất dữ liệu vào s/œc& và Tệnh lấy dữ liệu ru 


khỏi Kx VÁC Việc cất vào sœck là khi chỉ dữ liệu và việc 
tam SP. Vùng s/œck của 8051 được giữ trong 
RAM nội và được giới hạn đến các địa chỉ truy xuất được bởi kiểu định 





....... TC St son SẠC _—_———— 
—————————— \ 


32 Họ vi điều khiển 8051 


địa chỉ gián tiếp. Vùng RAM nội có 128 byte trên 8031/8051 hoặc 256 
byte trên 8032/8052; nếu ta khởi động SP để bắt đầu vùng s(œeb ở địa 
chỉ 60H bằng lệnh : 


MOV 6P, #äFH 


vùng s/ơck được giới hạn là 32 byte trên 8031/8051 vì địa chỉ cao nhất 
của RAM trên chịp là 7FH. Giá trị ð5EFH được dùng ở đây vì SP tăng lên 
60H trước khi thao tác cất vào s/œck đầu tiên được thực thi. 


Nếu ta không khởi động SP, nội dung mặc định của thanh ghi này là 
07H nhằm duy trì sự tương thích với 8048, bộ vi điều khiển tiền nhiệm 
của 8051. Kết quả là thao tác cất vào sfœcb đầu tiên sẽ lưu đữ liệu vào vị 
trí nhớ có địa chỉ 08H. Như vậy nếu phần mềm ứng dụng không khởi 
động 5P, dãy thanh ghi 1 ( và có lẽ 2 và 3 ) không còn hợp lệ vì vùng 
này được sử dụng làm síaœck. Các lệnh PUSH và POP sẽ cất dữ liệu vào 
síack và lấy dữ liệu từ sfœcbk, các lệnh gọi chương trình con ( ACALL, 
LCALL ) và lệnh trở về ( RET, RETI ) cũng cất và phục hồi nội dung của 
bộ đếm chương trình PC ( program counter ). 


2.5.4 Con trỏ dữ liệu DPTR 


Con trỏ dữ liệu DPTR ( data pointer ) được dùng để truy xuất bộ nhớ 
chương trình ngoài hoặc bộ nhớ dữ liệu ngoài. DPTR là 1 thanh ghi 16- 
bit có địa chỉ là 82H ( DPL, byte thấp ) và 83H ( DPH, byte cao ). Ba 
lệnh sau đây ghi 55H vào RAM ngoài ở địa c¡:i 1000H : 


MOV A,#B55H „ \ 
MOV DPTR, #1000H 
MOV @DPTR, A 


Lệnh đầu tiên sử dụng kiểu định địa chỉ tức thời để nạp hằng dữ liệu 
BBH vào thanh chứa A. Lệnh thứ hai cũng sử dụng kiểu định địa chí tức 
thời, lần này nạp hằng địa chỉ 16-bit 1000H cho con trỏ dữ liệu DPTR. 
Lệnh thứ ba sử dụng kiểu định địa chỉ gián tiếp di chuyển giá trị 55H 
chứa trong thanh chứa A đến RAM ngoài tại địa chỉ chứa trong DPTR ( 
1000H ). 


2.5.5 Các thanh ghì por£ 


Các por† xuất nhập của 8051 bao gồm por£ 0 tại địa chỉ 80H, por£ 1 
tại địa chỉ 90H, poør£ 2 tại địa chỉ A0H và por¿ 3 tại địa chỉ B0H. Các 
port 0, 2 và 3 không được dùng để xuất/nhập nếu ta sử dụng thêm bộ 
nhớ ngoài hoặc nếu có một số đặc tính đặc biệt của 8051 được sử dụng ( 
như là ngắt, port nối tiếp, .. ). P1.2 đến P1.7, ngược lại, luôn luôn là các 
đường xuấtnhập đa mục đích hợp lệ. 


——-* ——-_—————————— 


Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 33 





Tất cả por‡ đều được định địa chỉ cung cấp các khả 

năng giao tiếp mạnh. Thí dụ ta có một động cơ nối qua một cuộn dây và 

ðf mạch kích dùng transistor nối tới bịt 7 của por¿ 1, động cơ có thể 
ngưng hay chạy chỉ nhờ vào một lệnh đơn của 8051 : 


SETB P1.7 
làm động cơ chạy và 
CLR P1.7 
làm động cơ ngưng. 
Các lệnh trên sử dụng toán tử . ( dot ) để định địa chỉ 1 bit trong 1 
byte, cho phép định địa chỉ từng bit. 


Trình dịch hợp ngữ thực hiện biến đổi dạng ký hiệu thành địa chỉ 
thực tế, nghĩa là hai lệnh sau tương đương : 
CLR P17 


CLR 97H 
Việc sử dụng các ký hiệu được định nghĩa trước ( tiền định nghĩa ) 


của trình dịch hợp ngữ sẽ được thảo luận chỉ tiết trong các tài liệu về 
lập trình hợp ngữ trên họ MCS-B1 hoặc ở chương 7. 





Thí dụ sau đây khảo sát việc giao tiếp với 1 thiết bị có bit trạng thái 
gọì là BUSY, bit này được se bằng 1 khi thiết bị đang bận và được xóa 
khi thiết bị đã sắn sàng. Nếu BUSY được nối với bit ð của Por¿ 1, vòng 
| lặp sau đây được dùng để chờ cho đến khi thiết bị sẵn sàng : 

{ 


_ WAIT: JB P15, WAIT 


ị Lệnh trên có nghĩa là nếu bit PL.ð được se/, nhảy đến nhãn WAIT ( 
cũng có nghĩa là nhảy về và kiểm tra lần nữa ). 


2.5.6 Các thanh ghi định thời 


8O51 có 2 bộ đếm/định thời ( timer/counter ) 16-bit để định các 
_ khoảng thời gian hoặc để đếm các sự kiện. Bộ định thời O có địa chỉ 
ị 8AH ( TL0, byte thấp ) và 8CH ( TH0, byte cao ); bộ định thời 1 có địa 
chỉ 8BH ( TL1, byte thấp ) và 8DH ( THỊ, byte cao ). 


ị Hoạt động của bộ định thời được thiết lập bởi thanh ghi chế độ định 
thời TMOD ( timer mode register ) ở địa chỉ 89H và thanh ghi điều 
khiển định thời TCON ( timer control register ) ở địa chỉ 88H. Chỉ có 
TCON được định địa chỉ từng bịt. _. 


/ 


2.2 gay cư ến 922522 .2SZ7227 2T r 


Các bộ định thời sẽ được thảo luận chỉ tiết sau. 








M34 Họ vi điều khiển 8051 


2.5.7 Các thanh ghi của por£ nốt tiếp 


Bên trong 8051 có một port nôi tiếp để truyền thông với các thiết bị 
nôi tiếp như các thiết bị đầu cuối hoặc modem, hoặc để giao tiếp với các 
IC khác có mạch giao tiếp nối tiếp ( như các thanh ghi dịch chẳng hạn ). 
Một thanh ghi được gọi là bộ đệm dữ liệu nối tiếp SBUF ( serial data 
buffer ) ở địa chỉ 99H lưu giữ dữ liệu truyền đi và dữ liệu nhận về. Việc 
ghì lên SBUPF sẽ nạp dữ liệu để truyền và việc đọc SBUF sẽ lấy dữ liệu 
đả nhận được. 


Các chế đó hoạt động khác nhau được lập trình thông qua thanh ghi 
điều khiển por nối tiếp SCON ( serial port control register ) ớ địa chỉ 
98H. thanh ghi này được định địa chỉ từng bit. - 


Hoạt động chỉ tiết của port nối tiếp sẽ mô tả sau. 
2.5.8 Các thanh ghi ngắt 


8051 có một cấu trúc ngắt với 2 mức ưu tiên và ð nguyên nhân ngắt. 
( ð source, 2 prlority level interrupt structure ). Các ngắt bị vô hiệu hóa 
sau khi reset hệ thống và sau đó được cho phép bằng cách ghi vào thanh 
ghi cho phép ngắt IE ( interrupt enable register ) ơ địa chỉ A8H. Mức ưu 
tiên ngắt được thiết lập qua thanh ghi ưu tiên ngắt IP ( interrupt 
priority register ) ở địa chỉ B8H. Cá 2 thanh ghi này đều được định địa 
chỉ từng bit. 


Các ngắt sẽ được đề cập chỉ tiết sau. 
9.5.9 Thanh ghi điều khiển nguồn 


Thanh ghì điều khiển nguồn PCON ( power control register ) có địa 
chi 87H chứa các bịt điều khiến được tóm tắt trong bang 2.4. 

Bit SMOD tăng gấp đôi tốc độ baud cua 0ó? nội tiếp khi pórf? này 
hoat động ở các chế độ 1. 2 hoặc 3. Các bịt 4. ð và 6 của PCON không 
được định nghĩa. Các bịt 2 và 8 là các bịt cờ da mục dích dành cho các 
ứng dụng của người sử dụng. 

"\Gác bịt điều khiến nguồn. nguồn giảm PD và nghỉ IDL, hợp lệ trong. 
tắt cd`ehip thuộc họ MCS-B1. nhưng chỉ được hiện thực trong các phiên 
bản CMÔS của MCS-51. PCON không được định địa chỉ bịt.. 

Chế độ nguồn giảm 

Lệnh thiết lập bit PD bằng 1 sẽ là lệnh sau cùng được thực thi trước. 
khi đi vào chế độ nguồn giảm. Ở chế độ nguồn giảm : 

(1) mạch dao động trên chip ngừng hoạt động 





_ ——mmrees 





Chương 9 : Tóm tắt phần cứng 35 


(2) mọi chức năng ngừng hoạt động 

(3) nội dung của RAM trên chip được duy trì 

(4) các chân por£ duy trì mức logic của chúng 

(5) ALE và PSEN được giữ ở mức thấp. Chỉ ra khỏi chế độ này bằng 

cách reset hệ thống. 

Trong suốt thời gian ở chế độ nguồn giảm, Vce có điện áp là 2V. Cần 
phải giữ cho Vcc không thấp hơn sau khi đạt được chế độ nguồn giảm và 
cần phục hồi Vecc = 5V tối thiếu 10 chu kỳ dao động trước khi chân RST 
đạt mức thấp lần nữa. : 


Bit Ký hiệu Mô tả 

z SMOD Bit tăng gấp đôi tốc độ baud, bịt này khi se làm cho 
tốc độ baud tăng 2 ở các chế độ 1, 3 và 3 của port nối 
tiếp 

6 ~ Không định nghĩa 

5 _ Không định nghĩa 

4 — Không định nghĩa 

3 GF1 Bit cờ đa mục đích 1` 

2 GF0 Bịt cờ đa mục đích 2 

1ˆ PD - Nguồn giảm, thiết lập để tích cực chế độ nguồn giảm, 
chỉ ra khỏi chế độ bằng rcsơt.  ˆ 

0 IDL Chế độ nghỉ; thiết lập để tích cực chế độ nghỉ, chỉ ra 


khỏi chế độ bằng 1 ngắt hoặc rescf hệ thống. 
Bảng 2.4 : Thanh ghị PCON 
Chế độ nghỉ 


Lệnh thiết lập bit IDL bằng 1 sẽ là lệnh sau cùng được thực thi 


Ân đi vào chế độ nghĩ. Ở chế độ nghĩ, tín hiệu ciock nội được khóa 
khô 


cho đến CPU nhưng không khóa đối với các chức năng ngắt, định 
thời và porf nối tiếp. Trạng thái của CPU được duy trì và nội dung của 
tất ca các thanh ghi cũng được giữ không đối. 


Các chân por cũng được duy trì các mức logic của chúng. ALE và 
PSI:N được giữ ở mức cao. 


Chế độ nghỉ kết thúc bằng cách cho phép ngắt hoặc bằng cách rcscí 
hệ thống. Cả hai cách vừa nêu đều xóa bit IDL. 








36 Họ vi điều khiển 8051 


2.6 BỘ NHỚ NGOÀI 

Các bộ vi điều khiển cân có khả năng mở rộng các tài nguyên trên 
cbip ( bộ nhớ, LO, v.v.. để tránh hiện tượng cổ chai trong thiết kế. Cấu 
trúc của MCS-51 cho ta khả năng mở rộng không gian bộ nhớ chương 
trình đến 64K và không gian bộ nhớ dữ liệu đến 64K. ROM và RAM 
rgoài được thêm vào Ìchï cần. 

Các IC giao tiếp ngoại vi cũng có thể được thêm vào để mở rộng khả 
năng xuất/nhập. Chúng trở thành 1 phần của không gian bộ nhớ đữ liệu 
ngoài bằng cách sử dụng cách định địa chỉ kiểu LO ánh xạ bộ nhớ. Khi 
bộ nhớ ngoài được sử dụng, porf 0 không làm nhiệm vụ của porf 
xuấtnhập, por£ này trở thành bus địa chỉ ( A0 — A7 ) và bus dữ liệu ( D0 
—~ D7 ) đa hợp. Ngõ ra ALE chốt byte thấp của địa chỉ ở thời điểm bắt 
đầu mỗi một chu kỳ bộ nhớ ngoài. Porf 2 thường ( nhưng không phải 
luôn luôn ) được dùng làm byte cao của bus địa chỉ. 


Trước khi thảo luận các chi tiết cụ thể về các bus địa chỉ và dữ liệu 
đa hợp, ý tưởng tổng quát được trình bày ở hình 2.7. 


le Memory cycle ceci| 


A0-A15 Address 


D0-D7 Data 


(a) Nonnultiplexed (24 pins) 


"=—. Memiory cycle —| 


AR-Al5 Address 


ADU-AD7 Address Data 


(b) Multiplexed (16 pins) 


Ä 


Hình SÀN Đa hợp bus địa chỉ ( byte thấp ) và bus dữ liệu (a) không đa hợp ( 24 
chân ) (b) đa hợp ( 16 chân ) 


Memory cycle : chu kỳ bộ nhớ 
Address : địa chỉ 

Data : dữ liệu 

Nonmultiplexed : không đa hợp 
Multiplexed : đa hợp 



















Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 37 


Sắp xếp không đa hợp sử dụng 16 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu. 
tổng cộng 24 đường. Sắp xếp đa hợp kết hợp 8 đường của bus dữ liệu và 
byte thấp của bus địa chỉ, do vậy ta chỉ cần 16 đường. 

Việc tiết kiệm các chân cho phép ta đóng gói bộ vị điều khiển họ 
MCS-B1 trong 1 vỏ 40 chân. 

Sắp xếp đa hợp có hoạt động như sau : trong 1⁄2 chu kỳ đầu cúa chu 
kỳ bộ nhớ, byte thấp của địa chỉ được cung cấp bởi pœ+ 0 và được chốt 
nhờ tín hiệu ALE. Mạch chốt 74HC373 giữ cho byte thấp của địa chỉ ồn. 
định trong cả chu kỳ bộ nhớ. Trong 1⁄2 sau của chu kỳ bộ nhớ, por£ 0Ö 
được sử dụng làm bus đữ liệu và dữ Hệu được đọc hay ghi. 


9.6.1 Truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài 


Bộ nhớ chương trình ngoài là bộ nhớ chỉ đọc, được cho phép bơi tín 
hiệu PSEN. Khi có 1 EPROM ngoài được sử dụng, cả hai porí Ö và por/ 2 
đều không còn là các por£ xuất/nháp. 


Kết nối phần cứng với bộ nhớ ngoài EPROM được trình bày ở hình 
2.8. 





h Hình 2.8 : Truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài 


Một chu kỳ máy của 8051 có 12 chu kỳ dao động. Nếu bộ dao động 
trên chịp có tần số 12 MHz, một chu kỳ máy dài 1 ks. Trong 1 chu kỳ 
máy điển hình, ALE có 2 xung và 2 byte của lệnh: được đọc từ bộ nhớ 
chương trình ( nếu lệnh chỉ có 1 byte, byte thứ hai được loại bỏ ). Giản 
đồ thời gian của chu kỳ máy này, được gọi là chu kỳ tìm-nạp lệnh được 
trình bày ớ hình 2.9. 








J)a8 Họ vi điều khiển 8051 
#Ƒ————— Ome machine cyele | 
Sì S3 Sa S4 S5 S6 S1 
PI|P2 "An nã 


ALE 
PSEN 
Port 2 PCH (Program counter high byte) 

I l 1 I 

I ,„ 1 1 Ị 
mo — CC -@S) Œ@——€ 


Hình 2.9 : Giản đồ thời gian của chu kỳ tìm-nạp lệnh ở bộ nhớ ngoài 





One machine cycle : một chu kỳ máy 


Program counter high byte : byte cao của PC 
2.6.9 Truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài 


Bộ nhớ dữ liệu ngoài là bộ nhớ đọc/ghi được cho phép bởi các tín 
hiệu RD và WR ở các chân P3.7 và P3.6. Lệnh dùng để truy xuất bộ nhớ 
dữ liệu ngoài là MOVX, sử dụng hoặc con trỏ dữ liệu 16-bit DPTR hoặc 
Ro, R1 làm thanh ghi chứa địa chỉ. 


RAM có thể giao tiếp với 8051 theo cùng cách như ĐEPROM ngoại trừ 
đường RD nối với đường cho phép xuất ( OE ) của RAM và WR nối với 
đường ghi (W) của RAM. Các kết nối với bus dữ liệu và bus địa chỉ 
giếng như EPROM. Bằng cách sử dụng các porf 0 và por† 2 như ở phần 

ện, ta có 1 dung lượng RAM ngoài lên đến 64 được kết nối với 8051. 
°, đỗ thời gian của thao tác đọc dữ liệu ở bộ nhớ dữ liệu ngoài 
được trình bày ở hình 2.10 cho lệnh MOVX. A, @DPTR. Lưu ý là cá 2_ 


xung A ằ ö ở nơi mà x ề 








_nếu lệnh MOVX và RAM ngoài không bao giờ được dùng, các xung ALE 





luôn có tân số bằng 1/6 tần số của mạch dao động ]. 

Giản đồ thời gian của chu kỳ ghi ( lệnh MOVX @DPTR, À ) cũng 
tương tự ngoại trừ các xung WR ở mức thấp và dữ liệu được xuất ra ở 
port 0(RD vẫn ở mức cao ). 








Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 39 


/ hon Onố machito cyclè ——| ®——— ()ìe nìachine cycÌo —| 
Je——" 


|st|sz [s2 [s: [sẽ [se |st [sẽ |s [s2 |s |» | fÐ 


à 
S2 
_ 


Port 2 DPD (đata pointer high byte) 


) 
Ù 


1 | { I 
ì I ] 
Port 0 Êxternal 
: data in 


Hình 2.10 : Giản đô thời gian của lệnh MOVX 


—— 


One machine cycle : một chu kỳ máy 

Data pointer high byte : byte cao của DPTR 

External data in : nhập dữ liệu từ bộ nhớ ngoài 
p0 CC) 

Opcode : mã thao tác 








D0-D7 


RAM 
(1K byte) 






A0-A7 


Hình 2.11 : Giao tiếp với 1K RAM 





4o Họ vi điều khiến 8051 





Port 2 giảm bớt được chức năng làm nhiệm vụ cung cấp byte cao của 
địa chỉ trong các hệ thống tối thiêu thành phần. hệ thống không dùng 
bọ nhớ chương trình ngoài và chì có 1 dung lượng nhỏ bộ nhớ đữ hệu 
ngoài. Các địa chỉ 8 bịt có thể truy xuất bộ nhớ dừ liệu ngoài với cấu 
hình bộ nhớ nhỏ hướng trang ( page-oriented ). Nếu có nhiều hơn 1 
trang 256-byte RAM, 1 vài bịt từ port 2 ( hoặc 1 port khác ) có thể chọn 
1 trang. Thí dụ với 1 RAM 1KB (nghĩa Tấ 4 trang 256 byte ). ta có thể 


kết nổi RAM này với 8051 như ở hình 2.11. 


Các bit 0 và 1 của por? 2 phải được khới động để chọn 1 trang. rồi 
lệnh MOVX được dùng để đọc hoặc ghi trên trang này. Thí dụ ta giả sử 
P2.0 = P2.1 = 0, các lệnh sau có thể dùng để đọc các nội dung của RAM 
ngoài ở địa chỉ O050H vào thanh chứa A : “ 


MOV RO, #50H 
MOVX A, @GR0O 


Để đọc ở địa chỉ cuối cùng của RAM này, 03FFH, trang 3 được chọn 
nghĩa là ta phải se cho các bit P2.0 và P2.1 bằng 1. Chuỗi lệnh sau được 
dùng : 


SkTB P2.0 

SETB P21 
MOV R0, #0FFH 

MOVX A, @R0 


Một đặc trưng của thiết kế này là các bịt từ 2 đến 7 của por¿ 2 không 
còn cần làm bit địa chỉ nữa, các bit còn lại này có thể sử dụng cho mục 
ích xuất/nhập. 


2.6.3 Giải mã địa chỉ 

Nếu có nhiều EPROM hoặc nhiều RAM hoặc cả 2 giao tiếp với 8051 
ta cần phải giải mã địa chỉ. Việc giải mã này cũng cần cho hầu hết các 
bộ vi xử lý. 

Thí dụ nếu các RAM và ROM 8 KB được sử dụng, địa chỉ phải được 


giải mã để chọn các [C nhớ này trên các giới hạn 8 K : 0000H - 1FFFH, 
2000H - 3FFFH,.. 


Một IC giải mã điển hình là 74HC138 được dùng với các ngõ ra 
được nối với các ngõ vào chọn cöbjp CS của các IƠ nhớ như được mô tả ở 
hình 2.12 cho một bộ nhớ có nhiều BPROM 2764 ( 8K ) và RAM 6264 ( 
8K ). Cần lưu ý là do các đường cho phép riêng rẽ (PSEN cho bộ nhớ 





Chương 2 : Tóm tắt phần cứng 41 





chương trình, RD và WR cho bộ nhớ dữ liệu ), 8051 có thể quản lý 
không gian nhớ đến 64K cho bộ nhớ EPROM và 64K cho bộ nhớ RAM. 


II 


74HC138 










Đ0-D7 








D0-D? 


OE 2764 OE 6264 
EPROM W RAM 
(8K bytes) (8K bytes) 









A0- ER 12 A0-A12 


ŒS 








Select other 
EPROM/RAM 


_H GI Ơ kị G2j bi ml CÍI 


xá 


Hình 2.12 : Giải mã địa chỉ 
9.6.4 Các không gian nhớ chương trình và dỡ liệu gối nhau 
Vì bộ nhớ chương trình là bộ nhớ chỉ đọc, một tình huống khó xử 
được phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm cho 8051. Làm thế 
o phần mềm được viết cho một hệ thống đích để gỡ rối nếu phần 
chỉ có thể được thực thi từ không gian bộ nhớ chương trình chỉ đọc. 


+ 






Giải pháp tổng quát là cho các các không gian bộ nhớ chương trình và 
dữ liệu ngoài gối lên nhau. Vì PSEN được dùng để đọc bộ nhớ chương 
trình và RD được dùng để đọc bộ nhớ dữ liệu, một RAM có thể chiếm 
không gian nhớ chương trình và dữ liệu bằng cách nối chân OI: tới ngõ 
ra cổng AND có các ngõ vào là PSEN và RD. "¬ 

Mạch trình bày ở hình 2.13 cho phép IC RAM được ghi như là bộ 
nhớ dữ liệu và được đọc như là bộ nhớ chương trình hoặc dữ liệu. Vậy 
thì một chương trình có thể được nạp vào RAM ( bằng cách ghi vào 





M42 Họ vi điều khiển 8051 





RAM như là bộ nhớ dữ liệu ) và được thực thi (bằng cách truy xuất như 
bộ nhớ chương trình ). 


PSEN 





Hình 23.13 : Gối 2 không gian nhớ chương trình và dữ liệu 
3.7 CÁC CẢI TIẾN CỦA 8032 / 8052 


-Các vi mạch 8032 / 8052 ( và các phiên bản CMOS ) có hai cải tiến 
so với 8081/8051. Một là có thêm 128 byte RAM trên chịp từ địa chí 80H 
đến FFH. Điều này không xung đột với các thanh ghi chức năng đặc biệt 
( có cùng địa chỉ ) vì 128 byte RAM thêm vào chỉ có thể truy xuất bằng 
cách dùng kiểu định địa chỉ gián tiếp. Một lệnh như sau : 

MOV A, 0F0H 


đi chuyển nội dung của thanh ghi B tới thanh chứa A trên các IC cua họ 
MGS-B1. Chuỗi lệnh : 


MOV R0, #0F0H 
MOV A, @R0 


đọc vào thanh ghi A nội dung tại địa chỉ EF0H trên các IC 8032/8052 
nhưng không được định nghĩa trên 8031/8051. Tổ chức bộ nhớ nội cúa 
8032/8052 được tóm tắt ở hình 2.14. 













EEHIH/<£e^ssnese FEH 
l 
Uppet ¡ Accosgible AccessIble 
128 l by mdirect by direct 
bvies L— addressing addressing 
: Ị 
t 


on] onlv 





80H 








-Aeeagsible Special 


Lower : l 
l by direct funection 
128 and indirecl Ỉ 
q L€g81SL©ES 
bytes s 


addressing 








-_—————— — — 0 E9 SE SEN Vi hờ in 


Chương 2 : Tóm tắt phân cứng 43 





Upper 128 bytes : 128 byte trên 

Lower 128 bytes : 128 byte dưới 

Accessible by Indirect addressing only : chỉ được truy xuất bằng kiểu định địa chỉ 
gián tiếp 

Accessible by direct addressing only : chỉ được truy xuất bằng kiểu định địa chỉ 
trực tiếp 


Accessible by direct and ¡indirect addressing : truy xuất bằng kiểu định địa chỉ 
trực tiếp và gián tiếp 


Thanh ghỉ Địa chỉ Mô tả Địa chỉ bịt 
T2CON C8H Điều khiển __ Cố 

RCAP2L CAH Nhân byte thấp Không 
RCAP2H CBH Nhân byte cao Không 

TL2 CCH Byte thấp của bộ định thời 2 Không 
TH2 CDH Byte cao của bộ định thời 2 Không 


Bảng 2.5 : Các thanh ghi của bộ định thời 2 


Cải tiến thứ 2 là có thêm bộ định thời 16-bit. Bộ định thời 2 này 
được lập trình nhờ vào 5ð thanh ghi chức năng đặc biệt thêm vào. Chúng 
được tóm tắt trong bảng 2.5 và sẽ được mô tả chi tiết sau trong chương 4 
( hoạt động định thời ). 


2.8 HOẠT ĐỘNG RESET 


8051 được reset bằng cách giữ chân RST ở mức cao tối thiểu 2 chu kỳ 
máy và sau đó chuyển về mức thấp. RST có thế được tác động bằng tay 
hóặc được tác động khi cấp nguồn bằng cách dùng một mạch RC như 
được trình bày ở hình 2.15. Trạng thái của tất cả các thanh ghi sau khi 
reset hệ thống được tóm tắt trong bảng 2.6. 





Quan trọng nhất trong các thanh ghi này có lẽ là thanh ghi PC ( bộ 
đếm chương trình ), được nạp 0000H. Khi RST trở lại mức thấp, việc 
thực thi chương trình luôn luôn bắt đầu ở vị trí đầu tiên trong bộ nhớ 
chương trình: địa chỉ 0000H. Nội dung của RAM trên chịp không bị ảnh 
hưởng bởi hoạt động resc/. 





Thanh ghỉ Nội dung 
Bộ đếm chương trình 0000H 
Thanh chứa A 00H 
Thanh ghi B 00H 


PSW : 00H 








M)44 Họ vi điều khiển 8051 





SP 07H 

DPTR _— 0000H 

Port 0 — 3 FFH 

IP xxx00000B ( 8031/8051 ) 


xx000000B ( 8032/8052 ) 
1E 0xx00000B ( 8031/8051 ) 
0x000000B ( 8032/8052 ) 


Các thanh ghi định thời 00H 
SCON 00H 
SBUF 00H 
PCON ( HMOS ) 0xxxxxxxB 
PCON ( CMO8§ ) 0xxx0000B 


Bảng 2.6 : Giá trị của các thanh ghi sau khi rese hệ thống 


+õô V 


100 BỊ 
Reset x=- lT 


ta) Manual reset 


+ V 


l 


T0HF 


Ha (b) Power-on reset 


Hình 2.15 : Hai mạch dùng resef hệ thống (a) rese bằng tay (b) reset khi cấp 
nguồn 

Reset : nút nhất reset 

Manual reset : resef bằng tay 


Power-on reset : resef khi cấp nguồn 





-sm=mm=—————=———— ch em _Ä 


Chương 8 : Tóm tắt tập lệnh 45 





TÓM TẮT TẬP LỆNH 


3.1 MỞ ĐẦU 


Chương này giới thiệu tập lệnh ( insfruction set ) của họ MCS-ð51 
thông qua việc khảo sát các kiểu định địa chỉ ( addressing mode ) và các 
thí dụ dựa trên các tình huống lập trình điển hình. Phụ lục A cho ta 
bảng tóm tắt tất cả các lệnh của 8051. Phụ lục C mô tả chỉ tiết từng 
lệnh. Các phụ lục được dùng để tham khảo khi đọc chương này. Chương 
này chưa bàn đến kỹ thuật lập trình cũng như hoạt động của trình dịch 
hợp ngữ ( assembler ), chương trình được dùng để chuyển đổi chương 
trình nguồn viết bằng hợp ngữ thành chương trình ngôn ngữ máy. Các 
chủ đề này được thảo luận sau trong các chương 7 và 8. 


Tập lệnh của MCS-Bð1 được tối ưu hóa cho các ứng dụng điều khiển 8- 
bit, Nhiều kiểu định địa chỉ cô đọng và nhanh dùng để truy xuất RAM 
nội được dùng đến nhằm tạo thuận lợi cho các thao tác trên các cấu trúc 
dữ liệu nhỏ. Tập lệnh cũng hỗ trợ các biến 1-bit cho phép quản lý bit 
trực tiếp trong các hệ logic và điều khiển có yêu cầu xử lý bịt. 


Cũng như các bộ vi xử lý 8-bit, các lệnh của 8051 có các opcode 8-bit, 
do vậy số lệnh có thể lên đến 256 lệnh ( thực tế có 255 lệnh, 1 lệnh 
không được định nghĩa ). Ngoài opcode, một số lệnh còn có thêm 1 hoặc 
2 byte nữa cho đữ liệu hoặc địa chỉ. Tập lệnh có 139 lệnh 1 byte, 92 lệnh 
2-byte và 24 lệnh 8-byte. Phụ lục B trình bày opcode của các lệnh. Phụ 
lục này cho ta thấy, với từng lệnh một : opcode, mã gợi nhớ, số byte của 
lệnh và số chu kỳ máy cần để thực thi lệnh. 

3.2 CÁC KIỂU ĐỊNH ĐỊA CHỈ 

Khi một lệnh được thực thi và lệnh này cân dữ liệu, một câu hỏi 
được đặt ra là : “ Dữ liệu chứa ở đâu ”. Câu trả lời cho câu hỏi này tạo ra 
các kiểu định địa chỉ của 8051. Có nhiều kiểu định địa chỉ do vậy có 
nhiều câu trả lời cho câu hỏi nêu trên, chẳng hạn như : trong byte thứ 2 





Mj46 Họ vi điều khiển 8051 





đũa L lậnh, trong thanh ghi RA, trong địa chỉ trực tiếp hoặc có thể trong 


bộ nhớ ngoài ở địa chỉ chứa trong con trỏ dữ liệu. 

Các kiểu định địa chỉ là phần cần thiết cho toàn bộ tập lệnh của mỗi 
một bộ vi xử lý, bộ vi điều khiển. Các kiểu định địa chỉ cho phép ta xác 
định rõ nguồn và đích của dữ liệu theo nhiều cách khác nhau phụ thuộc 
vào tình huống lập trình. Trong phần này chúng ta sẽ khảo sát tất cả 
các kiểu định địa chỉ của 8®51 và nêu thí dụ cho từng kiểu. Có 8 kiểu 
định địa chỉ : 

—_ Thanh ghi ( register ). 

—_ Trực tiếp ( đirect ). 

~  Gián tiếp ( inirect ). 

- _ Tức thời ( Immeliate ). 

— Tương đếi ( relative ). 

~ Tuyệt đếi ( abselute ). 

__ Nài (leng ). 

- Chỉ sế ( indexe ). 
3.2.1 Định địa chỉ thanh ghi 


Người lập trình trên 8051 có thể truy xuất 8 thanh ghi “ làm việc ” 
được đánh số từ RO đến R7. Các lệnh sử dụng kiểu định địa chỉ thanh 
ghĩ được mâ hóa bằng cách dùng 3 bit thấp nhất của opcode ( của lệnh ) 
để chỉ ra một thanh ghi bên trong khống Lan địa chỉ logic này. Vậy thì 
một mã chức năng và địa chỉ toán hạng có thể kết hợp để hình thành 
một lệnh ngắn ( 1-byte ) [ xem hình 3.1.a ]. 


Hợp ngữ của 8051 chỉ ra kiểu định địa chỉ thanh ghi bằng ký hiệu 
Rn. trong đó n có giá trị từ 0 đến 7. Thí dụ để cộng nội dung của thanh 
ghi R7 với thanh chứa A, ta dùng lệnh sau : 

ADD A,R7 


và lệnh này có opcode là 00101111B. Năm bịt cao 20101 cho biết đây là 
lệnh cộng và 3 bịt thấp 111 chỉ ra thanh ghi R7. Ta có thể tham khảo 
phụ lục C để xác nhận điều vừa đề cập. 

Có 4 dãy thanh ghi “ làm việc ” nhưng ở 1 thời điểm chỉ có 1 dấy 
tích cực. Các dãy thanh ghi chiếm 32 byte đầu tiên củúa RAM dữ liệu 
trê ¡p ( địa chỉ từ 00H đến 1FH ) và ta dùng các bit 4 và 3 của từ 
trạng thái chương trình PSW để chỉ ra dãy thanh ghi tích cực. Một resef 


Ẩ 00 Ấn SƠN 


2) 1227WW 2) 22/7 g T449 BNPncynhn‹--DHDDDNNEEDeh Ar¬mDBBPEEPE7 57T ro XT—2927-<7 22T -21200-Tn 


Chương 3 : Tóm tắt tập lệnh si 47 M 





bằng phần cứng cho phép đãy ê tích cực còn các đãy khác được chọn 
bằng cách sửa đối các bit 4 và 3 của PSW sao cho phù hợp. Thí dụ lệnh : 


M@V  PSW, ?960011966E 


sẽ tích cực đãy thanh ghi 3 bằng cách sc¿ các bit chọn đãy thanh ghi ( 
RB1 và RSO ) trong PSW lên 1 ( các bit này ở vị trí 4 và 3 ). 


Lsrz= Tnb 


ta) Register addrossing to. ARRR à, Rồi 


(bì Direct addressing (e.øg.. ADĐD A. direct) 


L1 TT 


(€) Eadirect addressmg (o.g.. ARR A. @R@) 


Ímuuodiate data | 


(đ) Tmimmedia(e addressing (og., ARR Á. #5511) 


Opcode Reiative offset 


(e) Relative addressing (e.g., SJMI? <dest>) 


,\DDR10 


ADDRZ ADDR0 


(f Absolate addressing (e.g., AJMP <dest>) 


AnsiiTAbsmi ] [ ApbfADim 


tg} Long addressing (e.g.. LJAIP <des(> 


Base register Offset  Effeclive addross 


(hì Iadexed addressing (a.g., MOVC À.@A + PCI 


Hình 3.1 : Các kiểu định địa chỉ của 8051 (a) định địa chỉ thanh ghi (b) định địa 
chỉ trực tiếp (c) định địa chỉ gián tiếp (d) định địa chỉ tức thời (e) định địa chỉ 
tương đối (Ð định địa chỉ tuyệt đối (g) định địa chỉ dài (h) định địa chỉ chỉ số 

Register addressing : định địa chỉ thanh ghi ( thí dụ: ADD A, Rã ) 

Direct addressing : định địa chỉ trực tiếp ( thí dụ: ADD A, direct ) 

Indirect addressing : định địa chỉ gián tiếp ( thí dụ: ADD A, ®RO ) 

TImmediate addressing : định địa chỉ tức thời ( thí dụ : ADD A, #5ãH ) 
Relative addressing : định địa chỉ tương đối ( thí dụ : SJMP <dest> ) 

Absolute addressing : định địa chỉ tuyệt đối ( thí dụ : AJMP <dest> ) 

Long addressing : định địa chỉ dài ( thí dụ : LUMP <dest> ) 

Indexed addressing : định địa chỉ chỉ số ( thí dụ : MOVC_ A, @A+PC ) 


cả 





M)4s Họ vị điều khiển 8051 





Một số lệnh đặc biết liên quan đến 1 thanh ghi xác định nào đó như 
là thanh chứa A, con trỏ dữ liệu, .. không cần các bit địa chỉ, bản thân 
opcode của lệnh đã chỉ ra thanh ghi cần thiết. Các lệnh đặc biệt liên 
quan đến thanh ghi này tham chiếu đến thanh chứa bằng ký hiệu “ A ”, 
con trỏ dữ liệu bằng ký hiệu “ DPTR ”, bộ đếm chương trình bằng ký 
hiệu “ PC”, cờ nhớ bằng ký hiệu “€ ” và cặp thanh ghi AB bằng ký 
hiệu “ AB”. Lấy thí dụ : 


INC DPTR 


là lệnh 1-byte, lệnh này cộng 1 vào nội dung của con trỏ đữ liệu 16-bit. 
Opcode của lệnh này được cho ở phụ lục Ơ. 


3.2.2 Định địa chỉ trực tiếp 


Kiểu định địa chỉ trực tiếp được sử dụng để truy xuất các biến nhớ 
hoặc các thanh ghi trên chip. Một byte thêm vào tiếp theo opcode dùng 
“ ° ` nà & ` =..Wươơni =—  ———-—-—--. 
để xác định địa chỉ ( xem hình 3T ). 

SIOU QUU CO, 


Phụ thuộc vào bit có giá trị vị trí ( hay trọng số ) cao của địa chỉ trực 
tiếp, một trong hai không gian nhớ trên chip được chọn. Khi bit 7 bằng 
0, địa chỉ trực tiếp ở trong tầm từ 0 đến 127 ( 00H - 7FH ) và 128 byte 
thấp của RAM trên chip được tham chiếu. Tất cả các porf xuất/nhập và 
các thanh ghi chức năng đặc biệt, điều khiển, trạng thái được gán địa 
chỉ trong tầm từ 128 đến 25ð ( 80H - FFH ). Khi byte địa chỉ theo sau 
opcode có nội dung nằm trong giới hạn này ( với bit 7 bằng 1 ), thanh 
ghi chức năng đặc biệt được truy xuất. Thí dụ poør£ 0 và por£ 1 được gán 
địa chỉ trực tiếp là 80H và 90H. 


Ta không nhất thiết phải biết địa chỉ của các thanh ghi này, trình 
dịch hợp ngữ cho phép ta sử dụng mã gợi nhớ viết tắt dễ hiểu như là “ 
P0 7” cho por¿ 0, “ TMOD 7” cho thanh ghi chế độ định thời ( timer mode 
register ) v.v.. Lệnh sau đây là một thí dụ cho kiểu định địa chỉ trực 
tiếp : 
le 

MOV PI,A 
lệnh này chuyển nội dung của thanh chứa A vào por£ 1. Địa chỉ trực tiếp 
của por£ 1 là 90H được xác định bởi trình dịch hợp ngữ và trình dịch 
này đặt 90H vào byte 2 của lệnh. Nguồn của dữ liệu, thanh chứa, được 
xác định rõ ràng trong.opcode. 

Bằng cách sử dụng phụ lục C, ta thấy lệnh vừa nêu trên có mã là : 

10001001 — byte 1 : opcode 


10010000 — byte 2 : địa chỉ của P1 ( 90H) 


CV 


F—————————_ 


Chương 8 : Tóm tắt tập lệnh 49 M 


3.2.3 Định địa chỉ gián tiếp 


Làm cách nào nhận biết 1 biến khi địa chỉ của biến đã được xác 
định, được tính toán hoặc được sửa đổi trong khi một chương trình đang 
chạy ? Tình huống này ph SN khi ta 'SUAU Lý các vị trí nhớ liên tiếp, 
các điểm nhâ chứa trong RAM, các sô. 
chính xác hoặc các chuỗi ký tự. Các kiểu định địa chỉ thanh ghi hoặc 
trực tiếp không sử dụng được cho các tình huống này, do vậy ta cần có 
các địa chỉ toán hạng được biết trong thời gian hợp dịch. 





Giải pháp của 8051 là dùng kiểu định địa chỉ gián tiếp. Các thanh 
ghỉ R0 và R1 có thể hoạt động như là các con trỏ ( pointer ) và nội dung 
của chúng chỉ ra địa chỉ trong RAM, nơi mà đữ liệu được đọc hay được 
ghi. Bit có ý nghĩa thấp nhất của opcode ( của lệnh ) xác định thanh ghi 
nào ( RO hay R1 ) được sử dụng làm con trỏ ( xem hình 3.1.c ). Trong 
ñu nan cũ g0Eï Trzg định địa chỉ gián tiếp được nhân biết nhờ vào ký 
tự @ đặt trước RO hoặc R1. Lấy thí dụ nếu R1 chứa 40H và địa chỉ 40H 
của bộ nhớ nội chứa B5H, lệnh : 

MOV A, @R1 


nạp 55H cho thanh chứa A. 





Ta cần đến kiếu định địa chỉ gián tiếp khi ta duyệt các vị trí liên 


tiếp trong bộ nhớ. Thí dụ sau thực hiện việc tuần tự xóa RAM nội từ địa. 
chỉ 60H đến 7PFẺH : 


MOV R0, #60H 
LOOP: MOV ®R0, #0 
INC R0 
CJUNE R0, #80H, LOOP 
( tiếp tục ) 

Lệnh đầu tiên khởi động RO với nội dung là 60H, địa chỉ bắt đầu của 
khối nhớ trong RAM; lệnh thứ hai sử dụng kiểu định địa chỉ gián tiếp 
để nạp 00H cho vị trí được trỏ bởi RO; lệnh thứ ba tăng con trõ ( RÔ ) đề 
trỏ đến địa chỉ tiếp theo và lệnh cuối cùng kiểm tra con trỏ xem đã kết 
thúc khối nhớ chưa. Việc kiểm tra sử dụng hằng số 80H thay vì là 7FH 
vì lệnh tăng xuất hiện sau lệnh di chuyển. Điều này đảm bảo vị trí nhớ 
sau cùng ( 7FH ) được ghi 00H trước khi kết thúc. 


3.2.4 Định địa chỉ tức thời 


Khi toán hạng nguồn là một hằng số thay vì là một biến ( nghĩa là 
lệnh sử dụng † giá trị đã biết trước ở thời gian hợp dịch ), hằng số này 





- 
Mì so Họ vi điều khiển 8051 


có thể đưa vào lệnh và đây là byte dữ liệu tức thời ( byte thêm vào này 
có giá trị biết trước ) ( xem hình 3.1.d ). 


Trong hợp ngữ, các toán hạng tức thời được nhận biết nhờ vào ký tự 
# đặt trước chúng. Toán hạng này có thể là một hằng số học, một biến 
hoặc một biểu thức số học sử dụng các hằng số, các ký hiệu và các toán 
tử. Trình dịch hợp ngữ tính giá trị và thay thế dữ liệu tức thời vào trong 
lệnh. Thí dụ lệnh : 


MOV A, #12 
nạp giá trị 12 ( OCH ) vào thanh chứa A. 


Tất cả các lệnh sử dụng kiểu định địa chỉ tức thời đều sử dụng hằng 
dữ liệu 8-bit làm dữ liệu tức thời Có một ngoại lệ khi ta khởi động con 
trờ dữ liệu 16-bit DPTR, hằng địa chỉ 16-bit được cần đến. Thí dụ : 

MOV DPTR, #8000H 


là một lệnh 3-byte, lệnh này nạp hằng địa chỉ 8000H vào con trỏ dữ liệu 
DPTR. 


3.2.5 Định địa chỉ tương đối 


Kiểu định địa chỉ tương đối chỉ được sử dụng cho các lệnh nhảy. Một 
địa chỉ tương đối ( hay còn gọi là ofse¿ ) là một giá trị 8-bit có dấu. Giá 
trị này được cộng với bộ đếm chương trình để tao ra địa chỉ cúa lệnh 

theo cần được thực thi. Do ta sử dụng một of#et 8-bit có dấu, tầm 
nhảy được giới hạn là ~128 byte đến 127 byte. Byte địa chỉ tương đối là 
byte thêm vào tiếp theo byte opcode của lệnh ( xem hình 83.1.e ). 








-1 
}aiMP 2038H 
Relative offset 2 
from addrass 3 
0102H ¡s 5“ -4 
5 
-6 
- 
-8 Relative offset 
} SJƯMP 0107H from address 
: 9 2042H is "-10 
-10 ofF6H 
Code 
memory 
ta) Shorf jmìi aÌ tỈ bì tìnmorV (b; Short jump baeck in memory 


Hình 8.2 : Tính o/ffse¿ cho kiểu định địa chỉ tương đối (a) nhảy tới và ngắn Œđ) 
nhảy lùi và ngắn 


Chương 3 : Tóm tắt tập lệnh : . 51 [M 





Đhort jump ahead in memory : nhảy tới và ngắn - 
Short jump back in memory : nhảy lùi và ngắn 
Relative offset from address 0102H is ð : o/ƒfsct tương đối từ địa chỉ 0102H là 5 


Relative ofset from address 2042H ¡s —-10 ( FGH ) : ofØsef tương đối từ địa chỉ 
2042H là -10 ( F6H ) 


Nhờ vào phép cộng, bộ đếm chương trình được tăng đến địa chỉ theo 
sau lệnh nhảy; vậy thì địa chỉ mới liên quan đến lệnh kế tiếp, không 
liên quan đến địa chỉ của lệnh nhảy ( xem hình 3.2 ). 

Thông thường chỉ tiết này không liên quan đến người lập trình do 
bởi các đích nhảy thường được xác định bằng các nhãn và trình dịch hợp 
ngữ sẽ xác định ofse£ tương đối tương ứng. Thí dụ nếu nhãn THERE đặt 
trước lệnh ở địa chỉ 1040H, lệnh : 

SJMP THERE ` 


ở trong bộ nhớ tại địa chỉ 1000H và 1001H, trình dịch hợp ngữ sẽ gán 
offset tương đối là 3EH cho byte 2 của lệnh ( 1002H + 3EH = 1040H ) 


Định địa chỉ tương đối có điểm lợi là cung cấp cho ta mã không phụ 
thuộc vào vị trí ( vì các địa chỉ tuyệt đối không được dùng ), nhưng lại có 
điểm bất Tợi là các đích nhảy bị giới hạn trong tầm. 

3.2.6 Định địa chỉ tuyệt đối 


Ñiểu định địa chỉ tuyệt đối chí được sử dụng với các lệnh ACALL và 
AJMP. Đây là các lệnh 2-byte cho phép rẽ nhánh chương trình trong 
trang 2K hiện hành của bộ nhớ chương trình bằng cách cung cấp 11 bit 
thấp của địa chỉ đích, trong đó 3 bit cao ( A8 — A10 ) đưa vào opcode và 
8 bịt thấp ( A0 — A7 ) thành lập byte thứ 2 của lệnh. ( xem hình 83.1f ). 

—.. sẽ bên và Đen 


B bit cao của địa chỉ đích là 5 bit cao hiện hành trong bộ đếm chương 
trình, do vậy lệnh theo sau lệnh rẽ nhánh và đích của lệnh rế nhánh 
phải ở trong cùng 1 trang 2K, bởi vì A11 - A15 không thay đổi ( xem 
hình 8.3 ). Lấy thí dụ nếu nhãn THERE đặt trước lệnh ở địa chỉ 0F46H, 
lệnh : 

AJMP THERE 

¬—————— 
ở trong bộ nhớ tại địa chỉ 0900H và 0901H, trình dịch hợp ngữ sẽ mã 
hóa lệnh như sau : 


11100001 — byte 1( A10 — A8 + opcode ) 
0100010  - — byte2(A7-A0) (VÍ ) 


Các bit được gạch dưới là 11 bit thấp của địa chỉ đích, 0F46H = 
0000111101000110B. Năm bít cao ở trong bộ đếm chương trình sẽ không 





[M52 Họ vi điêu khiến 8051 


thay đổi khi lệnh trên được thực thi. Lưu ý là lênh AJMP và đích nháy 
đến đều ở trong 1 trang 2K giới hạn bơi 0800H - 0FEFEH (xem hình 3.3), 
và do vậy có ð bịt địa chỉ cao như nhau. 


Địa chỉ tuyệt đối có điểm lợi là lệnh ngắn (,2-byte ) nhưng có điểm 


bất lợi là đích bị giới hạn tầm địa chỉ và cung cấp cho ta mã phụ thuộc 
vào vị trí. l 


32 x 2K = 64K Ny ` : “ 
Within any 3K HP 
pĐaøe, onÌy lên 2K page 3 

1000 LLT] | Ị Ï Ï Ị TT 


the lower 11 





bits change 0EEE 5 bits determine 11 bits deLermine the 
2E page 1 the 2K page address within a 2K page 
08UU ' 
U7EE 5 đ %v 
2R page 0 (b) The upper õ bits in the program counter 
00011 remain the same. The lower bits are replaced 
by the bits supplied in the instrucUion, 
90618 tiemory mạp đúted œ to 32 2K pages 


Hình 3.3 : Mã hóa lệnh dùng kiếu định địa chỉ tuyệt đối (a) bộ nhớ được chia 
thành nhiều trang 2K (b) Bên trong một trang 2K, ð bit địa chỉ cao không thay 
đối. 


Within any 2 K page, only the lower 11 bits change : trong một trang 2 K bất kỳ 
chỉ có 11 bit thấp thay đổi 
ð bits deternuine the 2 K page : ð-bit xác định trang 3 K 


11 bits determine the address within a 2 K page : LI1-bit xác định địa chỉ trong 
trang 2 K. 


64 K memory map divided into 32 x 2 K pages : bản đồ bộ nhớ 64 K được chia 
_ thành 33 trang 2 K. 


The upper 5 bits in the program counter remain the same. The lower bits are 
replaced by the bits supplhied in the instruction : ð-bit cao trong thanh ghì PC giữ 
không đổi. Các bit thấp được thay bằng các bit cung cấp bởi lệnh. 


3.2.7 Định địa chỉ dài” 


Kiểu định địa chỉ dài chỉ được dùng cho các lệnh LCALL và LJMP. 
Các lệnh 3-byte này chứa địa chỉ đích 16-bit ( 2 byte : byte 2 và shS 3) 


sữa lạm £ssrelànlr 8i1,e7 


Lợi ích của kiểu định địa chỉ này là sử dụng hết toàn bộ không gian 
nhớ chương trình 64K, nhưng lại có điểm bất lợi là lệnh dài đến 3-byte 
và phụ thuộc vào vị trí. 


Chương 3 : Tóm tắt tập lệnh 53 


Việc phụ thuộc vào vị trí được xem là bất lợi do bởi chương trình 
không thể được thực thi ở một địa chỉ khác. Lấy thí dụ nếu chương trình 
bắt đầu ở 2000H và có một lệnh như là LJMP 2040H, chương trình 
này không thể di chuyển đến 4000H chẳng hạn. Lệnh LJMP sẽ vẫn 
nhảy đến địa chỉ 2040H và đây khôn 


trình đã được di chuyể li L ) 


3.2.8 Định địa chỉ chỉ số 


à vitríđ 





sau khi chương 


Kiểu định địa chỉ chỉ số sử dụng một thanh ghi nền ( hoặc bộ đếm 
chương trình hoặc con trỏ dữ liệu ) và một offsef ( thanh chứa A ) tạo ' 
thành dạng địa chỉ hiệu dụng cho lệnh JjMP hoặc MOVC ( xem hình 
3.1.h ). Trong nhiều ứng dụng, các bảng nhảy hoặc các bảng tìm kiếm 
được tạo ra dễ dàng bằng cách sử dụng kiểu định địa chỉ chỉ số. Các thí 


dụ được cho ở phụ lục C với các lệnh MOVC A, ®A+<base- -reg> và JMP 
@A+DPTR 


3.3 CÁC LOẠI LỆNH 
Các lệnh của 8051 được chia làm 5ð nhóm : + 
- Nhóm lệnh số học 
- — Nhóm lệnh logic ⁄ 
- - Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu 
- Nhóm lệnh xử lý bit 
- - Nhóm lệnh rẽ nhánh 


Phụ lục A giúp ta tham chiếu nhanh tất cả các lệnh của 8051 đã 
được phân nhóm. 


3:3.1 Các lệnh số học 


Các lệnh số học cũng được phân loại như trong phụ lục A. Do có thể 
có 4 khả năng định địa chỉ, lệnh ADD A còn được viết dưới các dạng 


sau : 


ADD A, 7FH [định địa chỉ trực tiếp] 
ADD A,@R0 Ì [định địa chỉ gián tiếp] 
ADD A,R7.. [định địa chỉ thanh ghi] 
ADD A,#3ãH _ [định địa chỉ tức thời] 


Tất cả các lệnh số học được thực thi trong một chu kỳ máy ngoại trừ 
lệnh INC DPTR được thực thi trong hai chu kỳ máy, các lệnh MUL 


Ms4 vi Họ vi điều khiển 8051 





AB và DIV AB thực thi trong 4 chu kỳ máy ( lưu ý là một chu kỳ máy 
dài 1 nsec nếu 8051 hoạt động với xung clock 12 MHz ). 


8051 cung cấp kiểu định địa chỉ lnh hoạt cho không gian nhớ nỘI. 
Một vị trí bất kỳ đều có thể tăng hay giảm bằng cách dùng kiểu định 
địa chỉ trực tiếp mà không cần qua trung gian thanh chứa A. Lấy thí dự 
nêu vị trí 7EẦH của RAM nội chứa giá trị 40H, lệnh : 


INC 7PH 
tăng giá trị tại địa chỉ 7FH thành 41H và đặt kết quả tại 7PH. 

8051 cũng có lệnh INC thao tác trên con trỏ dừ liệu 16-bit. Do con 
tro dữ liệu chứa 16-bit địa chỉ của bộ nhớ ngoài, việc tăng nội dung con 
trỏ này là một đặc trưng thường sử dụng. Không may cho ta là không có 
lệnh giảm nội dung con trỏ đữ liệu và ta phải dùng đến một chuối lệnh 
sau thay cho điều thiếu sót này : 


DEC DPL ; giảm byte thấp của DPTR 
k MOV R7, DPL » : cất vào R7 
CJNE R7, #0FFH, SKIP ; so sánh với 0FFH 2 
DEC DPH ; bằng : giảm byte cao của DPTR 
SKIP : ( tiếp tục ) ; không bằng : bỏ qua 


Các byte thấp và byte cao của DPTR phái được giảm riêng rẽ trong 
đó byte cao ( DPH ) chỉ được giảm 1 nếu byte thấp ( DPL ) tràn từ 00H 
qua EFH. 


Lệnh nhân MULU AB nhân dữ liệu 8-bit chứa trong thanh ghi B với 
nội dung của thanh chứa: A và đạt kết qua 16-bit trong cạp thành ghỉ BA 
( thanh ghi B chứa byte cao. thanh chứa A chứa bvte thấp ). 


Lệnh DIV AB chia nội dung thanh ghí A cho dự liêu chứa trong 

„ thanh ghi B, thương số 8 bịt cát trong thanh chưa Ä và dự số 8-bít cất 

trong thanh ghi B. Lấy thí dụ nếu nói dụng của thành chứa là Đã C11) 
và thanh ghi B chứa 6( 06H ). lệnh sau : 


* 


DIV AB 


chia 25 cho 6, kết qua 4 cất trong thanh chứa A và dư số 1 cát trong 
thanh ghi B. 


Với số BCD, các lệnh ADD và ADDC phái được tiếp theo bơi lệnh 
DA A để đảm bảo rằng kết quả ở trong tâm số BCD. Lưu ý là lệnh hiệu 
đính DA A sẽ không biến đổi số nhị phân thành BCD mà chỉ tạo ra 1 
_kết quả hợp lệ và ta thường gọi là hiệu đính trong phép cộng 2 số BCD. 





. 


Chương 3 : Tóm tắt tập lệnh 





Lấy thí dụ nếu thanh chứa A chứa giá trị BCD là 59 (59H), chuối lệnh 
sau : 


ADD A,#1 
DA A 


_ trước tiên cộng 1 với nội dung thanh chứa A, kết quả là ðAH. Kết quả 


này được lệnh thứ hai hiệu đính thành giá trị BCD hợp lệ là 60( 60H ) 
và cất vào thanh chứa A. 


3.3.2 Nhóm lệnh logic 


Nhóm lệnh logic của 8051 thực hiện các phép toán logic ( AND, OR. 
XOR và NOT ) trên các byte dữ liệu và thực hiện trên từng bit có cùng 
giá trị vị trí ( trọng số ). Nếu thanh chứa A chứa giá trị 00110101B, lệnh 
AND logic sau đây : 


_ AND A, #01010011B 


sẽ tạo ra kết quả là 00010001B cất trong thanh chứa A. Điều này được 
mình họa như sau : 


01010011 ( dữ liệu tức thời ) 
AND 00110101 ( giá trị ban đầu chứa trong A ) 
00010001 ‹ ( kết quả chứa trong A ) 


Các kiểu định địa chỉ cho các lệnh logic cũng giống như các kiểu định 
địa chỉ cho các lệnh số học, lệnh AND logic có thể có các dạng sau : 


ANÔ ^A, 5ãH ( định địa chỉ trực tiếp ), 
ANB- A, @R0 (in da đủ giữ tp 7> 
ANb-A..R6 _{ định địa chỉ thanh ghi ) . 
ANb- A, #33H ( định địa chỉ tức thời ) 


Tất cả các lệnh logic sử dụng thanh chứa A để lưu một toán hạng sẽ 
được thực thi trong 1 chu kỳ máy, ngược lại nếu sử dụng thanh ghi khác 
hoặc byte nhớ thay cho thanh chứa A, lệnh phải được thực thị trong 2 
chu kỳ máy. 

Các phép toán logic có thể được thực hiện trên một byte bất kỳ trong 
bộ nhớ dữ liệu nội mà không cần qua trung gian thanh chứa A. Lệnh 
“XRL direct, #data “ giúp ta nhanh chóng và dễ dàng đảo mức logic 
các bit của por¿. Thí dụ lệnh sau : 

XRL P1, #0FFH 


jÑ56 sử Họ vi điều khiển 8051 





thực hiện một thao tác đọc — sửa — ghi. 8 bit của por 1 được đọc, sau đó 
từng bit được XOR với các bit tương ứng ( cùng vị trí ) của dữ liệu tức 
thời. Vì 8 bít của dữ liệu tức thời đều là 1, kết quả là từng bit của por£ 1 
được lấy bù ( vì A ® 1 = 4 ). Kết quả này được ghi trở lại por£ 1. 





Các lệnh quay ( RL `A và RR A ) dịch thanh chứa A qua trái hoặc 
qua phải 1-bit., Với lệnh quay trái ( RL 1È có giá trị vị trí lớn nhất 
ÑSB được đưa vào vị trí có giá trị thấp nhất LSB. Với lệnh quay phải ( 
RR A), bit có giá trị vị trí thấp nhất LSB được đưa vào vị trí có giá trị 
lớn nhất MSB. Các lệnh RLC A và RRC A là các lệnh quay 9-bit sử 


dụng thanh chứa A và cờ nhớ CY trong thanh ghi PSW. Thí dụ nếu cờ 


nhớ CÝ chứa 1 và thanh chứa A chứa 00H, lệnh sau : 
RRC A 





sẽ cho kết quả là : cờ nhớ CYÝ chứa 0 và thanh chứa A có nội dung là 
80H. Điều này có nghĩa là cờ nhớ CY được đưa đến ACC.7 và ACC.0 
được đưa đến cờ nhớ. 


Lệnh SWAP_ A trao đổi nửa thấp 4-bit với nửa cao 4-bit trong thanh 
chứa A ŸðFnhau. Lệnh này thường đùng trong các phép toán số BCD. 
Lẩy thĩ đụ nếu thanh chứa A chứa một số nhị phân đã biết và có giá trị 
nhỏ hơn 100o›, ta có thể biến đổi số nhị phân này thành số BCD bằng 
các dòng lệnh như sau : 


MOV B, #10 

DIV AB 

SWAP A 

ADD A,B 
Việc chia một số. cho 10 trong hai lệnh đầu tiên tạo ra digit chục 
trong nửa thấp của thanh chứa A và digit đơn vị trong thanh ghi B. 


Lệnh SWAP và ADD di chuyển digit chục đến nửa cao của thanh chứa A 
và digit đơn vị vào nửa thấp của thanh chứa này. 


3.3.3 Các lệnh di chuyển dữ liệu 
Trong RAM nội 


Các lệnh di chuyển dữ liệu bên trong không gian nhớ nội được thực 


thi trong 1 hay 2 chu kỳ máy. Dạng của lệnh như sau : 


MOV <destination>, <source> 


Lệnh trên cho phép dữ liệu được di chuyển giữa các vị trí của RAM 


nội hoặc các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR mà không cần qua trung. 


gian thanh chứa A. Cần nhớ là 128 byte cao của RAM dữ liệu ( đối với 


Chương 3 : Tóm tắt tập lệnh 57 WA 





8032/8052 ) chỉ được truy xuất bằng kiểu định địa chỉ gián tiếp và các 
thanh ghi chức năng đặc biệt chỉ được truy xuất bằng kiểu định địa chỉ 
trực tiếp. 


Một đặc trưng làm cho cấu trúc của MCS-B1 khác với cấu trúc của 
hầu hết các bộ vi xử lý là vùng siack thường trú trong RAM trên chịp ( 
RAM nội ) và. tă: ẳ nhía_trên của phía các địa chỉ cao 
hơn. Lệnh PUSH trước tiên tăng con trỏ Xin: ( SP } rồi sao chép byte 
vào trong sýacÈk. Các lệnh PUSH và POP sử dụng kiểu định địa chỉ trực 
tiếp để nhận biết byte được cất hoặc được phục hồi nhưng bản thân 
sứœcb được truy xuất bởi kiểu định địa chỉ gián tiếp sử dụng con trổ sứœcb 
SP, 





Điều này có nghĩa là vùng sœ/cb có thể sử dụng 128 byte cao của bộ 
nhớ RAM nội trên 8032/8052. 128 byte cao này không có trong 
8031/8051. Với các bộ vi điều khiển này, nếu nội dung của SP vượt quá 
TEFH ( 127 )( nghĩa là nội dung của SP lớn hơn 7FH ), các byte được 
PUSH sẽ bị mất còn các byte được POP không được xá xác định. 


Các lệnh chuyển đữ liệu còn bao gồm lệnh MOV 16-b¡it dùng để khởi 
động con trỏ đữ liệu DPTR cho mục đích tìm kiếm các bảng trong bộ 
nhớ chương trình hoặc cho mục đích truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài 16- 
bịt, 

Lệnh hoán đổi nội dung XCH được sử dụng để hoán đổi nội dung của 
thanh chứa A với nội dung của Hy được chỉ ra trong lệnh. Dạng lệnh 
như sau : 


XCH A, <source> 
Lệnh trên làm cho thanh chứa A và byte được định địa chỉ trao đối 
dữ liệu với u. Việc trao đổi một digit sử dụng lệnh có dạng : : 
_—— XCHD A,@Ri _ 
cũng hoạt động tương tự, tuy nhiên chỉ có các nửa thấp của các byte được 


trao đổi với nhau. Thí dụ nếu thanh chứa A chứa F3H, R1 chứa 40H và 
tại địa chỉ 40H trong RAM nội chứa 5BH, lệnh : 


XCHD A, @R1 
cho kết quả là A chứa FBH và tại địa chỉ 40H trong RAM nội chứa 53H. 
Trong RAM ngoài 
Với các lệnh mà việc di chuyển dữ liệu cho phép dữ liệu được di 
chuyển giữa RAM nội với RAM ngoài, ta phải sử dụng kiểu định địa chỉ 
gián tiếp. Các địa chỉ gián tiếp được xác định bằng cách dùng địa chị 1- 


byte ( như @R, trong đó Ri là RO hoặc R1 của dãy thanh ghi được chọn ) 
vT” p : 


đÄ| 5s Họ vi điều khiến 8051 





hoặc địa chỉ 2-byte ( như @DPTR ). Điểm bất lợi khi dùng địa chỉ 16-bit 
là tất cả 8 bit của por£ 2 phải được dùng như byte cao cúa bus địa chỉ và 
điều này sẽ không cho ta sử dụng port 2 làm por? xuất/nhập. Ngược lại 
các địa chỉ 8-bit cho phép ta truy xuất đến một vài KB của RAM mà 
không cần sử dụng toàn bộ por 2 ( xem mục “ Truy xuất bộ nhớ dữ liệu 
ngoài ở chương 2 )- 


Tất cả các lệnh di chuyển dữ liệu hoạt động trên bộ nhớ ngoài được 
thực thi trong 2 chu kỳ máy và sư dụng thanh chứa làm toán hạng 
nguôn hoặc toán hạng đích. 


Các tín-hiệu dùng để truy xuất RAM ngoài (ÑU) và WR Bị chỉ tích cực 
trong khi lệnh OVX dược thực thị. Bình thường các tín hiệu này 
không tích cực ( mức cao ) và nêu bộ nhớ ngoài không được sử dụng, các 


đường RD và WR có chức năng như các đường xuất / nháp. C [ar†2 ) 
-— ——————.ỏSÂỏ..... 

Các bảng tìm kiếm 

€ó hai lệnh di chuyến đữ liệu dành cho việc đọc các bằng tìm kiếm 
_ trong bộ nhớ chương trình. Do bơi các lệnh này truy xuất bộ nhớ chương 
trình, các bảng tìm kiếm chi có thê được đọc và không được cặp nhật. 
Mã gợi nhớ của lệnh là MOVC ( move constant : di chuyển hằng ). 
MOVC sử dụng hoặc bộ đếm chương trình hoạc con tro dử liệu làm 
"VN nên và thanh chứa A chứa địa chỉ offsct. Lệnh sau : 


MOVC A, ®A+DPTR 


có thể truy xuất một bảng 256 điểm nhập được đánh số từ 0 đến 2ãð. Số 


của điểm nhập yêu cầu được nạp cho thanh chứa A và con tro dừ liệu 
anh 
được khởi đóng: 1a chỉ đầu bang. bệnh sau : 


MOVC A, @A+PC 





cùng hoạt động tượng tự, ngoại trừ ở đây bộ đếm chương trình được 
dùng để chứa địa chỉ nền và bảng được truy xuất nhờ vào một chương 
trình con. Trước tiên số cúa điểm nhập yêu cầu được nạp cho thanh chứa 
A. sau đó chương trình con được gọi. Chuối lệnh cho phép khởi động và 
gọi có thể là : 
MOV A, ENTRY-NUMBER 
CALL LOOK-UP. 


LOOK.UP:  INC A _ 
MOVC A,@A+PC 





Chương 8 : Tóm tắt tập lệnh . 69 [M 


ner CC) 
TABLE : DB data, data, data,... l z 


Bảng được định nghĩa ngay sau lệnh RET trong chương trình. Lệnh 
tăng được cần đến do PC trỏ tới lệnh RET khi lệnh MOVC được thực 
thị. Việc tăng nội dung thanh chứa sẽ bỏ qua lệnh RET.. 


3.3.4 Các lệnh xử lý bit 


Bộ xử lý của 8051 chứa 1 bộ xử lý logic trên bit cho phép ta thực 
_ hiện các phép toán đơn bịt. RAM nội chứa 128 bịt được định địa chỉ và 
không gian SFR hỗ trợ thêm đến 128 bịt được định địa chỉ. Tất cả các 
đường por£ đều có địa chỉ bit và mỗi đường có thể được xử lý như là một 
port đơn bịt riêng rẽ. Các lệnh truy xuất các bit này không chỉ là các 
lệnh rẽ nhánh có điều kiện mà còn là các lệnh di chuyển, se, xóa, lấy 
bù, OR và AND. Các thao tác trên bit như vậy ( một trong các đặc trưng 
mạnh của MCS-ð1 ) không dễ dàng có được trong các cấu trúc khác, các 
cấu trúc sử dụng các thao tác hướng byte. 

Mọi thao tác truy xuất bit đều sử dụng kiểu định địa chỉ trực tiếp với 
các địa chỉ bit từ 00H đến 7FH trong 128 vị trí thấp, và từ địa chỉ 80H 
đến FFH trong không gian SFR. Các địa chỉ bit ở 128 vị trí thấp thuộc 
các byte có địa chỉ từ,20H đến 2FH được đánh số liên tục từ bit O của 
byte ở địa chỉ 20H (bit 00H) đến bít 7 của byte ở địa chỉ 2PH (bit 7FH). 

Các bit có thể được se và xóa bằng 1 lệnh. Điều khiển đơn bit được 
dùng cho nhiều thiết bị xuất/nhập, bao gồm xuất ra rờ le, động cơ, cuộn 
dây, các LED, mạch còi báo động, loa hoặc nhập từ các chuyển mạch 
höặc các bộ chỉ thị trạng thái. Nếu có một mạch còi báo động nối với bịt 
7 của por£ 1, ta có thể tác động mạch còi bằng cách sef bit của port : 

SETB P17 
hoặc tất còi bằng cách xóa'bịt cua porf : 
GLR P17 

Trình dịch hợp ngữ sẽ biến đối ký hiệu P1.7 thành địa chỉ bít là 

97H. Thí dụ sau cho phép ta di chuyển 1 cờ vào một chân của pør£ : 
MOV C, FLAG 
MOV P1.0,C 


Trong thí dụ trên, FLAG là tên của 1 bit được định địa chỉ trong 
128 vị trí thấp hoặc trong không gian SFR. Một đường xuất/nhập ( ở thí 
dụ trên là bit 0 của por£ 1 ) được sc£ hoặc xóa phụ thuộc vào bit cờ có giá 
trị 1 hay 0. Bit nhớ trong PSW được dùng như một thanh chứa đơn bịt 





— 


ÄJ 60 Họ vi điều khiển 8051 


của bộ xử lý logic trên bit, các lệnh đơn bit liên quan đến bit nhớ ký 
hiệu là C là các lệnh đặc biệt liên quan đến cờ nhớ ( như là CLR C ). 
Bịt nhớ cũng có một địa chỉ trực tiếp vì bit này được lưu trong thanh ghi 
PSW, thanh ghi này được định địa chỉ từng bit. 


Cũng giống như các thanh ghi khác được định địa chỉ từng bit trong 
không gian SFïR, các bit của PSW có mã gợi nhớ mà trình dịch hợp ngữ 
sẽ chấp nhận thay cho địa chỉ bit. Mã gợi nhớ của cờ nhớ là CÝ được 
định nghĩa thay cho địa chỉ bịt OD7H. Ta hãy khảo sát 2 lệnh sau : 

CLR ©€ 


CLR CY 
Cả 2 đều có cùng công dụng, tuy nhiên dạng lệnh trước là lệnh 1- 


byte trong khi dạng lệnh sau là lệnh 2-byte. Trong dạng lệnh sau ch 
thứ 2 là địa chỉ trực tiếp của bit được xác định - cờ nhớ. 


Các lệnh logic trên bit bao gồm cả lệnh ANL và. ORL nhưng không 
bao gồm lệnh XRL. Nếu ta cần XOR 2 bit, BIT1 và BIT2, và kết quả cất 
-ftong cờ nhớ, các lệnh sau được sử dụng : 


MOV - C,BITI 
JNE BIT2 SKIP 


CPL ¡ tá Giiờu 
ĐKTP: 


Trước tiên BIT1 được nạp cho cờ nhớ. Nếu BIT2 = 0, thì C đã chứa 
kết quá ( nghĩa là BIT1 © BIT2 = BIT1 nếu BIT2 = 0 ). Nếu BIT2 = 1, C 
chứa kết quả là bù của cờ nhớ. Việc lấy bù C hoàn tất phép toán XOR. 


Chương trình trong thí dụ trên sử dụng lệnh JNB, một trong chuỗi 


lệnh kiểm tra bit. Các lệnh này sẽ nhảy nếu bịt được đị 1a chỉ được 





se bằng 1 ( như là lệnh JC, JB, JBC ) hoặc nếu bịt được định địa chỉ 


không được se ( JÑỠ, JNB ). Trong thí dụ ở trên nếu BIT2 = 0, lệnh - 
CPL C được bổ qua. Lệnh JB ( nhảy nếu bịt được se, sau đó xóa bịt ) 


thực hiện việc nhảy nếu bít được định địa chỉ được se/ và cũng xóa bịt; 


vậy thì một cờ có thể được kiểm tra và xóa bằng 1 lệnh. 


Tất cả các bit của PSW đều có thể định địa chỉ trực tiếp, do vậy bịt 
chắn lẻ hoặc các cờ đa mục đích cũng hợp lệ đối với các TỆnh kiếm tra 
bịt. 


3.3.5 Các lệnh rẽ nhánh 


Trong tập lệnh của 8051 có nhiều lệnh điều khiển luôổng chương 
trình, bao gồm các lệnh gọi một thủ tục và quay về từ một thủ tục, rẽ 








Chương di : Tóm tải tập lệ nh 6W. 


nhánh có điều kiện hoặc không có điều kiện. Các khả năng này được cải 
tiến hơn nữa bởi 3 kiểu định địa chỉ cho các lệnh rẽ nhánh chương 
trình. 


Có 3 biến thể của lệnh nhảy : SJMP, LJMP và AJMP ( sử dụng kiểu 
định địa chỉ tương đối, dài và tuyệt đối). 


Trình dịch hợp ngữ của Intel ( ASMõðI ) cho phép sử dụng mã gợi 
nhớ JMP nếu người lập trình không quan tâm đến các biến thể. Trình 
dịch hợp ngữ của các công ty khác có thể không hỗ trợ đặc tính này. 
JMP tổng quát dịch thành AJMP nếu đích nhảy đến không chứa tham 
chiếu thuận và ở trong một trang 2K. Ngược lại, JMP được dịch thành 
LJMP. Lệnh CALL cũng hoạt động theo cách này. 


Lệnh SJMP xác định địa chỉ đích là ofse£ tương đối như đã bàn đến 
trước đây khi đề cập đến các kiểu định địa chỉ. Vì lệnh dài 2-byte ( bao 
gồm một opcode cộng với một öƒfset tương đối 8-bit ), khoảng cách nhảy 
được giới hạn từ -128 byte đến +127 byte so với địa chỉ của lệnh theo 
sau lệnh SJMP. 


Lệnh LJMP xác định địa chỉ đích là hằng số 16-bit. Vì lệnh dài 3- 
byte ( bao gồm 1 opcode cộng với 2-byte địa chỉ ), địa chỉ đích có thể ở_ 


bất cứ đâu trong không gian nhớ chương trình 64K. _ 

Lệnh AJMP xác định địa chỉ đích là một hằng số 11-bit. Cũng như 
lệnh SJMP, lệnh AJMP cùng dài 2 byte nhưng được mã hóa khác. Byte_ 
opcode sẽ chứa 3 trong 11 bit địa chỉ và byte 2 chứa 8 bịt thấp của địa_ 
chỉ đích. Rhï Tệnh được thực thỉ, IÍ bit nãy thay chỗ cho 11 bịt thấp 
trong PC còn ð bịt cao của PC vẫn giữ nguyên. Địa chỉ đích do vậy phải 
ở Trong cùng mậi trang 7 K với lệnh theo sau lệnh AJME Doiacó_” 
không gian nhớ chương trình là 64 R, ta có 32 trang và mỗi trang bắt 
đầu ở địa chỉ là biên của 2 K ( như là 0000H, 0800H, 1000H, TS00MG; 
cho đến F800H : xem hình 8.3 )( 


Trong mọi trường hợp người lập trình xác định địa chỉ đích cho trình 
dịch hợp ngữ theo cách thông thường như là nhãn hoặc là 1 hằng số 16- 
bịt. Trình dịch hợp ngữ sẽ đặt địa chỉ đích theo đúng khuôn dạng của 
từng lệnh. Nếu khuôn dạng yêu cầu bởi lệnh không được hã trợ khoảng 
cách dùng để xác định địa chỉ đích, một thông báo “ địa chỉ đích ngoài 
tâm ” sẽ được đưa ra. 


Các bảng nhảy 
Lệnh JMP_ @A+DPTR hỗ trợ các thao tác nhảy phụ thuộc vào 


trường hợp cụ thể cho các bảng nhảy. Địa chỉ đích được tính ở thời điểm 
thực thi lệnh là tổng của nội dun thanh ghi DPTR 16-bit với nội dung 


dÄ 62 Họ vi điều khiển 8051 





của thanh chứa A. DPTR được nạp địa chỉ của bảng nhảy và thanh chứa 
đống vai trò của một thanh ghi chỉ số í dụ nêu có ð trường hợp 
ợc yếu cầu, một giá trị từ O0 đến 4 được nạp cho thanh chứa A và một 


nhảy cho trường hợp tương thích được thực hiện như sau : 
MOV DPTR, #JjUMP_TABLE 


MOV A,I[NDEX NUMBER ) 
RL. A }) 4 N Hai (Ưạn) d6 
JMP @A+DPTR 
Lệnh RL A ở trên biến đổi chỉ số ( 0 > 4 ) thành 1 số chẵn trong 


tâm từ 0 đến 8 vì mỗi điểm nhập trong bảng nhảy là 1 địa chỉ 2-byte : 
JUMP_TABLE : AJMP CASEO 
AJMP CASEI 
AJMP CASE2 
_ AJMP CASE3 
xx Chương trình con và ngắt 


Có 2 biến thể cho lệnh CALL : ACALL và LCALL sử dụng kiểu định 
địa chỉ tuyệt đối và dài. Cũng như lệnh JMP, mã gợi nhớ CALL có thể 
được sử dụng với trình dịch hợp ngữ của Intel nếu người lập trình không 
quan tâm đến cách định địa chỉ. Cả 2 lệnh trên đều cất nội dung của n 
đếm chương trình vào sfœcb và nạp cho bộ đếm chương trình địa chỉ 
ược xác định trong lệnh. Lưu ý là PP sẽ chứa địa chỉ của lệnh heo sau 
lành CALL khi nội dung thanh ghi này được cất vào síack. Khi nạp vào 
sfacb, byte thấp nạp trước và byte cao nạp sau. Các byte được lấy ra từ 
sfœck theo trình tự ngược lại. Lấy thí dụ nếu lệnh LCALL được chứa 
trong bộ nhớ chương trình ở các địa chỉ là 1000H-1002H và con trỏ sứack 
chứa 2011, lệnh LCALL sẽ : 






(a) nạp địa chỉ quay về 1003H vào sføck ( đặt 03H tại địa chỉ 
21H Ly S6bt tại địa chị22H 22H). 


) nội dung của con trỏ T, bây giờ là 22H 


(c) nhảy đến chương trình con bằng cách nạp cho PC địa chỉ 
chứa trong byte 2 và byte 3 của lệnh. 


Các lệnh LCALL và ACALL cũng có các hạn chế trên địa chỉ đích 
như các lệnh LJMP và AJMP ( đã đề cập ở trên ). 


Các thủ tục cân được kết thúc bằng lệnh RET, lệnh này trả việc thực 
thi chương trình trở về lệnh theo sau lệnh GALL. Không có điều gì bí ẩn 
về cách mà lệnh RET trả điều khiển về cho chương trình chính. Đơn 


Chương 3 : Tóm tắt tập lệnh 63 M 


C2 





giản là lệnh này lấy lại ( pop ) 2 byte sau cùng ra khỏi s/œcÈ và nạp 
chúng cho bộ đếm chương trình. Một qui luật chủ yếu cho việc lập trình 
với các thú tục là chúng luôn luôn được gọi bởi lệnh CALL và luôn luôn 
trả điều khiển về chương trình gọi bởi lệnh RET. Các thao tác nhảy vào 


hoặc nhảy ra khỏi 1 thủ tục bằng 1 cách khác nào đó thường làm rối 
vùng s/œcb và làm cho chương trình bị dừng. . 


Lệnh RETI trả điều khiển về chương trình gọi từ 1 trình phục vụ 
ngắt ( ISR : interrupt service routine ). Điểm khác nhau giữa RET và 
RETI là RETI báo hiệu cho hệ thống điều khiển ngắt rằng quá trình xử 
lý ngắt đã xong. Nếu không có một ngắt nào duy trì trong thời gian 
RETI được thực thị, RETI hoạt động giống RET. Các ngắt và lệnh RETI 
sẽ được đề cập chi tiết trong chương 6. 

Nhảy có điều kiện 

8051 cung cấp cho ta nhiều lệnh nhảy có điều kiện. Tất cả các lệnh 
này xác định địa chỉ đích bằng kiểu định địa chỉ tương đối và cùng bị 
giới hạn ở khoảng cách nhảy từ -128 byte đến +127 byte kể từ lệnh 
theo sau lệnh nhảy có điều kiện. Tuy nhiên cần lưu ý là người lập trình 
sẽ xác định địa chỉ đích theo cùng cách với các lệnh nhảy khác bằng 
cách dùng nhãn hoặc bằng số 16-bit. Trình dịch hợp ngữ sẽ thực hiện 
các việc còn lại. Không có bit 0 trong PSW. Các lệnh J2 và JNZ kiểm 
N.. liệu trong thanh chứa cho điều kiện này. 


Lệnh DJNZ ( giảm và nhảy nếu khác không ) dành cho điều khiển 
lặp vòng. Để thực thi 1 vòng lặp N lần, ta nạp một byte số đếm N cho 
một thanh ghi và kết thúc vòng lặp với DJNZ trỏ tới điểm bắt đầu vòng 
lặp. Thí dụ dưới đây có N=10 : 

MOV R7,#10 


LOOP: ( bắt đầu vòng lặp ) 





( kết thúc vòng lặp ) 
DJNZ R7, LOOP 


¿ ỷ ( tiếp tục ) 


Lệnh CJNE ( so sánh và nhảy nếu không bằng ) cũng dành cho việc 
điều khiển vòng lặp. Hai byte được xác đ] 3 
lệnh và việc nhảy chỉ được thực thi nếu 2 byte khác 0. Thí dụ nếu 1 ký 
tự vừa được đọc vào thanh chứa A từ por nối tiếp và ta muốn nhảy đến 





đÃ| 64 Họ vi điều khiển 8051 


1 lệnh được nhận biết bởi nhãn TERMINATE nếu ký tự là Control-C ( 
03H ), các dòng lệnh sau được sử dụng : 


CJNHE A, #03H, SKIP 
SJMP. TERRMINATE 
SKTP : 


Vì thao tác nhảy chỉ xuất hiện nếu thanh chứa A chứa mã của 
Control-C, một nhãn SKTP ( bỏ qua ) được dùng để bỏ qua việc kết thúc 
lệnh nhảy ngoại trừ khi mã yêu cầu được đọc. Lệnh trên còn được ứng 
dụng trong các phép so sánh lớn hơn hay nhỏ hơn. Hai byte trong 
trường toán hạng là các số nguyên không dấu. Nếu byte đầu nhỏ hơn 
byte thứ hai, cờ nhớ được sef lên 1. Nếu byte đầu lớn hơn hoặc bằng 
byte thứ hai, cờ nhớ được xóa. Lấy thí dụ nếu ta muốn nhảy đến BIG _ 
nếu giá trị trong thanh chứa A lớn hơn hoặc bằng 20H, các chỉ thị sau 
được dùng : 





CJNE A, #20H, $+3 


na l0 v2:.ljP sự 
JNC BIG vs | “ 


Đích nhảy cho lệnh CJNE được xác định là $+3. Dấu $ là 1 ký hiệu. 
của trình dịch hợp ngữ biểu thị địa chỉ của lênh hiện hành. Vì CJNE Jà 
tn $+3 là địa chỉ của lệnh tiếp theo, JNC. Mặt khác, lệnh 

JNE theo sau bởi lệnh .JNC không quan tâm đến kết quả so sánh. Mục 
đích duy nhất của việc so sánh là để se hay xóa cờ nhớ và lệnh JNC 
quyết định nhảy hay không nhảy. Thí dụ này là một thể hiện trong đó 
8051 tiếp cận với 1 tình huống lập trình tổng quát một cách vụng về 
hơn so với hầu hết các bộ vi xử lý, tuy nhiên, như sẽ được trình bày 
trong chương 7, việc sử dụng các møœcro cho phép ta có các chuổi lệnh 
mạnh, như thí dụ trên chẳng hạn, được cấu trúc và thực thi bằng cách 
dùng một mã gợi nhớ duy nhất. 


Chương 4 : Hoạt động định thời 65 M 





4 


HOẠT ĐỘNG ĐỊNH THỜI 


4.1 MỞ ĐẦU 


Nội dung của chương này khảo sát các bộ định thời ( timer ) của chip 
8051. Ta hãy bắt đầu từ quan điểm đơn giản về các bộ định thời thường 
được sử dụng cho các bộ vì xử lý hoặc các bộ vi điều khiển. 


Một bộ định thời là một chuãi các flipflop với mỗi flipflop là một 
mạch chia 2, chuỗi này nhận một tín hiệu ngõ vào làm nguồn xung 
ciocb. Xung clocb đặt vào flipflop thứ nhất, flipflop này chia đôi tần số 
xung cỉocb. Ngõ ra của flipflop thứ nhất trở thành nguồn xung c/ock cho 
flipflop thứ hai, nguồn xung cỉoc& này cũng được chia cho 2, v.v.. Vì mỗi 
một tầng kế tiếp nhau đều chia cho 2 nên một bộ định thời có n tầng sẽ 
chia tân số xung ciocb ở ngõ vào của bộ này cho 2". 


Ngõ ra của tầng cuối cùng làm xung cỉock cho một flipflop báo tràn 
bộ định thời hay còn gọi là cờ tràn ( overflow flag ), cờ tràn này được 
kiểm t đi phân mềm hoặc tạo ra một ngắt. Giá trị nhị phân trong 
các flipflop của bộ định thời là số đếm của các xung cỉock từ khi bộ định 
thời bắt đầu đếm. Thí dụ một bộ định thời 16-bit sẽ đếm từ 0000H đến 
EFFFH. Cờ tràn được se¿ bằng 1 khi xảy ra tràn số đếm từ FFFFRH xuống 
0000H. 


Hoạt động của một bộ định thời đơn giản được mình họa trong hình 
4.1, bộ định thời 3-bit. Mỗi một tầng là một D.FEF kích khởi cạnh âm 
hoạt động như một mạch chia cho 2 do ta nối ngõ ra Q với ngõ vào D. 
Fhpflop cờ đơn giản là một mạch chốt D được se bằng 1 bởi tầng cuối 
của bộ định thời. Giản đồ thời gian ở hình 4.1.b cho thấy tâng thứ nhất 
(Qu) chia 2 tần số xung c/ock, tầng thứ hai chia 4 tần số xung c/ock và 
v.v.. Số đếm ( count ) được ghi ở dạng thập phân và được kiểm tra dễ 
dàng bằng cách khảo sát trạng thái của 3 flipflop. Thí dụ số đếm là 4 
xuất hiện khi Q¿; = 1, Q¡ = 0 và Qo = 0( 4¡o = 100¿). Các flipflop ở hình 
4.1 là các flipflop tác động cạnh âm ( nghĩa là ngõ ra Q của các flipflop 
đổi trạng thái theo cạnh âm của xung cỉocÈ ). Khi số đếm tràn từ 111; 


ỦÄ| 66 Họ vi điều khiển 8051 


xuống 000;, ngõ ra Q¿ có cạnh âm ( 1 > 0) làm cho trạng thái của flip- 
flop cờ đổi từ O lên 1 ( ngõ vào D của flipflop này luôn luôn ở logic 1 ). 
Bộ định thời được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng hướng điều 

khiển và 8051 với các bộ định thời trên chip không phải là trường hợp 
ngoại lệ. 8051 có hai bộ định thời 16-bit, mỗi bộ có bốn chế độ hoạt 
động. Bộ định thời thứ ba với ba chế độ hoạt động được thêm vào đối 
với chip 8052. Các bộ định thời được dùng để : 

(a) — Định thời trong một khoảng thời gian. 

(b) Đếm sự kiện. 


(c) — Tạo tốc độ baud cho por¿ nối tiếp của chip 8051. 


Timer fip flops (3) 'Flag” 
flip-fop 





"Flag 





Q;(MSB;) 
Ị 
Count  ! 0 


_— 


Flag 





Flag is set on 7-to-0 
timer overflow 


Hình 4.1 : Một bộ định thời 3-bit (a) sơ đồ logic (b) giản đồ thời gian 


Timer flipflops : các flipflop định thời 

* Flag “ ipflop : flipflop cờ 

Count : số đếm 

Flag ¡s set on 7-to-0 timer overflow : cờ được se khi có tràn bộ định thời ( số 
đếm tràn từ 7 xuống 0 ) 


Với bộ định thời 16-bit, tầng cuối cùng ( tầng thứ 16 ) chia tần số 
xung ciocb ở ngõ vào của bộ định thời cho 2`” = 65586 





Chương 4 : Hoạt động định thời 67 


Cạz) 


Trong các ứng dụng định thời trong một khoảng thời gian, bộ định 
thời được lập trình sao cho sẽ tràn sau 1 khoảng thời gian qui định và 
set cờ tràn của bộ định thời bằng 1. Cờ tràn được sử dụng để đồng bộ 
chương trình nhằm thực hiện một công việc như là kiểm tra trạng thái 
của các ngõ nhập hoặc gởi đữ liệu đến các ngõ xuất. Các ứng dụng khác 
có thể sử dụng xung c/ocÈk qui định của bộ định thời để đo khoảng thời 
gian giữa 2 sự kiện ( thí dụ đo độ rộng xung ). 


Việc đếm sự kiện được dùng để xác định số lần xuất hiện của một sự 
kiện hơn là đo thời gian giữa các sự kiện. Từ “sự kiện” là một kích thích 
bên ngoài cung cấp một chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 tới một chân của 
chip 8051. Các bộ định thời cũng có thể cung cấp xung c/ock tốc độ baud 
cho por¿ nối tiếp bên trong 8051. 


Các bộ định thời của 8051 được truy xuất bằng cách sử dụng 6 thanh 
ghi chức năng đặc biệt ( xem bảng 4.1 ). Với bộ định thời thứ ba của 
chịp 8052, ta có thêm 5ð thanh ghi chức năng đặc biệt nữa để truy xuất 
bộ định thời này. 


SFR của bộ ` Mục đích Địa chỉ Định địa 
định thời chỉ bit 
TCON Điều khiển 88H. Có 
TMOD Chọn chế độ 89H Không 
TLO Byte thấp của bộ định thời 0 8AH Không 
TLI Byte thấp của bộ định thời 1 8BH Không 
TH0 - Byte cao của bộ định thời 0 SCH Không 
TH1 Byte cao của bộ định thời 1 8DH Không 
T2CON Điều khiển bộ định thời 2 C8H Có 
RCAP2L Nhân byte thấp của bộ định thời2_ CAH Không 
RCAP2H Nhân byte cao của bộ định thời2  CBH Không 
TL2 Byte thấp của bộ định thời 2 ccH Không 
TH2 Byte cao của bộ định thời 2 CDH Không 


Bảng 4.1 : Các thanh ghi chức năng đặc biệt của bộ định thời 


4.2 THANH GHI CHẾ ĐỘ ĐỊNH THỜI ( TMOD ) 


Thanh ghi TMOD ( timer mode register ) chứa hai nhóm 4-bit dùng 
để thiết lập chế độ hoạt động cho bộ định thời 0 và bộ định thời 1 ( xem 
bảng 4.2 và 4.3 ). TMOD không được định địa chỉ từng bịt và điều này 
cũng không cần thiết. Một cách tổng quát, TMOD được nạp một lần bởi 

.-—rree ˆ 





dẠ| e§ Hẹ vi điều khiến 8ê51 





phần mềm ở thời điểm bắt đầu của một chương trình để khởi động chế 

độ hoạt động của bộ định thời. Sau đó, bộ định thời có thể được dừng, 

bắt đầu, v.v.. bằng cách truy xuất các thanh ghi chức năng đặc biệt khác 
“của bộ định thời ——^” = 


Bí Tên Bộ định thời — Mô tả 

7 GATE 1 Bit điều khiển cổng. Khi được se¿ lên 1, 
bộ định thời chỉ hoạt động trong khi 
INTI ở mức cao. 

6 C/T 1 Bit chọn chức năng đếm hoặc định thời : 
1 = đếm sự kiện 


0 = định thời trong một khoảng thời gian. 


5 M1 1 Bit chọn chế độ thứ nhất (xem bảng 4.3) 

4 MO 1 ˆBit chọn chế độ thứ hai (xem bảng 4.3) 

3 GATE 0O Bit điều khiển cổng cho bộ định thời 0 

2 C/T 0 Bit chọn chức năng đếm hoặc định thời 
cho bộ định thời 0 

1 MI1 0 Bit chọn chế độ thứ nhất 

0 MO 0 Bit chọn chế độ thứ hai. 


Bảng 4.2 : Thanh ghi chọn chế độ định thời 


MI M0 Chế độ Mô tả 
0 Chế độ định thời 13-bit 
Chế độ định thời 16-bit 


mm CC C 
= €©œ = C© 


1 
2 Chế độ tự động nạp lại 8-bit 
3 Chế độ định thời chia xẻ 


Bộ định thời O0 : TLO là một bộ định thời 8-bit được 
điều khiển bởi các bit chọn chế độ của bộ định thời 0.. 
TH0, tương tự TLO chỉ khác là được điều khiển bởi các 
bít chọn chế độ của bộ định thời 1. 


Bộ định thời 1 : dừng, không hoạt động. 


Bảng 4.3 : Các chế độ định thời 


Chương 4 : Hoạt động định thời e* |ÀA) 





4.3 THANH GHI BIỀU KHIỂN ĐỊNH THỂI ( TC@N ) 


Thanh ghi TCON chứa các bịt điều khiển và trang thái của bộ định 
thời 0 và bộ định thời 1 ( xem bảng 4.4 ). Bốn bit cao trong TCON ( 
TCON.4 - TCON.7 ) được dùng để điều khiển các bộ định thời hoạt động 
hoặc ngưng ( TRO, TRI ) hoặc để báo các bộ định thời tràn (TFO, TE1). 
Các bit này được dùng rộng rãi trong các thí dụ của chương này. 


Bốn bit thấp của TCON ( TCON.0 - TCON.3 ) không dùng để điều 
khiển các bộ định thời, chúng được dùng để phát hiện và khởi động các 
ngắt ngoài. Việc thảo luận về các bit này được hoãn lại cho đến chương 
6, chương đề cập đến các ngắt. 


Bứ Ký hiệu Địa chỉ bit Mô tả 


TCON7  TEI 8FH Cờ tràn của bộ định thời 1. Cờ này được sef 
bởi phần cứng khi có tràn, được xóa bởi 
phần mềm, hoặc bởi phần. cứn khi bộ vị 


xử lý trỏ đến trình phục vụ ngắt. 

TCONG  TRI 8EH _— Bít điều khiển hoạt động của bộ định thời 
1. Bit này được set hoặc được xóa bởi phần 
mềm để điều khiển bộ định thời. vn động 
hay ngưng hoạt động. 


TCON5  TFO0 8DH Cờ tràn của bộ định thời 0 
TCON4 TRO 8CH Bit điều khiển hoạt động của bộ định thời 
: 0. 

X⁄ TCON3 IE1 8BH Cờ ngắt. bên ngoài-1 ( kích khởi cạnh ). Cờ 


này được se bởi phẩn cứng khi có cạnh âm 
{ Su He.) Xuất HIỆU LIỀN CHấM, IN[L, HUỢC, 


xóa bởi phần mềm, hoặc phần cứng khi 
CPU trỏ đến trình phục vụ ngắt. ' 
TCON2 ITI 8AH Cờ ngắt bên ngoài 1 ( kích khởi cạnh hoặc 


mức ). Cờ này được se hoặc xóa bởi phần 
mềm khi xảy ra cạnh âm ( xuống ) hoặc 


mức thấp tại chân ngắt ngoài. 


EESb°S RisGi0nitbip NPIENSES TK ÔNG HNESI 
XTcoN.1 IE0 89H Cờ ngắt bên ngoài 0 ( kích khởi cạnh ). 
TCONO0 ITo 88H Cờ ngắt bên ngoài 0 ( kích khởi cạnh hoặc 
l mức ). 


Bảng 4.4 : Thanh ghi điều khiển định thời TCONG 


A70. Họ vi điều khiển 8051 


4.4 CÁC CHẾ ĐỘ ĐỊNH THỜI VÀ CỜ TRÀN 


Từng bộ định thời sẽ được đề cập đến trong mục này. Do ta có hai bộ 
định thời trên chip 8051, ký hiệu “ x ” được sử dụng để chỉ hoặc bộ định 
thời 0 hoặc bộ định thời 1; thí dụ THx có nghĩa là THO hoặc THỊ tùy 
theo bộ định thời là 0 hay 1. Sự sắp xếp các thanh ghi TLx, THx và các 
cờ tràn TFx của bộ định thời được trình bày trong hình 4.2 cho từng chế 


độ định thời. 
Thner "TLx THx 


Overflow 
ta) Mude 0 flag 
Timer____ mm 4 ( ¿t 
clock TT” mm 
ni flow 
(a) Mode 1 flag 







Thimer TEx 
cloek 
Ovorflow 
Reload flag 
(à) Mode 3 
uốn . 
cloek 
HN xác Xe |) - “S0 TF0 
cloek 
Overflow 
flag 
ñ3E,->ST===| ŸHÚ 
Overflow 
(a) Mode 3 flag 


Hình 4.3 : Các chế độ định thời (a) chế độ 0 (h) chế độ 1 (c) chế độ 2 (đ) chế 
độ 3 

Timer cioecÈ : xung ciock cho bộ định thời 

Overflow flag : cờ tràn 

Mode 0, 1, 2. 3 : chế độ 0, 1, 2, 3 

Reload : nạp lại 

1/12 F„.: 1⁄12 tần số của mạch dao động trên chip 


§?£y Sen 


Chương 4 : Hoạt động định thời 71 j@A 


4.4.1 Chế độ định thời 13-bit ( chế độ 0) ⁄ 
J3-bi 


Chế độ 0 là chế độ định thời 18-bit cung cấp khả năng tương thích 
với bộ vi điều khiển tiền nhiệm 8048. Chế độ này không được dùng cho 
các thiết kế mới ( xem hình 4.2a ). Byte cao của bộ định thời THx được 
ghép cascade với Bbit thấp của byte thấp của bộ định thời TLx để tạo 
thành một bộ định thời 13-bit. Ba bit cao cúa TLx không sứ dụng. 


4.4.2 Chế độ định thời 16:bit ( chế độ 1) 


Chế độ 1 là chế độ định thời 16-bit và có cấu hình giống chế độ định 
thời 13-bit, chỉ khác nhau ở chỗ bây giờ là bộ định thời 16-bit. Xung 
clocb đặt vào các thanh ghi định thời cao và thấp kết hợp ( TUx/THx ). 
Khi có xung cioc& đến, bộ định thời đếm lên : 0000H, 0001H, 0002H.... 
Một tràn sẽ xuất hiện khi có sự chuyển số đếm từ FFEFEFH xuống 0000H, 
sự kiện này sẽ sef cờ tràn bằng 1 và bộ định thời tiếp tục đếm. Cờ tràn 
là bit TEx tệp tinh định thời TCON, bit này được đọc 
hoặc ghi bới phần mềm ( xem hình 4.2.b ). 


Bit có ý nghĩa lớn nhất ( MSB ) của giá trị trong các thanh ghi định 
thời là bit 7 của THx và bit có ý nghĩa thấp nhất ( LSB ) là bit 0 của 
TLx. Bit LSB thay đổi trạng thái và chia 2 tần số xung ciock định thời ở 
ngõ vào trong khi bit MSB thay đổi trạng thái và chia cho 65536 ( tức là 
2! ) tân số xung c/ocb định thời ở ngõ vào. Các thanh ghi định thời ( 
TLx / THx ) có thể được đọc hoặc ghi ở một thời điểm bất kỳ bởi phần 
m»em. 


4.4.3 Chế độ tự nạp lại 8-bit ( chế độ 2) -¬ TH 
/ 
Chế độ 2 là chế độ tự nạp lại 8-bit. Byte thấp của bộ định thời ( TUx 
) hoạt động định thời 8-bit trong khi by:e caa của bộ định thời lưu giữ 


giá trị nạp lại. Khi số đếm tràn từ FFH xuống 00H, không chỉ cờ tràn 
của bộ định thời được se/ lên 1 mà giá trị trong THx còn được nạp vào 





TLx ; việc đếm sẽ tiếp tục từ giá trị này cho đến khi xảy ra 1 tràn ( 


EEH — 00H) kế tiếp, v.v.. Chế độ này khá tiện lợi do bởi việc tràn bộ 
định thời xảy ra ở những khoảng thời gian xác định và tuần hoàn một 
khi các thanh ghi TMOD và THx đã được khởi động ( xem hình 4.2c ). 


4.4.4 Chế độ định thời chia xẻ ( chế độ 3 ) 

Chế độ 3 là chế độ định thời chia xẻ và có hoạt động khác nhau cho 
từng bộ định thời. Bộ định thời 0 ớ chế đó 3 được chia thành 2 bộ định 
thời 8-bit hoạt động riêng rẽ TL0 và THỌ, mỗi bộ định thời sẽ sef các cờ 

à T và 1 khi xảy ra tràn. 


Bộ định thời 1 không hoạt động ở chế độ 3 nhưng có thể được khởi 
động bằng cách chuyến bộ định thời này vào một trong các chế độ khác. 


79 Họ vi điều khiển 8051 





Giới hạn duy nhất là cờ tràn TP1 của bộ định thời 1 không bị ảnh 
hưởng bởi bộ định thời 1 khi bộ này xảy ra tràn vì TF1 được nối với bộ 
định thời 8-bit THO. 


Chế đô 3 chủ yếu cung cấp thêm một bộ định thời 8 bit nữa ; nghĩa 
là 8051 có thêm bệ định thời thứ ba. Khi bộ định thời 0 ở chế độ 3, bộ 
định thời 1 có thể hoạt động hoặc ngưng bằng cách chuyển bộ này ra 
khối chế độ 3 hoặc vào chế độ 8. Bộ định thời 1 có thế được sử dụng bởi 
por‡ nối tiếp ( lúc này bộ định thời 1 làm nhiệm vụ của bộ tạo xung 
Soch tốc độ baud ) hoặc được sử dụng theo một cách nào đó nhưng 











4.5 NGUỒN XUNG CLOCK ĐỊNH THỜI 


Hình 4.2 không trình bày cách tạo ra nguồn xung cÏocb định thời cho 
các bộ định thời. Có 2 khả năng tạo ra nguồn xung cỉocb này, việc lựa 
chọn khả năng nào do ta thiết lập bit C/T ( counter / timer ) của thanh 
ghi TMOD bằng 1 hay 0 khi bộ định thời được khởi động. Một nguồn 
xung ciocbk được dùng để định thời trong một khoảng thời gian, nguồn 
xung ciock còn lại được dùng để đếm sự kiện. 


(s4 Định thời một khoảng thời gian 


Nếu C/T = 0, hoạt động định thời được chọn và nguồn xung ciocÈ của 
bộ định thời do mạch dao động bên trong chíp tạo ra. Một mạch chia 12 
tâng được thêm vào để giảm tần số xung ciocb đến một giá trị thích hợp 
với hầu hết các ứng dụng. Lúc này bộ định thời được dùng để định thời 
trong một khoảng thời gian. Các thanh ghi định thời ( TUx / THx ) đếm 
lên với tần số xung c/ocb bằng 1/12 tần số của mạch dao động trên chip 
[ nghĩa là nếu thạch anh là 12MH¿, tần số xung ciocb là 1MNH¿ ]. Bộ 
định thời sẽ tràn sau một số xung c/ocb cố định phụ thuộc vào giá trị 
j ban đầu nạp cho các thanh ghi định thời ( TLx / THx ). 


4.5.2 Đếm sự kiện 


Nếu C/T = 1, bộ định thời được cung cấp xung cock từ 1 nguồn tạo 
xung bên ngoài. Trong đa số các ứng dụng, nguỗn xung cioek này cung 
cấp cho bộ định thời một xung dựa trên việc xảy ra một sự kiện - bộ 
định thời bây giờ đếm sự kiện. Số các sự kiện được xác định trong phần 
mềm bằng cách đọc các thanh ghi định thời ( TLx / THx ), giá trị 16-bit 
trong các thanh ghi này tăng theo mỗi sự kiện. Hai chân của por£ 3 ( 
P3.4 và P3.5 ) bây giờ trở thành ngõ vào xung ciock cho các bộ định 
thời. Chân P3.4 là ngõ vào xung ciocb cho bộ định thời 0 ( ta còn gọt là 
chân T0 ở ngữ cảnh này ), chân P3.5 hoặc T1 là ngõ vào xung ciocb cho 
bộ định thời 1 ( xem hình 4.3 ). 


TT TỰ Vì TT ti proEErnnnPrPc-rrr, rang spa 








Chương 4 : Hoạt động định thời 78 |W 


Crystal 







Ơn-chn› 
oscillator 







Timer 
cloek 


T0 or TI 
am 


0 = Úp (nterval thnng) 
1 = Down (event counting) 


Hình 4.3 : Nguồn xung cỉocÈ 


Crystal : tính thể thạch anh 

On-chip oscillator : bộ dao động bên trong chịp 

T0 or T1 pin : chân TO hoặc T1 

0 = Ủp ( interval timing ) : 0 = vị trí trên ( định thời một khoảng thời gian ) 
1 = Down ( event counting ) : 1 = vị trí dưới ( đếm sự kiện ) 


Timer clock : xung clock định thời 


Trong các ứng dụng đếm sự kiện, các thanh ghi định thời tăng mỗi 
khi xảy ra chuyển trạng thái từ l xuống 0O ở ngõ vào Tx ( T0 hoặc T1 ). 
Ngõ vào Tx được lấy mẫu trong suốt thời gian SðP2 của mỗi một chu kỳ 
máy, vậy thì khi ngõ vào ở mức cao trong một chu kỳ và mức thấp trong 
chu kỳ kế, số đếm được tăng. Giá trị mới xuất hiện trong các thanh ghi 
định thời trong suốt thời gian S3P1 của chu kỳ tiếp theo chu kỳ phát 
hiện sự chuyển trạng thái. Từ đó ta thấy phải mất 2 chu kỳ máy ( 2s ) 


để nhận biết sự chuyển trang thái từ 1 xuống 0, tân số cực đại của 


nguồn xung ciock bên ngoài là 500 KHz¿ ( với giả sử chịp vì điều khiển 


ðxt động với thạch anh 12 MH¿z ). 


4.6 KHỞI ĐỘNG, DỪNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ ĐỊNH THỜI 


Hình 4.2 minh họa các cấu hình khác nhau của các thanh ghi định 
thời TLx, THx và các cờ tràn của bộ định thời, TFx. Hai khả năng cung 
cấp xung cỉocb cho bộ định thời cho ở hình 4.3. Bây giờ chúng ta khảo 
sát việc khởi động, dừng và điều khiển các bộ định thời. 

Cách đơn giản nhất để khởi động và dừng các bộ định thời là sử 
dụng bit điều khiển hoạt động TRx trong thanh ghi TCON. TRx được 
xóa khi thiết lập lại hệ thống ; nghĩa là các bộ định thời ngưng hoạt 
động. ( xem hình 4.4 ). 


Do thanh ghi TCON là thanh ghi được định địa chỉ từng bịt, ta đề 
dàng khởi động hoặc dừng các bộ định thời bằng chương trình. 


M74 Họ vi điều khiển 8051 












Timer 
cloek 


Timer 
tegisters 


0 = Up (timer stopped) 
1 = Đown (timer started) 


Hình 4.4 : Bắt đầu và dừng các bộ dịnh thời 


Timer clock : xung ciocÈ định thời 

Timer registers : các thanh ghi định thời 

0 = Úp ( timer stopped ) : 0 = vị trí trên ( bộ định thời dừng ) 

1 = Down ( timer started ) : 1 = vị trí dưới ( bộ định thời được khởi động ) 

Thí dụ bộ định thời 0 được khởi động bằng lệnh : 

SETB TRO 
và được điều khiển dừng bằng lệnh : 
CLR TRO 
ĐT ca : 

Trình dịch hợp ngữ sẽ thực hiện việc biến đổi ký hiệu “ TRO ” thành 
địa chỉ bit. Lệnh SETB TRO đồng nghĩa với lệnh SETB 8CH. 

Một phương pháp khác để điều khiển các bộ định thời là sử dụng bit 
GATE trong thanh ghi TMOD và ngõ vào INTx. Bằng cách se bịt 

&: sẽ ——————~—-~ —~———————————-_B_SSÖÖBB____ 
GATE lên 1 ta cho phép bộ định thời được điều khiển bởi INTx. Phương 
pháp này thường được dùng để đọ độ rộng xung như được trình bày sau 
đây. 

Giả sử INTO ở mức thấp rồi chuyển sang mức cao trong một khoảng 
thời gian và ta đo khoảng thời gian này. Ta khởi động bộ định thời 0 ở 
chế độ 2, chế độ định thời 16-bit với TUO/THO = 0000H, GATE = 1 và 
TRO = 1. Khi INTO chuyển lên mức cao, bộ định thời được mở cổng và 
nhận xung c/ocb có tần số 1MH¿z. Khi INT0 chuyển xuống mức thấp, bộ 
định thời bị khóa cổng không nhận xung cỉoc& nữa và độ rộng xung tính 
bằng us là số đếm trong T0 / TH0 ( INTO có thể được lập trình để tạo 
ra 1 ngắt khi chân này chuyển trở về mức thấp ). 

Hình 4.5 minh họa bộ định thời 1 hoạt động ở chế độ 1 ( bộ định 
thời 16-bit ). Cùng với các thanh ghi TU1/THI và cờ tràn TF1, sơ đồ ở 
hình 4.5 trình bày các khả năng cấp nguồn xung c/ock, khởi động, dừng 
và điều khiển bộ định thời 1. 


Chương 4 : Hoạt động định thời 75 WA 


(16 bits) 


0=Up 0=Up 
1 =Down 1 =Down 





Hình 4.5 : Hoạt động ở chế độ 1 của bộ định thời 1 


On-chip osc : mạch dao động bên trong chip 


4.7 KHỞI ĐỘNG VÀ TRUY XUẤT CÁC THANH GHI ĐỊNH THỜI 


Các bộ định thời thường được khởi động một lần ở thời điểm bắt đầu 
chương trình để thiết lập chế độ hoạt động theo yêu câu. Trong thân của 
chương trình, các bộ định thời được điều khiển hoạt động, dừng, kiểm 
tra các bit cờ và xóa, các thanh ghi định thời được đọc hoặc cập nhật và 
v.v... tùy theo yêu câu của ứng dụng. 


TMOD là thanh ghi được khởi động trước tiên vì đây là thanh ghi 
thiết lập chế độ hoạt động. Lấy thí dụ lệnh sau đây khởi động bộ định 
thời 1 hoạt động ở chế độ 16-bit ( chế độ 1 ), xung ciock được cấp từ 
mạch dao động trên chip ( định thời một khoảng thời gian ) : 


MOV TMOD, #00010000B 


Kết quả của lệnh này là thiết lập M1 = 0 và MO = 1 để ấn định chế 
độ 1, C/T= 0 và GATE = 0 để sử dụng xung cỉocÈ trên chip, xóa các bit 
chọn chế độ của bộ định thời 0 ( xem bảng 4.2 ). Dĩ nhiên trên thực tế 
bộ định thời không bắt đầu công việc định thời cho đến khi bit điều 
khiển hoạt động TRI được se bằng 1. 


Trong trường hợp cần đến số đếm ban đầu, các thanh ghi định thời 
TL1/TH1 cũng phải được khởi động. Cần nhớ là các bộ định thời đếm 
lên và thiết lập cờ tràn bằng 1 khi xảy ra tràn số đếm từ FFEFFH xuống 
0000H, vậy thì một khoảng thời gian 100 us có thể được định thời bằng. 
cách khởi động TỈ.L/TH1 chữa số đếm nhí hốc 00001F một lượng là 100 


nghĩa là -100 hay FF9CH. Các lệnh sau thực hiện điều này : 
VU iu co 


mè _—_—- 


76 _ Họ vi điều khiển 8051 





'|IMOV TL1, #9CH 
MOV THỊ, #0FFH 





Kế đến bộ định thời bắt đầu hoạt động bằng cách thiết lập bit điều 
hỊ hoạt động bằng 1 như sau : 


SETB TRI 
Cờ tràn được tự động thiết lập sau khoảng thời gian 100 ns. Phần 
mềm có thể chứa một vòng lặp trì hoãn thời gian 100 us bằng cách sử 


dụng một lệnh rẽ nhánh và lặp lại chính lệnh này trong khi cờ tràn 
chưa được set bằng 1 : 


WAIT: JNB TE1, WAIT 






hần mê 

CLR TRI ; dừng bộ định thời 1 
CLR TFI ; xóa cờ tràn 

Đọc bộ định thời đang hoạt động 

Trong một số ứng dụng ta cần phải đọc giá trị ( nội dung ) chứa 
trong các thanh ghi định thời đang hoạt động. 

Do ta phải đọc 2 thanh ghi định thời bằng 2 dòng lệnh liên tiếp ( do 
không có lệnh đọc đồng thời cả hai thanh ghi định thời này ), một sai 
pha ( phase error ) có thể xuất hiện nếu có tràn từ byte thấp chuyển 
sang byte cao-giữa 2 lân đọc và do vậy ta không thể đọc đúng được giá 
trị cần đọc. Giải pháp đưa ra là trước tiên ta phải đọc byte cao, kế đến 
đọc byte thấp và rồi đọc byte cao lần nữa. Nếu byte cao thay đổi giá trị, 
ta lặp lại các thao tác đọc vừa nêu. Các lệnh sau đây đọc nội dung của 
các thanh ghi định thời TUI / THỊ, đưa vào các thanh ghi R6 / R7 và 
giải quyết vấn đề vừa nêu : 


AGAIN : MOV. A,THI1 
MOV R6, TL1 ` 
CJNE A, THI,AGAIN 
MOV R7,A 





4.8 KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN VÀ KHOẢNG THỜI GIAN DÀI 


Tâm nào cửa các khoảng thời gian có thể định thời được ? Vấn đề 
này được khảo sát bằng cách giả sử 8051 hoạt động với thạch anh nối 
với mạch dao động nội có tần số hoạt động là 12 MHz. Mạch đao động 
trên chip được chia cho 12 và các xung ciocb cấp cho mạch định thời có 





Khi bộ định thời tràn, ta cân dừng bộ định thời và xóa cờ tràn bằng 


? 


Chương 4 : Hoạt động định thời 117 





tân số 1 MHz. Khoảng thời gian ngắn nhất có thể định thời được bị giới 
hạn không phải bởi tần số của xung cỉock định thời mà bởi phần mềm 
nghĩa là thời gian thực thi các lệnh tạo ra giới hạn đối với các khoảng 
thời gian định thời rất ngắn. Lệnh ngắn nhất của 8051 thực hiện trong 


Ti ng 
một chu kỳ máy hay 1 us. Bảng 4.5 tóm tắt các kỹ thuật được dùng để 
fạo ra các khoảng thời gian định thời khác nhau. 


Khoởng thời gian Kỹ thuật 


~ 10 Điều chỉnh phần mêm V 

256 Bộ định thời 8-bit tự động nạp lại. V4 
65536_ Bộ định thời 16bit v4 

không giới hạn Bộ định thời 16 bit + các vòng lặp. 


Bảng 4.5 : Khoảng thời gian định thời cực đại ( Hs ) 
Thí dụ 4.1 : Tạo dạng xung 
Viết 1 chương trình tạo dạng xung tuần hoàn trên chân P1.0 có tần 
số cao có thể có được. Tần số uà chu hỳ nhiệm uụ của dạng xung là bao 
nhiêu ? 
Các khoảng thời gian rất ngắn ( có nghĩa là tần số cao ) có thể được 


lập trình mà không cần sử dụng đến các bộ-định thời. Thí dụ chương 
trình sau : 


ORG 8100H H 

LOOP: SETB PI0 ; 1 chu kỳ máy 
CLR P10 - ; 1 chu kỳ máy 
SJMP LOOP - ; 2 chu kỳ máy 
END 


Chương trình trên tạo ra dạng xung trên chân PI.0, xung có chu kỳ 
là 4 u§ : thời gian mức cao là 1 ụs và thời gian mức thấp là 3 us trong 
một chu kỳ. Tần số của xung là 250 KHz và chu kỳ nhiệm vụ là 25% 
(xem hình 4.6) 


|®———————4s 





| 


P1.0 | | 


—>| |~— One machine cycle (14s) 


x% Hình 4.6 : Dạng xung của thí dụ 4.1 ụ | 


78 Họ vi điều khiển 8051 


SJMP loop : vòng lặp SJMP 
One machine cycle ( 1 Hs ) : một chu kỳ máy ( lụs ) 


Lệnh SETB PI1.0 thực tế không se/ bit O của poør¿ 1 lên 1 cho đến khi 
kết thúc lệnh này, trong thời gian S6P2, và các lệnh tiếp theo cũng 
tương tự. Chu kỳ cửa tín hiệu ngõ ra có thể kéo dài thêm một ít bằng 
cách chèn các lệnh NOP ( không toán hạng ) vào trong vòng lặp. Mỗi _ Mỗi 
lệnh NOP được chèn thêm làm cho ủ 
thêm Ï ks. Thí dụ nếu ta chèn 2 lệnh NOP sau lệnh SETB PI.0, chương 
tĩnh sẽ tạo ở ngõ ra một xung vuông có chu kỳ 6 us và tân số là 166.7 
KH¿. Tuy vây ta cần thấy rằng việc điều chỉnh phần mềm như trên sẽ 
trở nên cồng kênh và vụng về, cách lựa chọn tốt nhất để trì hoãn vẫn là 
sử dụng bộ định thời. 






Các khoảng thời gian dài vừa phải dễ dàng nhận được bằng cách sử 
dụng chế độ tự nạp lại 8-bit, chế độ 2. Do các khoảng thời gian cần được 
định thời được thiết lập bởi một số đếm 8-bit, khoảng thời gian dài nhất 
có thể có trước khi tràn là 2 = 256 Ius. 


Thí dụ 4.2 : Sóng vuông 10 KHz 


Viết 1 chương trình tạo sóng 0uuông 10 KH¿ trên chán P1.0 bằng cách 
sứ dụng bộ đdụnh thời 0. 


Sóng vuông 10 #Hz yêu cầu chu kỳ 100 hs với thời gian mức cao là 
5O us và thời gian mức thấp là 50 ụs. Do khoảng thời gian này nhỏ hơn 
256 us nên chế độ 2 được sử dụng. Một tràn xảy ra sau mỗi ðO us yêu 
cầu một giá trị số đếm nhỏ hơn 00H một lượng là +50 phải được nạp và 
nạp lại cho T0, nghĩa là giá trị nạp cho THO là —-50. Dưới đây là 
chương trình theo yêu cầu : 


ORG 8100H 

MOV TMOD, #02H . chế độ tự nạp lại 8-bit 

MOV TH0, #-50H ; THO chứa giá trị -0 

SETB TRO ; bộ định thời hoạt động 
LOOP: JNB  TF0,LOOP ; chờ tràn ¬ 

CLR  TEO ; xóa cờ tràn 

CPL P10 _ ; đổi trạng thái bit P1.0 

SJMP LOOP * ; lặp lại 

END 


Chương trình trên sử dụng lệnh lấy bù bịt CPL thay vì là lệnh SEEB 
c và CLR như trong thí dụ 4.1. Giữa hai thao tác lấy bù có một trì hoãn 


lo TÊN 


Chương 4 :. 


Hoạt động định thời 





Bí 
T2GON.7 


T2CON.6 


T2CON.5 


T2GCON.4 


T2CON.3 


T2CON.2 


'T9CON.1 


T2CON.0 





Ký hiệu ˆ Địa chỉ bịt 
TF2 CFH ˆ 


EXF2 CEH 


RCLK CDH 


TCLEK CCH 


EXEN2 CEBH 


TR2 CAH 


C/T9 C9H 


CP/RL2C C8H 


Mô td 
Cờ tràn của bộ định thời 2. (không được 
se khi TCLK hoặc RCLK = 1) 


Cờ ngoài của bộ định thời 2. Cờ được 
set khi có sự thu nhận hoặc nạp lại xảy 
ra do bởi sự chuyển trạng thái 1 -› 0 ở 


- chân T2EX và EXEN2 = 1; khi các 


ngắt do bộ định thời được phép, EXF2 = 
1 làm cho CPU trỏ tới trình phục vụ 
ngắt. EXF2 được xóa bởi phần mềm. 


Cỉiock thu của bộ định thời 2. Khi được 
se¿, bộ định thời 2 cung cấp tốc độ baud 
(khi thu) cho por¿ nối tiếp; bộ định thời 
1 cung cấp tốc độ baud (khi phát). 


Cỉiock phát của bộ định thời 2. Khi được 
set, bộ định thời 2 cung cấp tốc độ baud 
phát; bộ định thời 1 cung cấp tốc độ 
baud thu. - 


Cho phép từ bên ngoài. Khi được scí, 
việc thu nhận và nạp lại xuất hiện khi 
có sự chuyển trạng thái 1 —› 0 ở chân 
T2EX. 


Bit điều khiển hoạt động bộ định thời 
2. Bit này được se hay xóa bởi phần 
mềm để điều khiển bộ định thời 2 hoạt 
động hoặc ngưng. _ 


Bit chọn chức năng đếm hoặc định thời 
của bộ định thời 2. 1 = đếm sự kiện; 0 
= định thời một khoảng thời gian. 


Cờ thu nhận/nạp lại của bộ định thời 2. 
Khi được se¿, việc thu nhận xuất hiện 
khi có sự chuyển trạng thái 1 — 0 ở 
T2EX nếu ĐXEN2 = 1, khi được xoá, tự 
động nạp lại xuất hiện khi có tràn bộ. 
định thời hoặc sự chuyển trạng thái ở 
T2EX nếu EXEN2 = 1; nếu RCLK hoặc 
TCLK = 1, bit này được bỏ qua. 


Bảng 4.6 : Thanh ghi điều khiển định thời T2CON 


ng aaaằ.ằẽeaaảaan 


a4 . _ Họ vi điểu khiển 8051. 





Việc nạp lại xảy ra khi có tràn số đếm từ FFFEFH xuống 0000H ở 
TL2/TH2 và thiết lập cờ TF2 bằng 1. Điều kiện này được xác định bởi 
phần mềm hoặc được lập trình để tạo ra một ngắt. Với cả 2 cách vừa 
nêu, TF2 phải được xóa bởi phần mềm trước khi cờ này được se lần nữa. 


Bằng cách se bit EXEN2 trong thanh ghi T2CON bằng 1, việc nạp 
lại cũng xuất hiện khi có sự chuyển trạng thái 1 -> 0 của tín hiệu đặt 
vào chân T2EX ( chân P1.1 ). Sự chuyển trạng thái 1 -> 0 ở T2EX cũng 
thiết lập bằng 1 cho một bit cờ mới trong bộ định thời 2 : bit EXF92. 
Cùng với TF2, bịt EXF2 cũng được kiểm tra bởi phần mềm hoặc tạo ra 
một ngắt. EXF2 phải được xóa bởi phần mềm. Chế độ tự nạp lại của bộ 
định thời 2 được trình bày ở hình 4.9. 


4.9.2 Chế độ thu nhận 


Khi CP/RL2 = 1, chế độ thu nhận được chọn. Bộ định thời 2 hoạt 
động như một bộ định thời 16-bit và thiết lập cờ TF2 bằng 1 khi xảy ra 
tràn số đếm từ FFEFFH xuống 0000H ở TL2/TH2. Trạng thái của TF2 
được kiểm tra bởi phần mềm hoặc tạo ra 1 ngắt. 


Để cho phép chế độ này hoạt động, bit EXEN2 trong T2CON phải 
được set bằng 1. Nếu BXEN2 = 1, sự chuyển trạng thái 1 -> 0 ở T2EX ( 
P1.1) sẽ đưa giá trị trong các thanh ghi định thời TL2 / TH2 vào trong 
các thanh ghi RCAP2L và RCAP2H. Việc nạp giá trị này được điều 
khiển bởi xung ciocb. Cờ ĐXF2 trong T2CON cũng được se và như đã đề _ 
cập ở phần trên, được kiểm tra bởi phần mềm hoặc tạo ra một ngắt. 


Chế độ thu nhận của bộ định thời 2 được trình bày ở hình 4.10. . 
4.10 TẠO TỐC ĐỘ BAUD 


—_ Mật ứng dụng khác của bộ định thời là cung cấp xung cỉock tốc độ 
baud cho por¿ nối tiếp của Chịp vì điều khiển. Bộ định thời 1 ở 8051 

ác bộ định thời lên được công việc này. 
Tạo tốc độ baud sẽ đề cập đến trong chương 5. 





Trong chương này ta đã khảo sát các bộ định thời của các bộ vi điều 
khiển 8051 và 8052. Các giải pháp phần mềm cho các thí dụ làm nổi 
bật nét chung nhưng bị giới hạn. Các giải pháp này làm mất nhiều thời 
gian của CPU. Các chương trình thực thi các vòng lặp để chờ bộ định 
thời tràn. Điều này tốt cho đẩc mục đích nghiên cứu học hỏi nhưng đối 
với các ứng dụng hướng điều khiển thực tế sử dụng các bộ vi điều khiển, 
CPU phải thực hiện các nhiệm vụ khác cũng như phải đáp ứng với các 
sự kiện bên ngoài ( như là người điều khiển đưa vào một tham số từ bàn 
phím chẳng hạn ). Trong chương khảo sát hoạt-động ngắt, ta sẽ minh 








Chương 4 : Hoạt động định thời 85 





họa việc sử dụng các bộ định TH trong môi trường được điều khiển 
ngắt. 

Ta không cần phải kiểm tra cờ tràn của bộ định thời bằng một vòng 
lặp mà sẽ tạo ra một ngắt khi có tràn bộ định thời. 


8052 


øwm EH| tem ,[;ø | + „| 


T2 (P1.0 
; 0= Up 0=Up 
1= Down 1= Down 


Ầ 1CAP2L | RCAP2H 






0 =UÚp 
1 = Down 


Hình 4.9 : Chế độ tự nạp lại 16-bit của bộ định thời 2 


mm É|P2!H[8†-ETx s11 


1(P10) 
HA: 0= lại lãi 0=Úp 
1= Down 1=Down 
Captire IacaoaL| 
8 RCAP2L | RCAP2H 
T2REX 
(P11) 


0=Up 


EXEN2|—„ § 1= Ðown 


Hình 4.10 : Chế độ thu nhận 16-bit của bộ định thời 2 


«+ 


JÑ) 86 Họ vị điều khiển 8051 ˆ 


On-chip osc : bộ dao động bên trong chip 

Reload : nạp lại 

Capture : thu nhận 

0 = Ứp : nếu bịt điều khiển là 0, chuyển mạch ở vị trí trên 


1 = Down : nếu bit điều khiển là 1, chuyển mạch ở vị trí dưới 





Ệ 
Ệ 
Ệ 
‡ 
Ị 
Ệ 


“.'1 ướ“ằ: 


Chương ð : Heạt đệng của ger/ nếi tiếp 87 [A 








H®ẠT ĐỆNG CỦA PORT NốI 
_ TIẾP 


5.1 Mể BẦU 


Bên trong chịp §651 có một porí nối tiếp hoạt động ở một vài chế độ 
trên một tâm tần số TA hb. can năng cơ nh của Bi nối tiếp là thực 
hiện việc chu 
chuyển đổi dữ liệu nối tiếp thành song song khi thu. 





Các mạch phần cứng bên ngoài truy xuất por£ nối tiếp thông qua các 
chân TxD ( phát dữ liệu ) và RxD ( thu dữ liệu ) đã được giới thiệu ở 
chương 2. Các chân này đa hợp với hai chân của porí 3 : P3.1(1xD>và 
P3.0 ( RxD ). 


Đặc trưng của porí nối tiếp là hoạt động song công ( full duplex ), 
nghĩa là có khả năng thu và phát đồng thời. Ngoài ra por£ nối tiếp còn 
có một đặc trưng khác, việc đệm dữ liệu khi thu của por/ này cho phép 
một ký tự được nhận và lưu giữ trong bộ đệm thu trong khi ký tự tiếp 
được nhận đấy đủ, dữ liệu sẽ không bị mất. 


Phần mềm sử dụng hai thanh ghi chức năng đặc biệt SBUF và 
SCON để truy xuất port nối tiếp. Bộ đệm của por£ nối tiếp SBUF có địa 
chỉ byte là 99H, trên thực tế bao gồm hai bộ đệm. Việc ghi lên SBUF sẽ 
nạp đữ liệu để phát và việc đọc SBUF sẽ truy xuất dữ liệu đã nhận được. 
Điều này có nghĩa là ta có hai thanh ghi riêng rẽ và phân biệt : thanh 
ghi phát ( chỉ ghi ) hay bộ đệm phát và thanh ghi thu ( chỉ đọc ) hay bộ 
đệm thu ( xem hình 5.1 ). 


Thanh ghi điều khiển por£ nối tiếp SCON ( có địa chỉ byte là 98H ) 
là thanh ghi được định địa chỉ từng bit, thanh ghỉ này chứa các bit hàng 
thái và các bit điều khiển. . bịt điều khiến s ết lâ 
động cho por£ nối ] 






dA|88 Họ vi điều khiến 8051 


hoặc phát một ký tự. Các bit trạng thái được kiểm tra bởi phần mềm 
hoặc được lập trình để tạo ra ngắt. 


Tần số hoạt động của por£ nối tiếp, hay còn gọi là tốc độ baud ( baud 
rate ) có thể cô định hoặc thay đổi. Khi tốc độ baud thay đối được sử 
dụng, bộ định thời 1 cung cấp xung ciocb tốc độ baud và ta phải lập 
trình sao cho phù hợp. Trên 8032/8052, bộ định thời 2 cũng có thể được 
láp trình để cung cấp xung c/oc° tốc độ baud. 


TXD RXD 
(P3.1) (P3.0) 








D 













SBUF 


{write-onlv) 






CLK Shift register 


CLK 


r 


Baud rate 
eloek 
(transmit) 


Baud rate 
clock 
(receive) 








SBUF 
(read-only) 


8051 Internal bus 


Hình 5.1 : Sơ đỗ khối của por¿ nối tiếp 


Write only : chỉ ghi 

Read only : chỉ đọc 

Shift register : thanh ghi dịch bit 

Baud rate cloek ( transmit ) : xung cỉocb tốc độ baud ( phát ) 
Baud rate clock ( receive ) : xung cÏlocb tốc độ baud ( thu ) 


8051 internal bus : bus nội của 8051 
5.2 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN PORT7T NỐI TIẾP 


Chế độ hoạt động của por nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi từ 
điều khiển lên thanh ghi chọn chế độ SCON của por¿ nối tiếp ở địa chỉ 
byte 99H ( xem bảng 5.1 và ð.2 ). 


Trước khi sử dụng por( nối tiếp, thanh ghỉ SCON phải được khởi 
động đúng chế độ yêu cầu. Thí dụ lệnh sau : 


MOV SCON, #01010010B 


Chương 5 : Hoạt động của por£ nối tiếp : 89 





khởi động por£ nối tiếp ở chế độ 1 ( SM0/SMI = 0/1 ), cho phép thu ( 
REN = 1) và se cờ ngắt phát bằng 1 ( TI = 1 ) để chỉ ra rằng por£ nối 
tiếp sắn sàng phát dữ liệu. 

5.3 CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 


Port nối tiếp của 8051 có 4 chế độ hoạt động, các chế độ được chọn 
bằng cách ghi 1 hoặc 0 cho các bit SM0 và SMI trong thanh ghi SCON. 
Ba trong số các chế độ hoạt động cho phép truyền không đồng bộ ( 
_ asynchronous ), trong đó mỗi một ký tự được thu hoặc được phát sẽ cùng 

Nếu đã làm quen với hoạt động của por£ nối tiếp theo chuẩn R§- 
232C trên một máy vi tính, ta sẽ tìm thấy được sự tương tự ở các chế độ 
này. Với chế độ thứ tư, por¿ nối tiếp hoạt động như một thanh ghi dịch 
bit đơn giản. Mỗi một chế độ sẽ được đề cập tóm tắt sau đây. 


Bit Ký hiệu Địa chỉ Mô tả 

SCON.7 SM0O 9FH bit 0 chọn chế độ của poør¿ nối tiếp 
SCON6 SMI1 9EH bit 1 chọn chế độ của por† nối tiếp 
SCON5ð5 5M2 9DH bit 2 chọn chế độ của por¿ nối tiếp. 


Bit này cho phép truyền thông đa xử 
lý ở các chế độ 2 và 3; bit RI sẽ 
không được tích cực nếu bit thứ 9 
nhận được là 0. 


SCON4_ REN 9CH cho phép thu. Bit này phải được sef 
để nhân các ký tự. 
SCON3 TB8 9BH bit phát 8. Bịt thứ 9 được phát ở 


các chế độ 2 và 3; được se và xóa bởi 


phần mềm 
SCON2  RB8 9AH bit thu 8. Bit thứ 9 nhận được. 
SCONI1 TI 99H cờ ngắt phát. Cờ này được se ngay 


khi kết thúc việc phát một ký tự ; 
được xóa bởi phần mềm 

SCONO RI 98H cờ ngắt thu. Cờ này được se¿ ngay khi 
kết thúc việc thu một ký tự ; được xóa 
bởi phần mềm 


Bảng 5.1 : Tóm tắt thanh ghi SCON ( điều khiển por¿ nối tiếp ) 


so Họ vi điều khiển 8051 





5.3.1 Thanh ghi dịch 8-bit ( chế độ 0) 


Chế độ 0, được chọn bằng cách ghi giá trị 0 vào các bit SMO và 

trong thanh ghi SCON, đặt por£ nối tiếp vào chế độ thanh ghi dịch 8-bit. 
Dữ liệu nối tiếp được thu và phát thông qua chân RxD, chân TxD xuất 
xung ciock dịch bit. Khi phát và thu dữ liệu 8-bit, bit có ý nghĩa ( giá trị 
vị trí ) nhỏ nhất ( bit LSB ) được thu hoặc phát trước tiên. Tốc độ baud 
cố định và bằng 1/12 tần số của mạch dao động trên chip. Các thuât ngữ 
“ RxD “ và “ TxD “ bị sai lệch ý nghĩa trong chế độ này. Chân RxD được” 
sử dụng cho cả thu và phát dữ liệu còn chân T ùng làm chân 
xuất xung ciocb dịch bít. 

“————=——— 





SM0 SMI Chế độ Mô tả Tốc độ baud 
0 0 0 Thanh ghi dịch Cố định ( tần số dao động / 12 ) 
0 1 1 UART 8-bit Thay đổi ( thiết lập bởi bộ định 
thời ) 
1 0 2 UART 9-bit Cố định ( tần số dao động / 12 
hoặc / 64 }) 
3 ð8 UART 9-bit Thay đổi ( thiết lập bởi bộ định 
ˆ thời ) 


Bảng 5.2 : Các chế độ của port nối tiếp 
Việc phát dữ liệu được khởi đông bằng một lệnh ghi dữ liệu vào _ 
SBUPE. Dữ liệu được dịch ra ngoài trên chân RxD ( P3.0 ) với các xung 
tiocbk dịch bit được gởi ra trên chân TxD ( P3.1 ). Mỗi một bit hợp lệ 
ST xa 


được truyền đi trên đường RxD ột chu kỳ máy. 


Trong mỗi một chu kỳ máy, xung c?ock dịch bit đổi thành mức thấp ở 
S3PI và trở lại mức cao ở 56PI1. 


Giản đồ thời gian phát đữ liệu được trình bày ở hình ã.2. 


Việc thu đữ liệu được khởi động khi bit cho phép thu REN ở logic 1 
và cờ ngắt thu RI ở logic 0. Qui luật tổng quát là ta phải se bit REN 
bằng 1 ở thời điểm bắt đầu chương trình để khởi động por/ nối tiếp và 
sau đó xóa bịt RI để bắt đầu công việc thu dữ liệu. — 

Khi bit RI được xóa, các xung c/ock dịch bịt được xuất ra trên chân 
TxD, ta bắt đầu chu kỳ máy tiếp theo và dữ liệu được dịch vào chân RxD 
bởi xung ciock dịch bit ( hiển nhiên là các mạch ghép nối để cung cấp dữ 
liệu trên đường RxD được đồng bộ bởi xung ciock dịch bịt trên-đường 
TxD ( xem hình 5.3 ). z” T 


Chương 5 : Hoạt động của por£ nối tiếp 91 


==.= One miachine cyele Ăn 


S1 S2 Sä S4 Sö SG 
lmlm|m || |m |] 








P1 | P2 | Pi | Pa | pi | Pa | Pú | p2 





ALE 
Data out , 
^~——-S3PI1 S6P1——> : 
Shift CUOCK. : | 1 
WRITE ¡ l 
to SBUF và” Expanded view“ “—=====T” 
“ 


Data out \HLỊCSEX HC BEX-BEX-EEX 5E (_BEX— 


(RXD) 


BH b l4 1Ÿ loi of 4 


CLOCK 
(TXD 
Hình ã.3 : Giản đê thời gian phát dữ liệu ở chế độ 0 

One.machine cycle : một chu kỳ máy 
Ósc : xung clocb của mạch dao động 
ALE : xung ALE 
Data out : dữ liệu xuất 
Valid data bịt : bit dữ liệu hợp lệ 
Shit CLOCK : xung cÏocb dịch bịt 
WRITE to SBUF : ghi vào SBUF 
Expanded view : quan sát được phóng đại 


= |+—9 imnachine cycle 


b.-#. ðh. 'f ft xE đụ # vịt 


ALE 
D8ts cúi : KD2}——D3)——D4)——Đ5)——D6)——XD: ) 
(RXD› ị ị : : : : ị ị 


h H ' =- : t ‹ 


Shít | Ệ ị | Ị ị | Ị | Ị | Ị À- | 
CLOCK 
(TXD› 


„Hình 5.3 : Giản đồ thời gian thu dữ liệu ở chế độ 0 


92 Họ vi điêu khiển 8051 





One machine cycle : một chu lỳ máy 
ALE : xung ALE 

Data out : đữ liệu xuất 

Slift CUOCK : xung ciocb địch bit 

Việc dịch dữ liệu vào port nối tiếp xảy ra ở cạnh dương ( cạnh lên ) 
của TxD. PC gu óc 

Bi hHc. 

Một ứng dụng khả thi của chế độ O0 ( chế độ thanh ghi dịch bit ) là 
mở rộng thêm các ngõ ra cho 8051. Một vi mạch thanh ghi dịch nối tiếp- 
song song có thể được nối với các chân TxD và RxD của 8051 để cung 
cấp thêm 8 đường xuất ( xem hình 5.4 ). Các thanh ghi dịch bit khác có 
thể ghép cascơởe với thanh ghi dịch bit đầu tiên để mở rộng thêm nữa. 


8 Extra outputs 


8051 


TXD (P8 1› CLOCK 
RX) (P3.0) Data 


Shift register 





Hình 5.4 : Chế độ thanh ghi dịch bit của por? nối tiếp 


ĐhiẾt register : thanh ghi dịch bịt 


8 extra outputs : 8 ngõ ra mở rộng 


5.3.2 UART 8-bit có tốc độ baud thay đổi ( chế độ 1 ) 


Trong chế độ 1, porf nối tiếp của 8051 hoạt động như một bộ thu 
phát không đồng bộ ( universal asynchronous receiver transmitter ) 
UART 8-bit có tốc gộ baud thay đổi. UART là một bộ thu và phát dữ liệu 
nối tiếp với mỗi tự đữ liệu được đứng trước bởi môt bịt start ( 
logic O ) và được đứng sau bởi một bit stop ( logic 1 ). Thỉnh thoảng một 
bit chấn lé được chèn giữa bit dữ liệu sau cùng và bit stop. Hoạt động 
chủ ếu của một UA. iệu hát từ song song thành nối 









Như vậy ở chế độ 1 ta có 10 bit được thu trên chân RxD và 10 bịt 
được phát trên chân TxD cho mỗi tuột ký 'tử đỡ liều, chứng: b8 gốm T” 
bit start (luôn Tôn là 63=8-bit-dư Tiu CBít LSB trước tiên ) và 1 bit 
stop ( luôn luôn là 1 ). Khi hoạt động thu, bit stop đưa đến bít RB8 của 
SCON. Với 8051,-tốc độ baud được thiết lập bởi tốc độ tràn ( overflow 
rate ) của bộ định thời 1 còn ở 8052, tốc độ baud được thiết lập bởi tốc 


——B_ 





| 
ị 


Chương 5 : Hoạt động của por£ nối tiếp 93 [M 


độ tràn của bộ định thời 1 hoặc bộ định thời 2 hoặc tổ hợp của cả hai ( 
———— _———— 
một cho phát và một cho thu ). 


Việc cấp xung ciock dịch bit và đồng bộ các thanh ghi dịch bit của 
por† nối tiếp ở các chế độ 1, 2 và 3 được thiết lập bởi một bộ đếm 16, 
ngõ ra của bộ đếm là xung cỉocb tốc độ baud ( xem hình B.5 ). Ngõ vào 
của bộ đếm vừa nêu được chọn bằng phân mềm và sẽ được trình bày sau. 


16 x baud rate —————> 





Baud rate cloek 
ĐSertial port shift register 


Hình 5.5 : Cấp xung cÌock cho port nối tiếp 
16 x baud rate : 16 x tốc độ baud 
Baud rate clock : xung ciocÈ tốc độ baud 
Serial port shifÊ register : thanh ghr dịch bít của por¿ nối tiếp 


Việc phát được khởi động bằng cách ghi vào SBUF nhưng việc phát 
không thực sự bất đầu cho đến lần tràn kế của bổ đếm 16, bộ đếm cung 
cấp tốc độ baud cho por/ nối tiếp. Dữ liệu được dịch bit để được xuất ra 
trên đường TxD sẽ bắt đầu bằng bit start, tiếp theo là 8 bit đữ liệu rồi 
đến bit stop. . Thời gian của mỗi một bit là giá trị nghịch đảo của tốc độ 
baud, tốc độ baud có được bằng cách lập trình cho bộ định thời, Cờ ngắt 
phát TI được se bằng 1 bit stop xuất hiện trên đường TxD ( 
xem hình 5.6 ). 





—| AT 

Baud rate 
c1 ¡ Stob 
Star ị Ị bịt 


TXD bưổ /D6 XTDTX D2 XPX D4 XDE XD X Dĩ 7 
TI Th nSCG 7 9 


(SCON.1) 
TransmIf interrupt 


(ready for more đatu› 
Hình ã.6 : Sef cờ TI của por? nối tiếp 
Baud rate : tốc độ baud 
Start bịt : bịt start 
Đtop bịt : bit stop 
Transmit interrupt : ngắt phát 


#94 Họ vi điều khiển 8051 





Việc nhận được khởi động bởi một chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 
trên đường RxD ( bắt đầu bit start ). Bộ đếm 16 ngay lập tức được xóa 
đẻ gán các Số đếm cho dòng bit đến chân RxD ( bit kế tiếp đến khi bộ 
đêm tràn lần nữa và v.v.. ). Dòng bit đến được lấy mẫu ở giữa 16 số 
đêm. 


Bộ thu bao gồm việc phát hiện bịt start sai bằng cách yêu cầu 8 số 
đếm ở trạng thái 0O sau khi có sự chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 lần đầu 
tiên. Nếu điều này không xảy ra, bộ thu được giả sử rằng đã được nhận 
được nhiều thay vì là nhận một bịt hợp lệ. Bộ thu sẽ được thiết lập lại, 
quay về trạng thái nghỉ và chờ sự chuyển trạng thái từ 1 xuống O0 kế. 
Giả sử một bịt start hợp lệ được phát hiện, việc nhận ký tự sẽ tiếp tục. 
Bit start được bỏ qua và 8 bịt đữ liệu được nhận tuần tự vào thanh ghi 
dịch bịt của por£ nối tiếp. Khi cá 8 bit đã được nhận, các điều sau Sẽ xảy 


ra : “Ốnt 







V1. Bit thứ 9 ( bit stop 
SCON. 


được đưa đến bịt RB8 trong thanh ghi 


(ch 8 bit dữ liệu được nạp vào SBUF, 
, mm 
Vấ: Cờ ngắt thu RI được sc/. 
Tụy nhiên các điều trên chỉ xảy ra nếu các điều kiện sau tôn tại : 
1. J=0 


2. ĐSM2 = 1 và bịt stop nhận được là bịt 1, hoặc SM2 = 0. 
“~———___ 


Yêu cầu RI = 0 đảm bảo rằng phần mềm đã đọc ký tự trước ( và xóa 
RI ). Điều kiện thứ hai có vẻ phức tạp nhưng chỉ áp dụng trong chế độ 
truyền thông đa xử lý. Yêu cầu có nghĩa là không se RI bằng 1 trong 
chế độ truyền thông đa xử lý khi bit dữ liệu thứ 9 là 0. 


5.3.3 UART 9-bit có tốc độ baud cố định ( chế độ 2 ) 


Khi SMI = 1 và SMO = 0, pơrt nối tiếp hoạt động ở chế độ 2, chế độ 
UART 9-bit có tốc độ baud cố định. 11 bit được thu hoặc phát cho việc 
thu phát một ký tự dữ liệu : bit start, 8 bit dữ liệu, bit dữ liệu thứ 9 lập 
trình được và bit stop. Khi phát, bit thứ 9 là bịt bất kỳ được đặt vào bị 
TB8 trong thanh ghi SCON ( có thể là bít chắn lẻ ). Khi thu, bit thứ 9 
nhận được sẽ đặt vào bịt RB8. Tốc độ baud ở chế độ 2 bằng 1/32 hoặc 
bằng 1/64 tân số của mạch dao động trên ch¡p ( xem mục ð.6 ). 





5.3.4 UART 9-bit có tốc độ baud thay đổi ( chế độ 3 ) 


Chế độ 3, UART 9-bit có tốc độ thay đổi, tương tự như chế độ 2 ngoại 
trừ tốc độ baud được lập trình và được cung cấp bởi bộ định thời. Thật 


Chương 5ð : Hoạt động của por£ nối tiếp : 95 





ra các chế độ 1, 2 và 3 đều tương tự nhau. Chúng khác nhau ở tốc độ 


ˆ baud ( cố định ở chế độ 2 và thay đổi ở các chế độ 1 và 3 ) và ở số bit dữ 


liệu ( 8 bit ở chế độ 1 và 9 bit ở các chế độ 2 và 8 ). 
ø.4 RHỞI ĐỘNG VÀ TRUY XUẤT CÁC THANH GHI 
5.4.1 Cho phép thu 


Bịt cho phép thu REN trong thanh ghi SCON phải được se bằng 1 
bởi phần mềm để cho phép nhận các ký tự. Điều này thường được thực 
hiện ở đầu chương trình khi por nối tiếp, các bộ định thời v.v.. được 
khới động và có thể được thực hiện theo 2 cách. Lệnh : 


.ĐETB REN 
set bit REN bằng 1 hoặc lệnh : 
MOV SCON, #xxx1xxxxB 
set bit RẺEN Băng 1 và xóa hoặc se£ các bit khác trong SCON nếu cần. 
5.4.2 Bit dữ liệu thứ 9 


Bit dữ liệu thứ 9 được phát ở các chế độ 2 và 8 phải được nạp cho bịt 
TB8 bằng phần mềm. Bit dữ liệu thứ 9 thu được phải đặt vào bít RB8 
của SCON. Phần mềm có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu bit đữ liệu thứ 
9 tùy vào các đặc tính của thiết bị nối tiếp mà với thiết bị này việc 


- truyền đữ liệu được thiết lập ( bit thứ 9 còn đóng vai trò quan trọng 
7= - 


trong truyền thông đa xử lý ). 
 ————_——_____—. 
5.4.3 Thêm vào bit chấn lẻ 


Bit thứ 9 thường được dùng làm bit chấn lẻ cho một ký tự. Như đã 
đề cập ở chương 2, bit P trong từ trạng thái chương trình PSW được scí 
hoặc xóa ở mỗi một chu kỳ máy để thiết lập việc kiểm tra chắn cho 8 
bit chứa trong thanh chứa A. 

Thí dụ nếu việc truyền thông yêu cầu 8 bit dữ liệu cộng với một bit 


kiểm tra chẵn, các lệnh sau được dùng để phát đi 8 bịt trong thanh chứa 
với bit kiểm tra chẵn được đưa vào bit thứ 9 : 


mo C,P : đưa bịt kiểm tra chăn vào TB8 
'MOV TB8, C ¡ bit này trở thành bịt thứ 9 
MOV SBUEF, A , di chuyển 8 bit dừ liệu từ ACC đến SBUF 


«— 


Nếu kiểm tra lẻ được yêu cầu, các lệnh trên phái được sứa đổi như 


Sau : bế 


MOV CÓQP : đưa bit kiểm tra chăn vào TB8 
CPL C ; biến đổi thành kiểm tra lẻ 


M96 Họ vi điều khiển 8051 





MOV TB8,C ; bit này trở thành bit thứ 9 
MOV SBUF,A ; đi chuyển 8 bit đữ liệu từ ACC đến SBUF 


Di nhiên việc sử dụng bit chắn lẻ không bị giới hạn ở các chế độ 2 
và chế độ 3. Trong chế độ 1, 8 bit đữ liệu được phát đi bao gồm 7 bit dữ 
liệu cộng với bit chắn lẻ. Để phát đi một mã ASCII 7-bit cùng với bit 
kiểm tra chẵn ( bit thứ 8 ), ta có thể sử dụng các dòng lệnh sau : 

CLR ACC.7 ; đảm bảo bit MSB được xóa 


: kiểm tra chắn 


MOV CÚP ; sao chép bit P vào C 
MOV ACC.7,C ; đặt bit kiểm tra chăn vào bit MSB 
MOV SBUF,A : phát ký tự 


; 7 bit dữ liệu cộng với bit kiểm tra chắn 
5.4.4. Các cờ ngắt 


Các cờ ngắt thu RI và ngắt phát TI trong thanh ghi SCON đóng một 
vai trò quan trọng trong việc truyền dữ liệu nối tiếp của 8051. Cả 2 bịt 
đều được se bằng 1 bằng phần cứng nhưng phải được xóa bằng phần 
mềnï. : 

Điển hình là RI được se¿ bằng 1 khi kết thúc việc nhận một ký tự và 
chỉ ra rằng bộ đệm thu đây. Điều kiện này được kiểm tra bằng phần 
mềm hoặc được lập trình để tạo ra một ngắt ( các ngắt được đề cập 
trong chương 6 ). 


Nếu phần mềm muốn nhập một ký tự từ một thiết bị ghép với porf 
nối tiếp, phần mềm phải chờ cho đến khi RI được se¿ bằng 1, kế đến 
phần mềm xóa RI và đọc ký tự từ SBUE. Điều này được thể hiện như 
sau : 


WAIT: JNB RI,WAIT ; kiểm tra RI cho đến khi bằng 1 
CLR RI ; xóa RĨ : lộ J“É-E 
MOV  A,SBUF ; đọc ký tự 


Cờ TI được se bằng 1 khi kết thúc việc phát một ký tự và chỉ ra 
rằng bộ đệm phát rỗng. Nếu phần mềm muốn phát một ký tự đến một 
thiết b† ghép với pørf nối tiếp, phần mềm trước tiên phải kiểm tra để 
biết por£ nối tiếp đã sẵn sàng. Nói cách khác, nếu một ký tự trước đó đã 
được phát, phần mềm phải chờ việc phát kết thúc trước khi gởi tiếp ký 
tự kế. 


Các lệnh sau đây phát một ký tự chứa trong thanh chứa : 


nÌ 


à 
` 





ỷ 
: 
Ê 
‡ 
§ 
ị 
‡ 
ị 
Ề 


._. 


Chương 5ð : Hoạt động của port nối tiếp 97 





WAIT: JNB TI, WATT ; kiểm tra TI cho đến khi bằng 1 
_ CLR TỊ: ; xóa TĨ 
MOV  SBUF,A ; phát ký tự 


Các chuỗi lệnh thu và phát ở trên là một phần của các chương trình 
con xuất nhập ký tự. Chúng sẽ được mô tả chi tiết trong thí dụ 5.2 và 
thí dụ 5.8. 


5.5 TRUYỀN THÔNG ĐA XỬ LÝ 


Các chế độ 2 và 3 là các chế độ dự phòng cho việc truyền thông đa 
xử lý. Trong các chế độ này, 9 bit dữ liệu được thu và bịt thứ 9 được đưa 
đến RB8. Por¿ có thể được lập trình sao cho khi b) t stop được nhận, ngắt 
do por? nối tiếp được tích cực chỉ nếu RB8 = 1. Đặc trưng này có được 
bằng cách se/ bit SM2 trong thanh ghì SCON bằng 1. Một ứng dụng cho 
điều này là một môi trường mạng sử dụng nhiều 8051 được sắp xếp theo 
mô hình chủ / tớ ( master / slave ) như trình bày trong hình 5.7. 






32 UO lines 32 UO lines 
P0 P1 P2 P3 PB E1 E2 E5 






Master 8051 8051 Slave #1 8051 Slave #2 








XD IXD 





RXUD 


Hình 5.7 : Truyền thông đa xử lý 


Master 8051 : 8051 chủ 
8051 sÌave # 1, # 2 : 8051 tớ 1, 2 
32 LƯO Hnes : 32 đường xuất/nhập 


Khi bộ xử lý chủ muốn truyền một khối dữ liệu đến một trong nhiều 
bộ xử lý tớ, trước tiên bộ xử lý chú phát đi một byte địa chỉ nhận dạng 
bộ xử lý tớ đích. Một byte địa chỉ khác với một byte dữ liệu ở chỗ bịt thứ 
9 là 1 trong byte địa chỉ và là 0 trong byte dữ liệu. Một byte địa chỉ ngắt 
tất cả các bộ xử lý tớ để cho mỗi một bộ xử lý tớ có thể khảo sát byte 
nhận được để kiểm tra xem có phải là bộ xử lý tớ đang được định địa chỉ 


không. Bộ xử lý tớ được định địa chỉ sẽ xóa bit SM2 của mình và chuẩn 


98 Họ vi điều khiển 8051 





bị nhân các byte dữ liệu theo sau. Các bộ xử lý tớ không được định địa 
chỉ có các bịt SM2 của chúng được se bằng 1 và thực thi các công việc 
của riêng n bỏ qua không nhận các byte dữ liệu. Các bộ xử lý này 
sẽ được ngắ nữa khi bộ xử lý chủ phát tiếp byte địa chỉ kế. Các sơ 
đồ cụ thể có thể được nêu ra sao cho một khi liên kết chủ tớ đã được 
thiết lập, bộ xử lý tớ cũng có thể phát đến bộ xử lý chủ. Mưu mẹo ở đây 
là không sử dụng bịt dữ liệu thứ 9 sau khi liên kết vừa được thiết lập ( 
ngược lại các bộ xử lý tớ khác có thể được chọn một cách không cố ý ). 


SM2 không ảnh hưởng đến chế độ 0, và trong chế độ 1 bit này có 
thể được dùng để kiểm tra sự hợp lệ của bit stop. Ở chế độ 1 thu, nếu 
SM2 = 1, ngắt thu sẽ không được tích cực trừ phi bit stop thu được là 
hợp lệ. 


5.6 TỐC ĐỘ BAUD CỦA PORT NỐI TIẾP 


Như đã thấy trong bảng 5.2, tốc độ baud sẽ cố định trong các chế độ 
0 và 2. Trong chế độ 0, tốc độ baud luôn luôn bằng tần số của mạch dao 
đồng trong chịp chia cho 12. Thông thường người ta sử dụng một thạch 
anh bên ngoài chip cho mạch dao động này. Giả sử tần số của mạch dao 
động là 12 MH¿, tốc độ baud của chế độ 0 là 1 MHz ( xem hình ð.8a ). 


Sau khi hệ thống được reseí, tốc độ baud của chế độ 2 bằng tần số 
của mạch dao động chia cho 64. Tốc độ baud cũng bị ảnh hưởng bới một 
bịt trong thanh ghi điều khiển nguồn PCON. Bit 7 của PCON là bịt 
SMOD và việc se bit này bằng 1 sẽ làm tăng tốc độ baud của các chế độ 
1, 2 và 3 lên gấp đôi. Ở chế đệ 2, tốc độ baud có thể được nhân 9 từ giá 
trị mặc định là 1/64 tần số của mạch dao động ( SMOD = 0) trở thành 
1⁄32 tần số của mạch dao động ( SMOD = 1 )( xem hình ã.8b ). 


Vì thanh ghi PCON không được định địa chỉ từng bit, việc se bịt 
SMOD lân 1 mà không làm thay đổi các bit khác của thanh ghi này 
được thực hiện bằng những dòng lệnh sau : 


MOV A,PCON ; lấy giá trị hiện hành của PCON 
SETB ACC.7 ; sef bit 7 bằng 1 ( SMOD ) 
MOV PCON, A ; ghi giá trị mới: vào PCON 


Các tốc độ baud của 8051 ở chế độ 1 và chế độ 3 được xác định bởi 
tốc độ tràn của bộ định thời 1. Vì bộ định thời hoạt động ở tần số tương 
đối cao, ta cần chia tốc độ tràn cho 32 ( hoặc 16 nếu SMOD = 1 ) trước 
khi trở thành xung cỉocÈ tốc độ baud cung cấp cho por£ nối tiếp. Tốc độ 
baud của 8052 ở các chế độ 1 và 3 được xác định bởi tốc độ tràn của bộ 
định thời 1 hoặc bộ định thời 2 hoặc cả hai. 





Chương 5 : Hoạt động cúa por¿ nối tiếp 99 jA 








On-chip } Baud rate 
) +12 
oscilator clock 
(a) Mode 0 
64 
SMOD =0 
Ôn-chip Baud rate 
oseillator c eloek 
+38 SMOD = 1 
(b) Mode 2 
T32 
SMOD =0 
Timaer 1 Baud rate 
overtlow ~“” elock 
SMOD = 1 


Hình 5.8 : Các nguồn xung clock cho por¿ nối tiếp (a) chế độ 0 (b) chế độ 2 (c) 
chế độ 1 và 3 

Ón chịp oscllator : bộ dao động trong chip 

Baud rate clock : xung ciock tốc độ baud 

Timer 1 overflow : tràn bộ định thời 1 


5.61 Sử dụng bộ định thời 1 làm xung cïock tốc độ baud 


Kỹ thuật thường dùng để tạo xung cỉocÈk tốc độ baud là khởi động 
thanh ghỉ TMOD ở chế độ tự nạp lại 8-bit ( chế độ định thời 2 ) và đặt 
giá trị nạp lại thích hợp vào thanh ghi THI1 để có tốc độ tràn đúng, từ 
đó tạo ra tốc độ baud. 


Thanh ghi TMOD được khởi động như sau : 
MOV TMOD, #0010xxxxB 
xxxx dành cho bộ định thời 0. 


Đây không phải là khả năng duy nhất. Các tốc độ baud rất chậm có 
thể nhận được bằng cách sử dụng chế độ 16-bit, chế độ định thời 2 với 
(TMOD) = 0001xxxxB. Tuy nhiên có một lỗi phần mềm ở đây do các 
thanh ghi TH1/TL1 phải được khởi động lại sau mỗi lần tràn. Điều này 
cần được thực hiện trong một trình phục vụ ngắt. Một lựa chọn khác là 
cung cấp xung cỉock bên ngoài cho bộ định thời 1 bằng cách sử dụng ngõ 
vào T1 ( P3.5 ). Dù là lựa chọn nào, tốc độ baud cũng bằng tốc độ tràn 








của bộ định thời 1 chia cho 32 ( hoặc chia cho 16 nếu SMOD -= I1 ). 


100 Họ vi điêu khiển 8051 





Do vậy, công thức dùng để xác định tốc độ baud ở các chế độ 1 và 3 
là : 


BAUD RATE = TIMER 1 OVERFLOW RATE - 32 
Tốc độ baud  = tốc độ tràn bộ định thời 1 chia cho 33 


Thí dụ nếu cần tốc độ baud là 1200, tốc độ tràn của bộ định thời 1 
phải là 38.4 KHz¿z ( = 1200 x 82 ). 


Nếu tần số của mạch dao động bên trong chip là 12 MHz, bộ định 
thời 1 được cấp xung c/ock là 1 MHz hay 1000 KHz¿z. Do bộ định thời 
phải tràn ở tốc độ là 38.4 KHz, việc tràn cần xảy ra sau mỗi 26.04 xung 
ciocb ( 1000 + 38.4 ) và được làm tròn là 26. Vì bộ định thời đếm lên và 


tràn khi có số đếm từ FFH chuyển thành 00H, 26 số đếm nhỏ hơn 0 là 
giá trị nạp lại cần có để nạp cho thanh ghi TH. Giá trị này là -26. 
Cách dễ dàng nhất để đặt giá trị nạp lại vào THỊ là : 


MOV THỊ, #-26 





Trình dịch hợp ngữ sẽ thực hiện việc biến đổi cần thiết. Trong 
trường hợp này -26 được biến đổi thành 0E6H, vây thì lệnh trên trở 
thành : 


MOV THỊ, #OE6H 


Do ta làm tròn số xung đếm nẽn sẽ có một sai số nhỏ trong kết quả 
tính tốc độ baud. Trong trường hợp tổng quát, một sai số 5% là sai số 
chấp nhận được trong truyền dữ liệu không đồng bộ. Các tốc độ baud 
chính xác có thể nhận được bằng cách sử dụng một thạch anh 11.059 
MHz cho mạch dao động trong chip. Bảng 5.3 tóm tắt các giá trị nạp lại 
cần đưa vào thanh ghi TH cho các tốc độ baud thường dùng nhất ( sử 
dụng thạch anh 12 MHz hoặc 11.059 MH¿z ). 


Tốc độ Tần số SMOD Giá trị Tốc độ Sai 
baud thạch anh nạp cho baud số 
THI thực tế 

9600 12.000 MHz 1 -7 (F9H) 8923 7% 
2400 12.000 MHz 0 -18 (F3H) 2404 0.16% 
1200 12.000 MHz 0 -26 (E6H) 1202 0.16% 
19200 11.059 MHz 0 -8 (FDH) 19200 0 
9600 11.059 MHz 0 -3 (FDH) 9600 0 
2400 11.059 MHz 0 -12 (F4H) 2400 0 
1200 11.059 MHz 0 -24 (E8H) 1200 0 


Bảng 5.3 : Tóm tắt tốc độ baud 


Chương 5ð : Hoạt động của por¿ nối tiếp 101 


Thí dụ 5.1 : Khởi động por¿ nối tiếp 


Viết một chuỗi lệnh để bhởi động port nối tiếp sao cho port này hoạt 
động như một UART'9-bit uới tốc độ 2400 baud. Sử dụng bộ định thời 1 
để cung cấp xung clocb tốc độ baud. 


Với thí dụ này ta phải khởi động 4 thanh ghi : SMOD, TMOD, TCON 
và TH. Các giá trị yêu câu được tóm tắt dưới đây : 


3MO  5MI S5M2  REN TB8B RB8  TI Ri 


SCON: 0 1 0 1 0 0 1 0 
GTE C/T MI MO GTE C/T MI MO 
TMOD. 0 0 1 0 0 0 0 0 
TFI TR! TFO TRO IEI ITI IE0  ITO 
TCON 0 1 0ˆ 0 0 0 0 0 
THI: 1 1 1 1 0 0 1 1 


Việc thiết lập SMO0/SMI = 0/1 nhằm đặt por£ nối tiếp ở chế độ UART 
8-bit. REN = 1 cho phép por? nối tiếp thu các ký tự. Việc sef TI bằng 1 
cho phép phát ký tự đầu tiên bằng cách chỉ ra rằng bộ đệm phát rỗng. 
Với thanh ghi TMOD, việc thiết lập M1/M0 = 1/0 đặt bộ định thời 1 vào 
chế độ tự nạp lại 8-bit. Việc sef TR1 trong TCON bằng 1 sẽ khởi động 
bộ định thời 1 hoạt động. 


Các bit khác được cho bằng 0 do chúng điều khiển các đặc trưng hoặc 
các chế độ không được sử dụng trong thí dụ này. 


Giá trị cần nạp cho THỊ là giá trị cung cấp tốc độ tràn : 2400 x 32 = 
76.8 KHz. Giả sử tần số của mạch dao động trong c¡p là 12 MH¿z, bộ _ 
định thời 1 được cung cấp xung cỉocÈk có tần số 1 MHz hay 1000 KHz và 
Số xung cÏock cho mỗi lần tràn là 1000 +: 76.8 = 13.02 ( làm tròn là 13 ). 
Giá trị nạp lại là ~13 hoặc 0F3H. 





Chuỗi lệnh khởi động por¿ nối tiếp như sau : 
ORG S100H 
INIT: MOV SCON,#52H  ; poơr¿ nối tiếp, chế độ 1 
MOV TMOD, #20H ; bộ định thời 1, chế độ .2 
MOV THI,#-13 — ; giá trị nạp lại để có 2400 baud 
SETE TRI _ ¡ bộ định thời 1 hoạt động 
END 








102 Họ vi điều khiển 8051 





Thí dụ 5.2 : Chương trình con xuất ký tự 


Viết một chương trình con gọi là OUTCHR để phát mã ASCII 7-bit 
chúa trong thanh chúa A ra port nối tiếp của 8051 uới bút biếm tra lẻ là 
bịt thứ 8. Việc trở uê từ chương trình con bhông làm thay đổi nội dụng 
thanh chúa ( nghĩa là thanh chứa có nội dung giống như nội dung trước 
bhi chương trình con được gọi ). 


Thí dụ này và thí dụ kế minh họa hai trong nhiều chương trình con 
thông dụng nhất trên các hệ máy vi tính có thiết bị đầu cuối ghép qua 


chuẩn RS-232 : xuất ký tự ( OUTCHR ) và nhập ký tự ( INCHAR ). 


ORG 8I100H 
OUTCHR: MOV C,P ; đặt bit chắn lẻ vào cờ C 

CPL C ; đổi thành lẻ 

MOV ACC.7,C ; đưa vào bit 7 của ACC 
AGAIN: JNBE TLAGAIN  ; bệ đệm phát rỗng? 

: sai, kiểm tra lại 

CLR TI ; đúng, xóa cờ TI và 

MOV SBUF,A . phát 1 ký tự 

CLR  ACC.7 

RET 

END 


Ba lệnh đầu tiên đặt bit kiểm tra lẻ vào bịt 7 của thanh chứa. Do bịt 
P trong từ trạng thái chương trình PSW thiết lập kiểm tra chắn cho 
thanh chứa, bit này phải được lấy bù trước khi đặt vào ACC.7. Lệnh 
JNB tạo ra một vòng lặp chờ để kiểm tra cờ ngắt phát TI cho đến khi 
cờ này được se bằng 1. Khi TI =1 ( do việc phát ký tự trước đó vừa kết 
thúc ), bit này được xóa và sau đó ký tự trong thanh chứa được ghi vào 
bộ đệm của por£ nối tiếp SBUF và việc phát ký tự bắt đầu ở lần tràn kế 
của bộ đếm 16 tạo xung cỉocÈ cho port nối tiếp. Sau cùng bit ACC.7 được 
xóa để giá trị trả về giống như khi mã 7-bit được chuyển đến chương 
trình con. 


Chương trình con OUTCHR thường được gọi bởi một chương trình 
gọi để phát một ký tự hoặc một chuỗi ký tự. Thí dụ các lệnh sau phát 
mà ASCII của ký tự Z đến thiết bị nối tiếp ghép với por nối tiếp của 
8051: 

MOV A,#'Z 


CALL OUTCHR 





Chương 5 : Hoạt động của por¿ nối tiếp 108 





Ta cũng có thể sử dụng chương trình con OUTCHR như là một khối 
được thiết kế trong một chương trình con có tên là OUTSTR chẳng hạn, 
chương trình con này phát một chuỗi ký tự ASCII kết thúc bởi byte 
NULL ( 00H ) đến một thiết bị nối tiế ố 


với por† nối tiếp củ 





Thí dụ 5.3 : Chương trình con thu một ký tự 


Viết một chương trình con có tên là INCHAR đế thu một bý tự từ 
port nốt tiếp cúa 8051 uà tr uê mã ASCII 7-bit trong thanh chứa. Sử 
dụng biểm trơ lễ trong bit thứ 8 thu được uà set cờ nhớ bằng 1 nếu có lỗi 
chởn lẻ. 


ORG 8100H 
INCHAR: JNB RI, $ , chờ ký tự 
CLR RI ; xóa cờ 
MOV  A,SHUF ¡ đọc ký tự vào thanh chứa 
MOV C€C,P , với kiểm tra lẻ trong A 
; P cần được sơ bằng 1 
CPL B C , việc lấy bù chỉ ra có lỗi hay 
_ ; không ? 
CLR ACC.7 ¡ xóa 
RET 
END ˆ 


Chương trình con này bắt đầu bằng việc chờ cờ ngắt thu RI được scí 
bằng 1 để chỉ ra rằng ký tự đã sắn sàng trong bộ đệm thu SBUF ( để 
được đọc ). Khi RI = 1, lệnh JNB chuyển điều khiến đến lệnh tiếp theo 
lệnh này. Cờ RI được xóa và mã trong SBUF được đọc vào thanh chứa. 
Bit P trong PSW thiết lập kiểm tra chắn cho thanh chứa, do vậy bit này 
cần được se/ bằng 1 nếu bản thân thanh chứa chứa bit kiểm tra lẻ ở bít 
thứ 7 của thanh ghi này. Việc đi chuyến bịt P vào cờ nhớ làm cho CŸ = 
0 nếu không có lỗi. Mặt khác, nếu thanh chứa chứa một lỗi chẳn lẻ, cờ 
CY sẽ bằng 1. Cuối cùng bit ACC.7 được xóa để đảm báo rằng chỉ có mã 
7-bit được trả về cho chương trình gọi. 


Các nội dung trong các chương 4 và ð trình bày các chỉ tiết chính 
cân đến khi ta lập trình định thời và thu phát nối tiếp. Các chương 
trình thí dụ trong 2 chương này hoàn toàn không sử dụng ngắt mà sử 
dụng các vòng lặp. Việc sứ dụng các vòng lặp trong lập trình xuất nhập 


104 Họ vi điều khiển 8051 


gặp phải khuyết điểm là vi xử lý không làm gì cả để chờ các điều 


kiện xuất nhập sẵn sàng. 
koR/BoEGirogkoBHDis2<ccsolo se. 





Trên thực tế, nhiều ứng dụng liên quan đến các bộ định thời và porí 
nối tiếp của 8051 yêu cầu phải được đồng bộ cũng như để bộ vi xứ lý 
không phải chờ, người ta sử dụng ngắt. Đây là chủ đề của chương tiếp 
theo, hoạt động ngắt. 





Chương 6 : Hoạt động ngắt 105 





6 


HOẠT ĐỘNG NGẮT 


61 MỞ ĐẦU 


Ngắt ( interrupt ) là sự xảy ra của một điều kiện - một sự kiện — 
làm cho chương trình hiện hành bị tạm ngưng trong khi điều kiện được 
phục vụ bởi một chương trình khác. Các ngắt đóng vai trò quan trọng 
trong việc thiết kế và hiện thực các ứng dụng của bộ vi điều khiển. Các 
ngắt cho phép hệ thống đáp ứng một sự kiện theo cách không đồng bộ 
và xử lý sự kiện trong khi một chương trình khác đang thực thi. Một hệ 
thống được điều khiến bởi ngắt cho ta ảo tưởng đang làm nhiều công 
việc đồng thời. nh 

CPU đi nhiên không thể thực thi nhiều hơn một lệnh ở một thời 
điểm nhưng CPU có thể ngưng tạm thời việc thực thi một chương trình 
để thực thi một chương trình khác rồi sau đó quay trở về thực thi tiếp 
chương trình đang bị tạm ngưng, điều này giống như CPU rời khỏi 
chương trình gọi để thực thi chương trình con bị gọi để rồi sau đó quay 
trở về chương trình gọi. Sự khác nhau của hai vấn đề vừa nêu là trong 
một hệ thống được điều khiển bởi ngắt, việc ngắt nhằm đáp ứng một sự 
kiện mà sự kiện này xuất hiện không đồng bộ với chương trình chính 
đang được thực thi và chương trình chính ( hay nói cách khác là CPU ) 
không biết trước là sẽ bị ngắt khi nào. 

Chương trình xử lý một ngắt được gọi là trình phục vụ ngắt ISR (in- 
terrupt service routine ) hay quản lý ngắt ( interrupt handđÌler ). [SR được 
thực thi nhằm đáp ứng một ngắt và trong trường hợp tổng quát thực 
hiện việc xuất nhập đối với một thiết bị. Khi một ngắt xuất hiện, việc 
thực thi chương trình chính tạm thời bị dừng và CPU thực hiện việc rẽ 
nhánh đến trình phục vụ ngắt ISR. CPU thực thi ISR để thực hiện một 
công việc và kết thúc việc thực thĩ này khi gặp lệnh “ quay về từ một 
trình phục vụ ngắt ”; chương trình chính được tiếp tục tại nơi bị tạm 
dừng. Ta có thể nói chương trình chính được thực thi ở mức nền ( base 


level ) còn ISR được thực thi ở mức ngắt ( interrupt level ). 
«an. 


X—hH ca com —«Ex sreyrrerersmvmerrerovesrre 


JÑ 106 : Họ vi điều khiển 8051 





Cách nhìn ngắn gọn này được mô tả ở hình 6.1, hình này trình bày : 
a- Việc thực thi một chương trình không có ngắt. 


b- Việc thực thi ở mức nền có ngắt và các ISR được thực thi ở 
mìức ngắt. 


Tùne 
— 


Ca... - => -.ẽ==-= 
Main program | 


(a) Program exeeuthion without interrnpts 


Interrupt-level x1) ` 
execIution tài 


Base-level ỳ 
TA g Main Main ¡ Mai 
xecution ề Mann Main 


Time * Jnterrupt 
## Return from interrupt instruction 


(b) Program execution with interrupts 


Hình 6.1 : Thực thi chương trình có và không có ngắt (a) không có ngắt (b) có 
ngắt 

Time : thời gian l 

Main program : chương trình chính 

Program execution without interrupts : thực thị chương trình không có ngắt 

Program execution with interrupts : thực thí chương trình có ngắt 

Interrupt level execution : thực thi ở mức ngắt 

Base level execution : thực thị ở mức nền 

Interrupt : ngắt 


Return from interrupt instruction : trở về từ lệnh ngắt 


Một thí dụ về ngắt điển hình là nhập bằng tay sử dụng bàn phím. 
Ta hãy khảo sát một ứng dụng của lò viba. Chương trình chính có thể 
điều khiển thành phần công suất của lò để thực hiện việc nấu nướng ; 
tuy nhiên trong khi đang nấu, hệ thống phải đáp ứng việc nhập bằng 
tay trên cửa lò, chẳng hạn như một yêu cầu rút ngắn bớt hay kéo dài 
thêm thời gian nấu. Khi người sử dụng buông phím nhấn, một ngắt được 
tạo ra ( chẳng hạn một tín hiệu từ mức cao chuyển xuống mức thấp ) và 
chương trình chính bị ngắt. ISR được thực thi để đọc mã phím và thay 
đổi các điều kiện nấu tương ứng, sau đó kết thúc bằng cách chuyển điều 
khiển trở về chương trình chính. 


Chương 6 : Hoạt động ngắt 107 





Chương trình chính được thực thi tiếp từ nơi tạm dừng. Điều quan 
trọng trong thí dụ trên là việc nhập bằng tay xuất hiện không đông bộ 
nghĩa là xuất hiện ở các khoảng thời gian không báo trước hoặc được 
điều khiển bởi phần mềm đang được thực thi trong hệ thống. Đấy là 
một ngắt. 


6.2 TỔ CHỨC NGẮT CỦA 8051 


Có 5 nguyên nhân tạo ra ngắt ( gọi tắt là nguyên nhân ngắt ) đối với 
8051 : hai ngắt do bên ngoài, hai ngắt do bộ định thời và một ngắ 
„por¿ nối tiếp, 8052 có thêm nguyên nhân ngắt thứ 6 : do bộ định thời 
được thêm vào, bộ định thời thứ ba. Khi ta thiết lập trạng thái ban đầu 
cho hệ thống ( gọi tắt là rescf hệ thống ), tất cả các ngắt đều bị vô hiệu 
hóa ( cấm ) và sau đó chúng được cho phép riêng rẽ bằng phần mềm. 





Khi xảy ra hai hay nhiều ngắt đồng thời hoặc xảy ra một ngắt trong 
khi một ngắt khác đang được phục vụ, ta có 2 sơ đồ xử lý các ngắt : sơ 
đồ chuỗi vòng và sơ đồ hai mức ưu tiên. Sơ đồ chuỗi vòng là sơ đồ cố 
định còn sơ đồ ưu tiên ngắt được lập trình bởi người sứ dụng. 

Ta sẽ bắt đầu khảo sát cách thức cho phép và không cho phép ngắt. 
6.2.1 Cho phép và không cho phép ngắt 

Mãi một nguyên nhân ngắt được cho phép hoặc không cho phép 
riêng rẽ thông qua thanh ghi chức năng đặc biệt định địa chỉ bit, thanh 
ghi cho phép ngắt IE ( interrrupt enable ) có địa chỉ byte là 0A8H. Mỗi 
”———r-¬r.a ⁄ : ề c5 ` gIẺ 3 

một bit của thanh ghi này cho phép hoặc không cho phép từng nguyên 
nhân ngắt riêng rẽ, thanh ghi IE đồng thời còn có một bit toàn cục ( 
global ) cho phép boặc không cho phép tất cả các ngắt ( không cho phép 
khi bị xóa và cho phép khi được se bằng 1 ) ( xem bảng 6.1 ). 


Bít — Ký hiệu ˆ Địa chí Mô tử 


Bử (0: không cho phép ; l: cho phép ) —_ 


IE7 EA, AFH . Cho phép / không cho phép toàn cục 

IE6  - AEH Không sử dụng 

IEð ET2 ADH Cho phép ngắt do bộ định thời 3 

IE4 ES ACH Cho phép ngắt do poør£ nối tiếp 

IE3  ETI ABH Cho phép ngắt do bộ định thời 1 

IE2  EXI AAH Cho phép ngắt từ bên ngoài ( ngắt ngoài 1 ) 
IE0  EX0 A8H Cho phép ngắt từ bên ngoài ( ngắt ngoài 0 ) 
IEI1I ETO A9H Cho phép ngắt do bộ định thời 0 


Bảng 6.1: Thanh ghi cho phép ngắt I[E 





108 Họ vi điều khiển 8051 





Hai bịt sau đây phải được se bằng 1 để cho phép một ngắt nào đó : 
bit cho phép ngắt riêng rẽ và bit cho phép ngắt toàn cục. Thí dụ ngắt do 
bộ định thời 1 được cho phép bằng cách dùng 2 lệnh : 


SETB ETI1 ; Cho phép ngắt do bộ định thời 1 

SETE EA , sef bit EA bằng 1 để cho phép ngắt toàn cục 
hoặc bằng cách dùng lệnh sau : 

MOV IE, #10001000B 


Mặc dù cả hai cách nêu trên đều cho ta cùng một kết quả sau khi hệ 
thống được thiết lập lại trạng thái ban đầu ( resef hệ thống ), ảnh hưởng ` 
của 2 cách này có khác nhau vì cách thứ hai ghi lên thanh ghi TE trong 
khi chương trình đang hoạt động. ˆ 


Cách thứ nhất không gây ảnh hưởng đến 5ð bit còn lại của thanh ghi 
IE trong khi cách thứ hai sẽ xóa các bit khác. Tốt nhất ta nên khởi 
động thanh ghi IE bằng lệnh di chuyển byte ở đầu chương trình ngay 
sau khi hệ thống được thiết lập lại. Việc cho phép và không cho phép 
các ngắt trong chương trình nên sử dụng các lệnh se bit và xóa bịt để 
tránh ảnh hưởng đến các bit khác trong thanh ghi IE. 


6.2.2 Ưu tiên ngắt 


Mỗi một nguyên nhân ngắt được lập trình riêng rẽ để có một tron 
hai mức ưu tiên thông qua thanh ghi chức năng đặc biệt được định địa 
chữ Bt, thanh ghỉ ưu tiên ngắt IP ( interrupt priority ), thanh ghi này có 
địa chỉ byte là 0B8H ( xem bảng 6.2 ). 


Bừư — Ký Địa chỉ bít —” Mô tả 
HN (1: mức cao ; 0: mức thấp) 
IP7 . š Không sử dụng 
IP6 . ý Không sử dụng 
IPð5 PT2 0BDH Ưu tiên cho ngắt do bộ định thời 2 
IP4 PS — 0BCH Ưu tiên cho ngắt do por¿ nối tiếp 
IP3  PTI 0BBH Ưu tiên cho ngắt do bộ định thời 1 
IP2 PXI 0BAH Ưu tiên cho ngắt do bên ngoài (ngắt ngoài 1) 
IP1 PT0o 0B9H Ưu tiên cho ngắt do bộ định thời 0 
IP0  PXo 0B8H Ưu tiên cho ngắt do bên ngoài (ngắt ngoài 0) 


Bảng 6.2 : Thanh ghi ưu tiên ngắt IP 





Chương 6 : Hoạt động ngắt 109 





Khi hệ thống được thiết lập lại trạng thái ban/đầu, thanh ghi IP sẽ 
mặc định đặt tất cả các ngắt ở mức ưu tiên thấp/Ý tưởng “ các mức ưu 
tiên ” cho phép một trình phục vụ ngắt được tạm dừng bởi một ngắt 
khác nếu ngắt mới này có mức ưu tiên cao hơn mức ưu tiên của ngắt 
hiện đang được phục vụ. Điều này hoàn toàn hợp lý đối với 8051 vì ta 
chỉ có 2 mức ưu tiên. Nếu có ngắt với ưu tiên cao xuất hiện, trình phục 
vụ ngắt cho ngắt có mức ưu tiên thất ải tạm dừng ( nghĩa là bị ngắt ). 
cao. 





Chương trình chính do được thực thi ở mức nền và không được kết 
hợp với một ngắt nào nên luôn luôn bị ngắt bởi các ngắt cho dù các ngắt 
này có mức ưu tiên thấp hay cao. Nếu có 2 ngắt với mức ưu tiên ngắt 
trước. 


nu 
6.2.3 Chuỗi vòng 


Nếu có 2 ngắt có cùng mức ưu tiên xuất hiện đồng thời, chuỗi vòng 
cố định sẽ xác định ngắt nào được phục vụ trước. Chuỗi vòng này sẽ là : 
ngắt ngoài 0, ngắt do bộ định thời 0, ngắt ngoài 1, ngắt do bộ định thời 
1, ngắt do por£ nối tiếp, ngắt do bộ định thời 2. 


Hình 6.2 minh họa ð nguyên nhân ngắt, cơ chế cho phép riêng rẽ và 
toàn cục, chuỗi vòng và các mức ưu tiên. Trạng thái của tất cả các 
nguyên nhân ngắt được thể hiện thông qua các bit cờ tương ứng trong 
các thanh ghi chức năng đặc biệt có liên quan. Dĩ nhiên nếu một ngất 
nào đó không được phép, nguyên nhân ngắt tương ứng không thể tạo ra 
một ngắt nhưng phần mềm vẫn có thể kiểm tra cờ ngắt. Lấy thí dụ bộ 
định thời và pơr¿ nối tiếp trong 2 chương trước sử dụng các cờ ngắt một. 
. cách rộng rãi dù không có ngắt tương ứng xảy ra, nghĩa là không sử 
dụng các ngắt. - 

Ngắt do por¿ nối tiếp là kết quả OR của cờ ngắt khi thu RI ( cờ ngắt 
thu ) với cờ ngắt khi phát T1 ( cờ ngắt phát ). Ngắt do bộ định thời 2 
được tạo ra do cờ tràn bộ định thời TEF2 hoặc do cờ từ bên ngoài EXF2. 
Các bit cờ tạo ra các ngắt được tóm tắt ở bảng 6.3. 


6.3 XỬ LÝ NGẮT 





Khi có một ngắt xuất hiện và được CPU chấp nhận, chương trình 
chính bị ngắt. Các thao tác sau đây xảy ra : 


— Hoàn tất việc thực thi lệnh hiện hành. 
- Bộ đếm chương trình PC được cất vào s¿acb. 


~ Trạng thái của ngắt hiện hành được lưu giữ lại. 





đÄ|110 Họ vi điều khiển 8051 


— Các ngắt được chân lại ở mức ngắt. 


- Bộ đếm chương trình PC được nạp địa chỉ vector của trình 
phục vụ ngất ISR.. pe=enoarpiicaoioe 


— ISR được thực thi. 
§ ISR được thực thi để đáp ứng công việc của ngắt. Việc thực thi ISR 
kết thúc khi gặp lệnh RETI ( trở về từ một trình phục vụ ngắt ). Lệnh _ 
này lấy lại giá trị cũ của bộ đếm chương trình PC từ sføck và phục hồi 
trạng thái của ngắt cũ. Việc thực thi chương trình chính được tiếp tục ở 
nơi bị tạm ngưng. 





Ngắt Cờ Thanh ghỉ SFR 
oủ vý trí b¿£ 

Do bên ngoài ( ngắt ngoài O0)  IEO TCON.1 

Do bên ngoài ( ngất ngoài 1) IEI1 TCON.3 


Do bộ định thời 1 TE1 TCON.7 
Do bộ định thời 0 TE0 TCON.ð 
Do poør£ nối tiếp TI SCON.1 
Do poør¿ nối tiếp RI SCON.0 
Do bộ định thời 2 _ TE2 T2CON.7 ( 8052 ) 
Do bộ định thời 2 : EXF2 T2CON.6 ( 80ã2 ) 


Bảng 6.3 : Các cờ ngắt 


6.3.1 Các vector ngắt 


Khi một ngắt được chấp nhận, giá trị được nạp cho bộ đếm chương 
trình PC được gọi là vector ngắt. Vector ngắt là địa chỉ bắt đầu nh s. 
trình phục-vụ ngất của- nguyên nhân ngất tương ứng. Các vector ngắt — 
được cho-ở bảng 6.4. 

Vector ; reset hệ thống ( RST ở địa chỉ 0000H ) được chứa trong bảng 
này vì vậy cũng được xem như là 1 ngắt : chương trình chính bị ngắt và 
bộ đếm chương trình PC được nạp giá trị mới. 


Khi một trình phục vụ ngắt được trỏ tới, cờ gây ra ngắt sẽ tự động bị 
xóa về 0 bởi phần cứng. Các ngoại lệ bao gồm các cờ RI và TI đối với 
các ngắt do por¿ nối tiếp ; TF2 và EXF2 đối với các ngắt do bộ định thời 
2. Các nguyên nhân ngắt thuộc 2 ngoại lệ vừa nêu trên do có 2 khả 
năng tạo ra ngắt nên trong thực tế CPU không xóa cờ ngắt. 


Ni] 


gắt 


ộng n 


Hoạt độ 


Chương 6 


1đ11112‡01 ø[qeưa 
1u9%V p——-. 1#q91Đ 
Sø[qeue 


1đn11e+u] 


(Á†uo Z908) Ấ 


ø2uonbas 
8đunijod 
}ổn11910T 


1đn119301 
£totrd 
A0] —> 
1dn1r93u1 
Áyt1otrd 
HNỸ!H ——* 





191S1891 q1] J191S1891 1] 


sd1 


11L 
Tủ 


IERñ 


TUNI 


041, 


0LNI 


Hình 6.2 : Cấu trúc ngắt của 8051 





112 Họ vi điều khiển 8051. 





IE register : thanh ghi IE 

IP register : thanh ghi IP 

Hiph priority interrupt : ngắt ưu tiên cao 
Low prlority interrupt : ngắt ưu tiên thấp 
Interrupt polling sequence : chuỗi vòng ngắt 
Interrupt enable : cho phép ngắt 

Global enable : cho phép toàn cục 


Ngắt do Cờ Địa chí uector 
Reset hệ thống RST 0000H 
Ngắt ngoài 0 IE0 0003H 
Bộ định thờiO0  TPFO 000BH 
Ngắt ngoài 1 IE1 0018H 
Bộ định thờii TF1 001BH 
Port nối tiếp RI hoặc TI 0023H 


Bộ định thời2 TF2 hoặc EXF2 002BH 


Bảng 6.4 : Các vector ngắt 


Các bit cờ này phải được kiểm tra trong ISR để xác định nguyên 
nhân ngắt và sau đó cờ gây ra ngắt được xóa bởi phân mềm. Thông 
thường sẽ có một rẽ nhánh chương trình đến công việc tương ứng tùy 
thuộc vào nguyên nhân ngắt. Vì các vector ngắt đặt ở đáy của bộ nhớ 
£ ƯỜNG C010, 1E0H 000 ĐẸ D ẺẠ5:CHUOHC,DỊIHH (CHÍ SE HE là THẢ) LH. 
nhảy qua khỏi vùng nhớ chứa các vector ngắt chẳng hạn như lệnh LJMP 
OUUUDH. cv cv g , TY VU co Tu TÔ An vợt ý SÀN VƯỢT vn” VY 9V Đ 0Ụ HE) 


~T._~~_>ễ>ễỀẽÊốẺ 


6.4 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC NGẮT 


Các thí dụ trong chương 4 và chương ð không sử dụng các ngắt mà 
sử dụng rộng rãi các vòng lặp chờ để kiểm tra các cờ tràn của bộ định 
thời ( TEO, TE1 và TF2 ) hoặc các cờ phát, cờ thu của por¿ nối tiếp ( TI 
hoặc RI ). Cách này đưa đến vấn đề là thời gian thực thi chương trình 
của CPU hoàn toàn tiêu phí vào việc chờ các cờ vừa nêu trên được se 
bằng 1. Điều này không thích hợp với các ứng dụng hướng điều khiển 
trong đó bộ vi điều khiển phải tác động qua lại với nhiều thiết bị xuất 
nhập đồng thời. 


Trong mục này, các thí dụ được phát triển để minh họa các phương 
pháp thực tế được dùng nhằm hiện thực phần mềm cho các ứng dụng 





Chương 6 : Hoạt động ngắt : 113 





hướng điều khiển. Thành phân chủ yếu là ngắt. Mặc dù các thí dụ này 
không nhất thiết phải lớn hơn nhưng chúng sẽ phức tạp hơn và để nhận 
ra điều này, chúng ta sẽ tiến hành từng bước ở từng thời điểm một. 
Phương pháp tốt nhất được khuyến cáo là nên theo đõi từ từ các thí dụ 
này và nên khảo sát phần mềm một cách tỉ mỉ. 


Các lỗi thường xảy ra trong các thiết kế hệ thống thường liên quan 
đến các ngắt. Vì chúng ta đang sử dụng các ngắt, các thí dụ sẽ hoàn 
chỉnh và được thực thi độc lập. Mỗi một chương trình bắt đầu ở địa chỉ 
0000H với giả thiết là chương trình bắt đầu được thực thị sau khi hệ 
thông được resef. Ý tưởng cuối cùng là các chương trình này phát triển 
cho các ứng dụng chính thức, chúng được thường trú trong ROM hoặc 
EPROM. 


Khuôn mẫu đề nghị cho một chương trình được thực thi độc lập có sử 
dụng ngắt như sau : 


ORG 0000H ; điểm nhập sau khi resef 
LJMP MAIN 


; các điểm nhập của ISR 


ORG 0030H ; điểm nhập của chương trình chính 
MANN : . _ ; chương trình chính bắt đầu 


Lệnh đầu tiên nhảy đến địa chỉ 0030H ngay trên các vector ngắt nơi 
các ISR bắt đâu, như được cho ở bảng 6.4. 


Hình 6.3 cho ta thấy chương trình chính bắt đầu ở địa chỉ 0030H. 
6.4.1 Các trình phục vụ ngắt kích thước nhỏ 


Các trình phục vụ ngắt phải được bắt đầu ở gần đáy của bộ nhớ 
chương trình tại các địa chỉ cho ở bảng 6.4. Mặc dù chỉ có 8 byte giữa 
các điểm nhập của các trình phục vụ ngắt, dung lượng này thường đủ để 


“————————- 
- hiện các công việc được yêu cầu và quay trở về chương trình chính 


từ mn ục vụ ngắt. Điều này có nghĩa là trình phục vụ ngắt cho 
đặc Tuất tương ứng thường không dài quá 8 byte. 
———————— — => 





M114 


Họ vi điều khiển 8051 





Nếu chỉ có một nguyên nhân ngắt được dùng, thí dụ ngắt do bộ định 
thời 0, thì khuôn mẫu trình bày dưới đây có thể được sử dụng : 


ORG 0000H 
LỚMP MAIN 
ORG 000BH 
TOISR : 
| 
| RETI 
MAIN : 


;/escf 


; Điểm nhập của ngắt do bộ định thời 0 
; Bắt đầu ISR cho bộ định thời O 


; trở về chương trình chính 


; chương trình chính 


Nếu có nhiều ngắt được sử dụng, ta phải cẩn thận để đảm bảo các 
ISR được bắt đầu đúng vị trí và không tràn sang ISR kế. Vì chỉ có một 
ngắt được sử dụng trong thí dụ trên, chương trình chính có thể bắt đầu 


ngay sau lệnh RETI. 


External code 
memory 


-i | 


| Main program 


7 


0030 
002F 
Reset and 
nterrupt 
0000 LJMP main @IILTYy poinEs 
. Hình 6.3 : Tổ chức bộ nhớ khi sử dụng ngắt 


External code memory : bộ nhớ chương trình ngoài 


Main program: chương trình chính 


Reset and interrupt entry points : các điểm nhập của reset hệ thống và các ngắt 


6.4.9. Các trình phục vụ ngắt kích thước lớn 


Nếu một trình phục vụ ngắt đài hơn 8 byte được cần đến, ta phải di 
chuyển chương trình này đến một nơi khác trong bộ nhớ chương trình 





Chương 6 : Hoạt động ngắt 115 





hoặc ta có thể cho lấn qua điểm nhập của ISR kế. Điển hình là ISR bắt 
đầu với một lệnh nhảy đến một vùng khác của bộ nhớ chương trình, ở 
đó ISR được trải rộng nếu cần. Nếu chỉ khảo sát bộ định thời 0, khuôn 
mẫu sau đây có thể được sử dụng : 


ORG 0000H ; điểm nhập reset ⁄ 
LJMP MAIN về 
ORG 000BH ; điểm nhập của bộ định thời O0 
LJMP T0OISR 
ORG 0030H ; phía trên các vector ngắt 

MAIN : 

TOISR : : ; 15R cúa bộ định thời 0 
RETI ; quay về chương trình chính ẫ 


Để đơn giản, các chương trình của chúng ta sẽ chỉ làm một việc ở 
thời điểm bắt đầu. Chương trình chính khởi động bộ định thời, por£ nối 
tiếp và các thanh ghi ngắt sao cho thích hợp và rồi không làm gì cả. 
Công việc hoàn toàn được thực hiện bên trong ISR. Sau các lệnh khởi 
động, chương trình chính chứa lệnh sau : 


HERE :SJMP HERE 


Khi có 1 ngắt xuất hiện, chương trình chính tạm thời bị ngắt trong 
khi ISR được thực thi. Lệnh RETI ở cuối ISR trả điều khiển về chương 
trình chính và chương trình này tiếp tục không làm gì cả. Điều này 
không có gì là không tự nhiên đối với chúng ta. Trong nhiều ứng dụng 
hướng điều khiển, phần lớn công việc được thực hiện trong trình phục 
vụ ngắt. 


Thí dụ 6.1 : Tạo sóng vuông sử dụng các ngắt do bộ định thời. 
Viết một chương trình sử dụng bộ định thời 0 uà các ngắt để tạo ra 
một sóng 0uuông tần số 10KH: trên chân P1.0. 


Các ngắt do bộ định thời xuất hiện khi các thanh ghi định thời ( TUx 
/'THx ) tràn và se cờ tràn TFx bằng 1. Thí dụ này đã có ở chương 4 
nhưng không sử dụng các ngắt. Phân lớn chương trình sẽ giống như 
chương trình ở chương 4 ngoại trừ bây giờ chương trình được tổ chức 


116 Họ vi điều khiển 8051 





theo khuôn mẫu của các chương trình có sử dụng ngắt. Dưới đây là 
chương trình cho thí dụ 6.1 


ORG 0 ; điểm nhập reset 

LJMP MAIN ; nhảy qua khỏi các vector ngắt 

ORG 000BH '› vector ngắt của bộ định thời 0 
TOISR: CPL  PI.0 ; lấy bù 

RETI 

ORG 0030H ; điểm nhập của chương trình chính 
MAIN: MOV TMOD, #02H ; chế độ 2 của bộ định thời 0 

MOV THo, #—50 ; trì hoãn 50 ms 

SETB TRO : bộ định thời hoạt động 

MOV IE, #82H ; cho phép ngắt do bộ định thời 0 

SJMP_. $ ; không làm gì 

END 


Đây là một chương trình hoàn chỉnh và ta có thể nạp cho EPROM 
sau khi dịch sang mã máy. Ngay sau khi reset hệ thống, bộ đếm chương 
trình PC được nạp 0000H. Lệnh đầu tiên được thực thi là LJMP MAIN, 
lệnh này rẽ nhánh đến chương trình chính ở địa chỉ 0030H trong bộ nhớ 
chương trình. Ba lệnh đầu tiên của chương trình chính khởi động bộ 
định thời 0 ở chế độ tự nạp lại 8-bit sao cho sẽ tràn sau mỗi 50 us. Lệnh 
MOV [TE, #82H cho phép các ngắt do bộ định thời 0 tạo ra. Mỗi một lần 
tràn, bộ định thời sẽ tạo ra một ngắt. Dĩ nhiên lần tràn đầu tiên sẽ 
không xuất hiện sau 50 nụs do chương trình chính đang ở trong vòng lặp 
“ không làm gì ”. Khi ngắt xuất hiện sau mỗi ðO ụs, chương trình chính 
bị ngắt và trình phục vụ ngắt cho bộ định thời 0 được thực thi. Ở thí dụ 
trên trình này chỉ đơn giản lấy bù bit của porf và quay trở về chương 
trình chính nơi vòng lặp “ không làm gì ” được thực thi để chờ một ngắt 
mới sau ðO hs. 


Lưu ý là cờ tràn của bộ định thời TFO không cần được xóa bởi phần 
mềm do khi các ngắt được cho phép, cờ này tự động được xóa bởi phần 
cứng khi CPU trỏ tới trình phục vụ ngắt. 


Hiển nhiên địa chỉ quay về trong chương trình là địa chỉ của lệnh 
SJMP. Địa chỉ này được cất vào vùng s¿zcÈ nội của 8051 trước khi CPU 
trỏ tới trình phục vụ ngắt và được lấy lại từ sứøck khi lệnh RETI ở cuối 


+ 
b 





- Chương 6 : Hoạt động ngắt 117 





trình phục vụ ngắt được thực thi. Vì con trỏ s¿gc_8P không được khởi, 
động, vùng sfacb đư ặc định ở địa chỉ 07H trong RAM nội. Việc cất 
vào sfack sẽ cất địa chỉ quay về ở các địa chỉ 08H và 09H trong RAM 
nội. 

Thí dụ 6.2 : Tạo 2 đạng sóng vuông sử dụng các ngắt. 


Viết một chương trình sử dụng các ngắt để tạo đồng thời các dạng 
sóng uuông có tần số là 7 KH: uà 500 Hz trên các chân P1.7 uà P16. 


Cấu hình phần cứng cùng các giản đô thời gian cho các dạng sóng 
yêu cầu được trình bày ở hình 6.4. 


|+——1131's———| 


8051 |~-71us—>| 


P17 7 kHz 


|®—————— 2ms——————————*} 


|~—— 1ms ——>\ 


500 Hz 
P16 


Hình 6.4 : Các dạng sóng của thí dụ 6.2 


Tổ hợp các ngõ ra này rất khó tạo ra được trên một hệ thống không 
được điều khiến ngắt. Bộ định thời 0 hoạt động ở chế đô 2 được sử dụng 
để tạo ra dạng sóng 7 KHz trên chân P1.7, còn bộ định thời 1 hoạt động 
ở chế độ 1, chế độ định thời 16-bit, tạo ra đạng sóng 500 Hz trên chân 
P1.6. Vì dạng sóng 500Hz yêu cầu thời gian mức cao là 1 ms và thời 
gian mức thấp là 1 ms, chế độ 2 không sử dung được ( nhắc lại là 256 ks 
là khoảng thời gian lớn nhất định thời được ở chế độ 2 khi 8051 hoạt 
động ở tần số 12 MHz ). Chương trình của thí dụ 6.2 như sau : 


ORG 0 

*LJMP MAIN 
ORG 000BH ; địa chỉ vector của bộ định thời 0 
LJMP_ T0ISR 
ORG 001BH ; địa chỉ vector của bộ định thời 1 
LJMP_ TIISR : 
ORG 0030H 

MAIN: MOV TMOD, #12H ; bộ định thời 1 : chế độ 1 ~ 


118 Họ vi điều khiển 8051 


; bộ định thời O : chế độ 2 





MOV TH0O, #-71 › 7 KHz sử dụng bộ định thời O0 
5ETB TRO 
SETB TFI ; buộc ngắt do bộ định thời 1 
MOV IE, #8AH ; cho phép ngắt do các bộ định thời 
SJMP § 
TOISR:  CPL P1.7 
Ị RETI 


TIISR: CLR TR1 ˆ 
MOV THI,#HIGH(-1000) ; thời gian mức cao 1 ms 
MOV T1, #LOW(-1000) ; thời gian mức thấp 1 ms 


SETBR TRI 
GPL P16 
RETI 

ve 
END 


Chương trình cho thí dụ 6.2 cũng là một chương trình hoàn chỉnh có 
thể được cài đặt trong ROM hoặc EPROM trên sản phẩm sử dụng 8051. 
Chương trình chính và các trình phục vụ ngắt được đặt bên trên các 
vector ngắt của reset hệ thống và của các ngắt khác. Cả hai dạng sóng 
được tạo ra bởi các lệnh “ CPL bịt ”, tuy nhiên các khoảng thời gian 
được định thời cần phải có các phương pháp giải quyết hơi khác nhau 
một chút. n 


Do bởi các thanh ghi TU1/TH1 phải được nạp lại sau mỗi lần tràn ( 
nghĩa là sau mỗi một ngắt ), trình phục vụ ngắt cho bộ định thời 1 : 


a) dừng bộ định thời. 

b) nạp lại cho TL1/THI. 
*_c) bắt đầu bộ định thời. 

đ) lấy bù bit của por/. 


Cũng cần chú ý là các thanh ghi TL1/TH1 không được khởi động ở 
đầu chương trình chính, khác với THO. Do TU1/THI phải được nạp lại 
sau mỗi lần tràn bộ định thời, TF1 được se bằng 1 trong chương trình 
chính bởi phần mềm để buộc phải có một ngắt ban đầu ngay trước khi 


Chương 6 : Hoạt động ngắt _ 119 





các ngắt được cho phép. Điều này có hiệu quả cho việc bắt đâu dạng 
sóng ðO0Hz. 


Trình phục vụ ngắt cho bộ định thời 0 cũng như trong thí dụ trước, 
chỉ đơn giản lấy bù bịt của por và quay trở về chương trình chính. 
ĐJMP $ được sử dụng trong chương trình chính là dạng viết tắt của 
THERF: SJMP HERE; hai dạng này có cùng chức năng ( xem mục các 

xý hiệu của hợp ngữ trong chương 7 ). 


6.5 CÁC NGẮT DO PORT NỐI TIẾP 


Các ngắt do por£ nối tiếp xuất hiện khi cờ ngắt phát TI hoặc cờ ngắt 
thu RI được set bằng 1. Một ngắt phát xuất hiện khi việc phát một ký tự 
đã ghi vào SBUF hoàn tất. Một ngắt thu xuất hiện khi một ký tự được 
thu nhận đây đủ và đang ở trong SBUF để chờ được đọc. Như vậy ngắt 
phát xảy ra khi bộ đệm phát SBUF' rỗng còn ngắt thu xảy ra khi bộ 
NT HS. ng vn viện, ionetrọy ri hat tro 

Các ngắt do por£ nối tiếp có khác với các ngắt do bộ định thời. Cờ 
gây ra ngắt ở porí nối tiếp không được xóa bởi phần cứng khi CPU trỏ. 
tới trình phục vụ ngắt. Lý do là vì ở đây ta có 2 nguyên nhân tạo ra 

_ ngắt ở porf nối tiếp, cụ thể là 2 ngắt tạo ra bởi 2 cờ TI và RI ( cờ ngắt 
phát và cờ ngắt thu ). Nguyên nhân ngắt phải được xác định trong trình 
phục vụ ngắt và cờ tạo ra ngắt được xóa bởi phần mềm. Cần nhắc lại 
với các ngắt do bộ định thời, cờ tạo ra ngắt được xóa bởi phần cứng khi 
CPU trỏ tới trình phục vụ ngắt. 





Thí dụ 6.3 : Xuất ký tự sử dụng ngắt. 


Viết 1 chương trình sử dụng các ngất để liên tục phát đi tập mã 
ASCTHI ( bœo gồm cả các mã điêu bhiển ) đến 1 thiết bị dầu cuối nối Uuới 
8051 qua port nối tiếp. 

Có 128 mã ASCII 7-bit trong bảng mã ASCII. Các mã này bao gồm 
95 mã đồ họa ( từ 20H đến 7EH ) và 33 mã điều khiển ( từ 00H đến 
1FH và 7FH ). Chương trình dưới đây là 1 chương trình hoàn chỉnh và 
được thực thi từ ROM hoặc EPROM ngay sau khi reset hệ thống. 


Sau khi nhảy đến nhãn MAIN ở địa chỉ 0030H, ba lệnh đầu tiên 
khởi động bộ định thời 1 để cung cấp xung ciocb 1200 baud cho por£ nối 
tiếp, lệnh MOV SCON, #42H khởi động port nối tiếp ở chế độ 1 ( UART 
8-bit ) và se/ cờ TI bằng 1 để buộc tạo ra một ngắt trước khi các ngắt 
được cho phép. Sau đó mã đồ họa ASCII đầu tiên ( 20H ) được nạp cho 
thanh ghi A và các ngắt do por£ nối tiếp được cho phép. Cuối cùng phần 
chính của chương trình đi vào vòng lặp “ không làm gì ” (lệnh SJMP $). 





120 


Họ vi điều khiển 8051 





ORG 
LJMP 
— ORG 
LuJMP 
ORG 
MAIN: MOV 
MOV 
SETB 
MOV 


MOV 
MOV 
SJMP 
SPISR:  CJNE 
— MOV 
SKIP:  MOV 
_INC 
CLR 
RETI 
END 


0 

MAIN 
0028H 
SPISR 
0030H 
TMOD, #20H 
THỊ, #-26 
TR. _ 
SCON, #42 


A, #20H 
IE, #90H 
Ề 
A, #ïFH, SKIP 
A, #20H 
SBUF, A 
A 
T 


, điểm nhập của ngắt do port nối tiếp 


; bộ định thời 1 : chế độ 2 

; giá trị nạp lại : 1200 baud - 

; bộ định thời hoạt động 

; chế độ 1, se£ TI bằng 1 để buộc 

; có ngắt đầu tiên ; gởi ký tự thứ nhất. 


; gởi ký tự trắng đầu tiên. 

; cho phép ngắt do por/ nối tiếp 

; không làm gì. A s1 
; nếu kết thúc tập mã ASCII ) $$, vdxee XẲ 
;reset đến SPACE 


; gởi ký tự đến pơr¿ nối tiếp tứ #4 


; ký tự kế 
Ỷ ề đng, , n 
; xóa cờ ngắt phát 


Trình phục vụ ngắt của porf nối tiếp làm tất cả công việc một khi 
chương trình chính đã thiết lập các điều kiện ban đầu. Hai lệnh đầu tiên 
kiểm tra thanh chứa và nếu:mã ASCII đạt đến 7FH ( nghĩa là mã vừa 
mới được phát đi là 7EH ), thanh chứa được thiết lập lại với nội dung là 
20H. Sau đó mã ASCII được gởi đến bộ đệm cúa por¿ nối tiếp ( MOV 
SBUF, A ), tăng thanh chứa A để có mã kế, cờ ngắt phát được xóa ( CLR 
TI ) và trình phục vụ ngắt kết thúc ( RETI ). Điều khiến trả về chương 
trình chính và lệnh SJMP $ được thực thi cho đến khi TI lại được se 


bằng 1. 


Nếu ta so sánh tốc độ của CPU với tốc độ truyền ký tự, ta thấy rằng 
lệnh SJMP $ được thực thị với phần trăm tỉ lệ thời gian rất lớn trong 
chương trình này. Phần trăm tỉ lệ này bằng bao nhiêu ? Ở tốc đô 1200— 


ba ôi mộ 


được truyền 
0,833 ms. Như vậy 8 bit đữ liệu cộng với 1 bit start và 1 bit stop chiếm 
n 


một khoảng thời gian là ]/ 





Chương 6 : Hoạt động ngắt tp 121 


8,33 ms hay 8333 us. Thời gian thực thi tệ nhất của trình phục vụ ngắt 
SPISR là tổng của số chu kỳ cho mỗi một lệnh nhân với 1 hs. Sế tính 
được là 8 us. Do vậy, với 8333 us dùng để truyền 1 ký tự chí có 8 Is 
dành cho trình phục vụ ngắt. Lệnh SJMP $ thực thi trong khoảng ( 
8325/8333 ) x 100 = 99,9% thời gian. Do ngắt được sử dụng, lệnh SJMP 
$ có thể được thay bởi các lệnh khác để thực hiện những công việc khác 
theo yêu cầu của ứng dụng. Các ngắt vẫn xuất hiện và các ký tự vẫn 
được phát từ porf nối tiếp sau xnỗi một 8,33 ma. 


6.6 CÁC NGẮT NGOÀ 


Ngắt ngoài xảy ra khi có mức thấp hoặc có cạnh âm trên chân /N70„ 
hoặc /M71 của 8051. Đây là các chân đa hợp với 2 chân P3.2 và P3.3 của 
— ———————_———————————— 
_porf 3. 


Thực tế các cờ tạo ra các ngắt này là các bit [EO và IE1 của thanh 
ghi TCON. Khi một ngắt ngoài được tạo ra, cờ tạo ra ngắt được xóa bởi 
phần cứng khi CPU trỏ đến trình ph thuộc loại 
tác động cạnh. Nếu ngắt thuộc loại tác động mức, nguyên nhân ngất” 







Việc chọn các ngắt loại tác động cạnh hay các ngắt loại tác động 
mức được lập trình thông qua các bị và IT1 của thanh ghi TCON. 
Lấy thí dụ nếu [T1 = 0, ngất ngoài 1 được kích khởi bởi việc phát hiện 
mức thấp ở chân /X7|, Nếu IT1 = 1, ngất ngoài 1 được kích khởi cạnh. 
Ở chế đợ nãy, nếu các mẫu liên tiếp ở chân 7M7I cho thấy chân này ở 
mức cao trong một chu kỳ và ở mức thấp tr: chu kỳ kế, cờ ngắt IE1 
trong thanh ghi TCON được se bằng 1 ; kế đến IE1 yêu cầu một ng 


—__—___________D__—_————————————————————————__ — ——— 

Vì các chân ngắt ngoài được lấy mẫu một lần ở mỗi một chu kỳ má 

các ngõ vào này phải được du Š Gối thiểu 15 chu Kỳ dao động để đảm, 
bảo rằng việc lấy mẫu là đúấc. Nếu ngắt ngoài thuộc loại tác động cạnh, 
nguyên nhân ngắt ngoài phải được duy trì tại chân yêu cầu ở mức cao tối 
thiểu một chu kỳ và sau đó ở mức thấp tối thiểu một chu kỳ nữa để đảm 
bảo răng sự chuyển trạng thái được phát hiện. TEŨ vã TET tự động được 


xóa khi CPU trỏ tới trình phục vụ ngắt tương ứng. 
——_—_——————————————— 












Nếu ngắt ngoài thuộc loại tác động mức, nguyên nhân ngắt ngoài 
phải được duy trì trạng thái tích cực cho đến khi ngắt theo yêu cầu thực 
sự được tạo ra. Sau đó nguyên nhần ngắt phải ở trạng thái thụ động 
trước khi trình phục vụ ngắt được thực thi xong hoặc trước khi có một 
ngắt khác được tạo ra, — 


Thông thường, một công việc được thực thi bên trong trình phục vụ 

ngắt làm cho nguyên nhân ngắt trả tín hiệu yêu cầu ngắt trở về trạng 

r.® ^ + ———————————.. 
thái không tích cực. 





122 Họ vi điều khiển 8051 
Thí dụ 6.4 : Điều khiển lò nung 
Sử dụng các ngắt để thiết kế bộ điều bhiển lò nung sao cho nhiệt độ 
được duy trì ở 20°C + 1°C. 
HOT 
Furnace on 


COLD 








Hình 6.5 : Thí dụ (a) kết nối phần cứng (b) giản đồ thời gian 


Giả sử ta dùng mạch giao tiếp sau đây cho thí dụ 6.4. Cuộn dây điều 
khiển mở / tắt lò được nối với chân P1.7 sao cho : 


PI1.7= 1: mở lò 
P17=0: tắt lò 


Bộ cảm biến nhiệt độ được nối với /N70, /N7I và cung cấp các tín 
hiệu /@Ó7, COLD như sau : 


HOT = 0 nếu T > 21°C (15: | 
COLD = 0 nếu T < 19% c8). 


Chương trình sẽ cho lò hoạt động ( mở lò ) khi T < 19°C và cho lò 
ngưng hoạt động ( tắt lò ) khi T > 21C. 


Chương 6 : Hoạt động ngắt 123 





Cấu hình phần cứng và giản đề thời gian được trình bày ở hình 6.5. 


ORG 0 M⁄ t. + ưỞN 4 cái -h \ Đã 
4 e€C À- 


LIMP MAIN !\ 







đ&& ơN }Ả* ; vector ngắt ngoài cài 0 ở 00038H 
EXOISR:  CLR PL7 : ; tắt lồ ¿ 
RETI. 
ORG_ 0013H 
EXIISR : SETB P17. ; mở lò ^ 
RETIL . 
ORG 30H. V 
MAIN: MOV IE, #85H ; cho phép các ngắt ngoài ⁄⁄ 
| Jbu„¿Ñ La  } SETB TT0 - ¡kích khởi cạnh âm x/ 
| 2¡1uàxvÝ SETB IT1: Ỷ KIẾ ca^ - ¬ 
ị Đ5ETPB PI1.7 ; mở lò l 
6 vE > đủ @t” 
P33,SKIP  ;nếuT>31C 
CLR P17 ;tắtlò — + ( 
SKIP : SJMP $ _; không làm gì. thay 2— 
END Co >9 


LÁT) 


Ba lệnh đầu tiên trong chương trình chính cho phép các ngắt ngoài 
và xác định các ngắt thuộc loại tác động canh âm. Do trạng thái hiện 
tại của các ngõ vào HÓT (P32 )và C€ÓLU2 ( P3.3 ) chưa được biết, 3 
lệnh kế tiếp sẽ điều khiển mở hoặc tắt lò tùy trạng thái nhiệt độ hiện 
tại của lò. Trước tiên lò được mở ( SETB P1.7 ) và ngõ vào HOT được lấy 
mẫu ( JB P52, SKTP ). Nếu ngõ vào HOT ở mức cao, T < 21C nên lệnh 
kế được bỏ qua và lò vẫn tiếp tục được mở. 





Ngược lại nếu ngõ vào HOT ở mức thấp, T > 21°C. Trong trường hợp 
này lệnh kế CLR P1.7 được thực thi để tắt lò trước khi đi vào vòng lặp “ 
không làm gì ”. 


Lưu ý là phát biểu ORG 0008H không nhất thiết phải hiện diện ở 
ngay trước nhãn EX0ISR. Do lệnh LJMP MAIN dài 3 byte, EXOISR 
chắc chắn được bắt đầu ở địa chỉ 0008H, điểm nhập của các ngắt ngoài 
0. 


124 Họ vi điều khiển 8051 


Thí dụ G.5 : Hệ thống báo động 


Sử dụng các ngốắt để thiết bế một hệ thống báo động tạo ra âm hiệu 
400 Hz trong 1 sec ( sử dụng 1 loa nối uới chân P1.7 ) mỗi khi bộ cảm 
biến đặt ở cửa ( được nối uới chân INTO ) tạo ra một chuyển trạng thái 
từ mức cao xuống múc thấp. 


Giải pháp cho thí dụ 6.5 là sử dụng 3 ngắt : ngắt ngoài 0 ( bộ cảm 
biến cửa ), ngắt do bộ định thời 0 ( âm hiệu 400 Hz ) và ngắt do bộ định 
thời 1 ( định thời 1 sec ). Cấu hình phần cứng và giản đồ thời gian được 
vẽ ở hình 6.6. 





74L504 


L1oudspeaker 


Door : == 
opens 





1 8econd 





|~——135 me—>| 


®———— )ð ms ——>l 


Hình 6.6 : Giao tiếp với loa sử dụng ngắt (a) kết nối phần cứng (b ) giản đồ 


thời gian 
ORG 0 
LJUMP MAIN ; lệnh 3 byte 
LJUMP EXOISR ; địa chỉ vector EXT 0 “ 
ORG 000BH ; vector của bộ định thời 0 
LJMP T0ISR 
ORG 001BH ; vector của bộ định thời 1 
LJMP TIISR 
ORG 0030H 


MAIN: S5ETHB ITO ; tác động cạnh âm. 





Chương 6 : Hoạt động ngắt 125 [M) 





kX0ISR : 


T0ISR : 


EXIT: 
T1ISR: 





MOV TMOD, #11H ; chế độ định thời 16 bịt 


; ti sể 
MOV_ IE, #81H ; chỉ cho phép EX 0 v44 ca ) 


SJMP $ 





MOV R/7, #20 ; 20xð000hs = 1 sec 

SETB TFO0 : buộc ngắt do bộ định thời 0 

SETB TF1 ; buộc ngắt do bộ định thời 1 

SETB ET0 ; bắt đầu âm hiệu trong 1 sec 

SETE ETI ; cho phép các ngắt do bộ định thời 
RETI l 
CLR TRO ; dừng bộ định thời. ; 1 EA SA 6: 
ĐJNZ R7, SKIP ; nếu chưa đủ 20 lần, thoát 

CLR ETO ; nếu đủ kết thúc âm hiệu 

CLR ETI 

LJMP EXIT - 

MOV THO, #HIGH(- ; trì hoãn 0,05sec ⁄\ S 

50000) 


MOV TL0, #LOW(- ; ‹ Ề 

50000) ku Hi, /ha# SN #A “háo 
SETBE TRO 2! T /ưt, bà 33k ⁄ 
RETI ¿I-J0010):,3 Ỷ " : 


CLR TRI Âu 
MOV THỊ, #HIGH(- 

1250) 

MOV TLI, #LOW(- 

1250) 

CPL P17 

SETB TRI 

RETI 

END 


Chương trình trên có 5ð phần phân biệt : vị trí các vector ngắt, 


chương trình chính và ba trình phục vụ ngắt. Các vị trí vector ngắt chứa 
các lệnh LJMP để chuyển điều khiển đến các trình phục vụ ngắt tương 
ứng. Chương trình chính bắt đầu ở địa chỉ 0030H chỉ chứa 4 lệnh. Lệnh 
SETB ITO cho phép ngõ vào ngắt ghép với bộ cảm biến cửa được kích 
khởi cạnh âm. “ 


Lệnh MOV TMOD, #11H xác định chế độ hoạt động của cả hai bộ 
định thời là chế độ định thời 16-bit. Chỉ có ngắt ngoài 0Ö được phép bắt 
đầu (Tệnh MOV IE, #81H ) do điều kiện cửa mở là điều kiện cần phải có 


trước khi một ngắt nào đó được chấp nhận. Cuối cùng lệnh SJMP $ đặt 
chương trình chính vào vòng lặp “ không làm gì ”. Khi điều kiện cổng  ! 


126 ma Họ vi điều khiển 8051 


mở được phát hiện ( bằng sự chuyển trạng thái từ mức cao xuống mức 
thấp ở chân /X70 ), ngắt ngoài 0 được tạo ra. 





Trình phục vụ cho ngắt ngoài 0 EXOISR bắt đầu bằng việc nạp hằng 
số 20 cho R7 ( xem bên dưới ) rồi se cờ tràn của cả 2 bộ định thời bằng 
1 để buộc các ngắt do bộ định thời xuất hiện. Tuy nhiên các ngắt do bộ 
định thời sẽ chỉ xuất hiện khi các bit tương ứng trong thanh ghi IE được 
cho phép. Hai lệnh kế tiếp SETB ET0 và SETB ETI1 cho phép các ngắt 
do bộ định thời. Cuối cùng trình phục vụ ngắt ngoài 0 EX0ISR kết thúc 
bằng lệnh RETI để trở về chương trình chính. 


Bộ định thời O0 tạo ra khoảng thời gian định thời 1 sec và bộ định 
thời 1 tạo ra âm hiệu 400 Hz. Sau khi trình phục vụ ngắt ngoài EX0ISR 
kết thúc, các ngắt do bộ định thời lập tức được tạo ra ( và được chấp 
nhận sau khi thực thi 1 lệnh SJMP $ ). Do chuỗi vòng cố định ( xem 
hình 6.2 ), ngất do bộ định thời 0 được phục vụ trước tiên. Khoảng thời 
gian định thời 1 sec được tạo ra bằng cách lập trình để lặp lại 20 lần 
khoảng thời gian định thời 50000 us. Thanh ghi R7 hoạt động như 1 bộ 
đếm. : 

Trình phục vụ ngắt TOISR hoạt động như sau : trước tiên bộ định 
thời O được điều khiển ngưng và R7 được giảm bởi 1. Kế đến TH0/TUO0 
được nạp lại bởi giá trị -50.000, bộ định thời 0 được điều khiển hoạt 
động trở lại và ngắt được kết thúc. Ở lần ngắt thứ 20, R7 được giảm 
xuống 0 ( 1 sec đã trôi qua ). Các ngắt do cả 2 bộ định thời được vô hiệu 
(CLR ET0, CLR ETI ) và ngắt kết thúc. Không còn ngắt do bộ định 
thời được tạo ra nữa cho đến khi điều kiện cửa mở một lần nữa được 
phát hiện. Âm hiệu 400 Hz được lập trình bằng cách sử dụng các ngắt 
do bộ định thời 1. Tần số 400Hz yêu cầu chu kỳ là 2500 ks với 1250 ks ở 
mức cao và 1250 us ở mức thấp. Trình phục vụ ngắt cho bộ định thời 1 
chỉ đơn giản nạp -1250 cho TH1/TL1, lấy bù bịt của por? để kích loa và 
rồi kết thúc. 


6.7 GIẢN ĐỒ THỜI GIAN CỦA NGẮT 


Các ngắt được lấy mẫu và được chốt ở SðP2 của mỗi chu kỳ máy ( 
xem hình 6.7 ). Chúng được xoay vòng đến chu kỳ máy kế và nếu có một 
điều kiện ngắt tôn tại, ngắt được chấp nhận nếu : 

a) không có ngắt nào khác có ưu tiên bằng hay cao hơn đang xảy 
ra. 


b) chu kỳ xoay vòng là chu kỳ cuối của một lệnh. 


e) lệnh hiện hành không phải là lệnh RETI hoặc lệnh truy xuất 
đến thanh ghi IE hoặc IP. Trong suốt 2 chu kỳ kế tiếp, CPU cất nội 





Chương 6 : Hoạt động ngắt 127 j@ 





dung của`PC vào s/øc° và nạp cho -EC địa chỉ vector ngắt. Trình phục-vụ—- 
ngắt bắt đầu. 


Điều kiện lệnh hiện hành không phải là lệnh RETI nhằm đảm bảo 
rằng có ít nhất một lệnh được thực thi sau mỗi một trình phục vụ ngắt. 


Giản đồ thời gian được cho ở hình 6.8. 


|~— 1 nuachine cycle (1HS) —>| 


|si |2 [S2 | S4 ] S5 | S6 


S6P1 S6P2 


1i i1. 


TT” 0.25Is ————| 





Interrupts 
sampled 


Hình 6.7 : Lấy mẫu các ngắt trong S5P2 








Tnterrupts Interrupt accepted ISR 
polled (PC pushed on stack) begin 


Interr c 
sampled 


“ Musgt be last machine evele of instruetion 


Hình 6.8 : Xoay vòng các ngắt 
Interrupts sampled : các ngắt được lấy mẫu 
Machine cycle : chu kỳ máy 
Interrupts polled : các ngắt được xoay vòng 


Interrupt accepted ( PC pushed on stack ) : ngắt được chấp nhận ( PC được 
cất vào sfach ) 


ISR begins : IRS bắt đầu 


Thời gian từ lúc có một điều kiện ngắt xuất hiện đến khi trình phục 
vụ ngắt bắt đầu được gọi là ¿nerrupt latency. Interrupt latency rất quan 
trọng trong một số các ứng dụng điều khiến. 


128 Họ vi điều khiển 8051 





Với thạch anh 12 MH¿, ¿terrupt Ìatency có thể ngắn khoảng 3.2B us 
trên 8051. Một hệ thống sử dụng 8051 dùng ngắt ưu tiên “cao sẽ có 
tmterrupt latency xấu nhất khoảng 9.25 us ( giả sử ngắt ưu tiên cao luôn 
luôn được phép )-Điếu"Rãy xây ra nếu điệu kiện ngắt xảy ra ngay trước 
khi có lệnh RETI của trình phục vụ ngắt mức 0 được theo sau bởi một 
lệnh nhân ( xem hình 6.9 ). 


®———— Level\ 0 ISR ——>Ì|“—— Main program ————>| |—l+vel ! 1sR—>| 


RETI MUI AB Save PC on stack 


Level 1 mterrupt 
occurs here (missed 
last chance before 
TRYTT mịxtrucHon) 


Hình 6.9 : Tnicrrupt latency 


Level 0 IRR : ISR mức 0 
Main program : chương trình chính 
Save PC on stack : cất PC vào sfơcb 


Level 1 Interrupt occurs here ( missed last chance before RETI ¡nstruction ) : 
ngắt mức 1 xuất hiện ở đây ( cơ hội sau cùng bị bỏ qua trước khi có lệnh RETI ) 


&š -. x56/XRNZY 6401361405 80BẠM 


I4 Xi có l4 6 gafd SN PT, 
Vetbg i0 bc--einhỏo D2 


}à 
Ề 
Ễ 

% 





Ấ= 
 E«e2engiatrel 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 129 





LẬP TRÌNH HỢP NGỮ 


71 MỞ ĐẦU 


Chương này giới thiệu về lập trình hợp ngữ ( assembly language 
programming ) trên chip vị điều khiến 8051. Hợp ngữ ( assembly 
language ) là ngôn ngữ của máy tính có vị trí ở giữa ngôn ngữ máy và 
ngôn ngữ cấp cao. Các ngôn ngữ cấp cao điển hình như Pascal và C sử 
dụng các từ và các phát biểu dễ hiểu đối với con người dù rằng còn khá 
xa mới đạt được mức độ dễ hiểu như ngôn ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ máy 
( machine language ) là ngôn ngữ ở dạng số nhị phân của máy tính. Một 
chương trình viết bằng ngôn ngữ máy là một chuỗi các byte nhị phân 
biểu diễn các lệnh mà máy tính thực thi được. 


Hợp ngữ thay thế các mã nhị phân của ngôn ngữ máy bằng các mã 
gợi nhớ giúp ta dễ nhớ hơn và dễ lập trình hơn. Lấy thí dụ lệnh cộng 
trong ngôn ngữ máy được biễu diễn, chẳng hạn, bởi mã nhị phân là “ 
10110011 “; hợp ngữ thay thế bằng mã gợi nhớ “ ADD “. Việc lập trình 
với các mã gợi nhớ rõ ràng được ưa chuộng hơn so với việc lập trình với 
các mã nhị phân. Dĩ nhiên công việc không phải đễ dàng như vừa trình 
bày. Các lệnh thao tác trên các dữ liệu và nơi chứa dữ liệu được chi ra 
bởi các kiểu định địa chỉ ( addressing mode ) khác nhau được bao gồm 
trong mã nhị phân của lệnh ngôn ngữ máy. Như vậy có thể có vài biến 
thể của lệnh ADD phụ thuộc vào “ cái gì “ được cộng. Các qui luật dùng 
để xác định các biến thể này là chủ đề trung tâm của việc lập trình hợp 
ngữ. 


Một chương trình viết bằng hợp ngữ không thể được thực thi trực 
tiếp bởi máy tính. Sau khi được viết xong, chương trình này phải trải 
ua quá trình dịch thành ngôn ngữ máy. Trong thí dụ ở trên, mã gợi 
nhớ “ ADD “ phải được dịch thành mã nhị phân “ 10110011 “. Phụ thuộc 
vào độ phức tạp của môi trường lập trình, việc dịch này có thể bao gồm 
một hoặc nhiều bước trước khi tạo ra sản phẩm là chương trình ngôn 
ngữ máy thực thi được. Ở mức tối thiểu, một chương trình được gọi là 


130 Họ vi điều khiển 8051 





trình dịch hợp ngữ ( assembler ) được cần đến để dịch các mã gợi nhớ 
của lệnh thành các mã nhị phân của ngôn ngữ máy. Một bước nữa có 
thể yêu cầu một trình liên kết ( linker ) để kết hợp các phần của chương 
trình ở các tập tin riêng rẽ và thiết lập địa chỉ trong bộ nhớ nơi mà 
chương trình ‹ ược thực thi. Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài định nghĩa. 

Một thường trình viết bằng hợp ngữ ( gọi tắt là chương trình hợp 
ngữ ) là chương trình được viết dưới dạng các ký hiệu, các mã gợi nhớ, 
v.v.. trong đó mỗi một phát biểu tương ứng với một lệnh của ngôn ngữ 
máy ( gọi tắt là lệnh ngôn ngữ máy hay lệnh máy ). Các chương trình 
hợp ngữ thường được gọi là chương trình ng trình nguồn hay mã nguồn ( hoặc mã 
ký hiệu ), chúng không được thực thị trực tiếp bởi máy tính, Một chương 
trình viết bằng ngôn ngữ máy ( gọi tắt là chương trình ngôn ngữ máy ) 
là chương trình chứa các mã nhị phân biểu diễn các lệnh của máy tính. 
Các chương trình ngôn ngữ máy thường được gọi là chương trình đối 
tượng hay mã đối tượng được thực thi bởi máy tính. 


Trình dịch hợp ngữ là chương trình dùng để dịch một chương trình 
hợp ngữ thành chương trình ngôn ngữ máy. Chương trình ngôn ngữ máy 
( mã đối tượng ) có thể ở dạng địa chỉ tuyệt đối ( absolute ) hoặc ở dạng 
tái định vị ( relocatable ). Trong dạng sau, việc liên kết được yêu cầu để 
thiết lập địa chỉ tuyệt đối từ đó chương trình được thực thi. 


Trình liên kết là chương trình dùng để kết hợp các chương trình ( 
háy các mô-đun ) đối tượng ở đạng tái định vị và tạo ra một chương 
trình đối tượng ở dạng địa chỉ tuyệt đối để được thực thi bởi máy tính. 
Đôi khi người ta còn gọi trình liên kết là trình liên kết/định vị để phản 
ánh được hai chức năng riêng rẽ : chức năng kết hợp các mô-đun ở dạng 
tái định vị ( chức năng liên kết ), chức năng thiết lập các địa chỉ tuyệt 
đối để thực thi chương trình ( chức năng định vị ). 


Một segmen¿ là một đơn vị của bộ nhớ chương trình hoặc bộ nhớ dữ 
Hiệu. Một segment có thể là tái định vị hay tuyệt đối. Một segment tái 
định vị có tên, loại ( kiểu : type ) và các thuộc tính ( attribute ) khác cho 
phép trình liên kết kết hợp segmen này với các segment khác nếu cần, 
và để định vị chính xác segmen£ này. Một segment tuyệt đối khôn 
„_ tên và không thể kết hợp với các segrnent khác. 


Một mô-đun chứa một hoặc nhiều segmen. Một mô-đun được gán 
một tên bởi người sử dụng. Các định nghĩa mô-đun xác định phạm vi của 
các ký hiệu cục bộ. Một tập tin đối tượng chứa một hoặc nhiều mô-đun. 
Một mô-đun có thể là một tập tin trong nhiều trường hợp cá biệt. 


_ Một chương trình bao gồm một mô- tuyệt đối bằng cách kết hợ 


tất cả các segment tuyệt đối hay tái định vị từ tất cả các mô-đun tạo 
—————————----————— —~—-—————_. __ 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 181 


thành chương trình. Một chương trình chỉ chứa các mã nhị phân của các 
lệnh ( với các địa chỉ và các hằng dữ liệu ) và máy tính hiểu các mã nhị 
phân này. 


7.2 TRÌNH DỊCH HỢP NGỮ 


Có nhiều trình dịch hợp ngữ và các chương trình hỗ trợ khác cho 
phép ta dễ dàng phát triển các ứng dụng trên chip vi điều khiển 8051. 
Trình dịch hợp ngữ họ MCS-ð1 của Intel ( ASM5ð1 ) được dùng làm 

F. 2 . z ` . “TT. TT 
chuẩn để so sánh với các trình dịch hợp ngữ khác. Trong chương này 
chúng ta tập trung nghiên cứu việc lập trình hợp ngữ bằng cách sử dụng 
hầu hết các đặc trưng của MCS-51. 


Mặc dù có nhiều đặc trưng đã được chuẩn hóa, có thể có vài đặc 
trưng không được hiện thực trong các trình dịch hợp ngữ của các công ty 
khác. 


ASM5I là trình dịch hợp ngữ mạnh, hoạt động tốt trên các hệ thống 
của Intel và trên các họ máy tính của IBM-PC. Do các máy tính này 
chứa các chip khác với 8051, ASMBð1 được gọi là trình dịch hợp ngữ 
chéo. Chương trình nguồn viết cho 8051 có thể được soạn thảo trên máy 
tính ( bằng một phần mềm soạn văn bản ) và có thể được hợp dịch 
thành một tập tin đối tượng và một tập tin liệt kê ( listing fñle ) bằng 
ASM51. Chương trình đối tượng này không thể thực thi được trên máy 
tính. Do chip CPU của máy tính không phải là chịp 8051, các mã nhị 
phân trong tập tin đối tượng không thể được hiểu bởi máy tính. Việc 
thực thi chương trình vừa nêu trên máy tính yêu cầu phải có hoặc phần. 
cứng tương thích hoăc phần mềm mô phỏng 8051. Khả năng thứ ba là 
nạp chương trình đối tượng vào một hệ thống có sử dụng 8051 để thực 
thi. Phân cứng tương thích, phần mềm mô phỏng và việc nạp chương 
trình đối tượng vào một hệ thống có sử dụng 8051 cùng với các kỹ thuật 
khác thường được đề cập trong nhiều tài liệu khác nhau. 


ASM51 được gọi từ dấu nhắc hệ thống bằng lệnh : 
ASMäI source_fïle [assembiler_controls] 


Tập tin nguồn ( source file ) được hợp dịch và các điều khiển của 
trình dịch hợp ngữ ( assembler_controls ) tạo ra hiệu quả. Các điều 
khiển của trình dịch hợp ngữ là các tùy chọn sẽ được đề cập sau trong 
chương này. Trình dịch hợp ngữ nhận tập tin nguồn ( thí dụ PRO- 
GRAM .SRC ) và tạo ra tập tin đối tượng ( PROGRAM.OBIJ ), tập tin liệt 
kê ( PROGRAM.LST ). Điều này được minh họa trong hình 7.1. 


Do hầu hết các trình dịch hợp ngữ quét tập tin nguồn hai lần trong 
quá trình dịch.tập tin nguồn sang ngôn ngữ máy, chúng còn được gọi là 
trình dịch hợp ngữ hai bước. Trình dịch hợp ngữ sử dụng một bộ đếm vị 


135 Họ vi điều khiển 8051 


trí LỮ ( location counter ) để xác định địa chỉ của các lệnh và các nhãn. 
Hoạt động của mỗi bước được mô tả sau đây. 


PROGRAM. SRC 
PROGRAM. LST 
Legend 


@œ Utility program 
E THuới 


PROGRAM. ÒOBJ 


Hình 7.1 : Hợp dịch một chương trình nguồn 
Utiity program : chương trình tiện ích 
Ủser file : tập tìn của người sử dụng 


7.2.1 Bước I 


Trong bước 1, tập tin nguồn được quét từng dòng một và một bảng 
ký hiệu ( symbol table ) được tạo ra. Bộ đểm vị trí được mặc định bằng 0 
hoặc được se giá trị ban đầu bởi chỉ dẫn ORG. Khi tập tin được quét, bộ 
đếm vị trí được tăng bởi kích thước của mỗi một lệnh. Các chỉ dẫn định 
nghĩa dữ liệu DB hoặ tăng bộ đếm vị trí bởi số byte được định 
nghĩa. Các chỉ dẫn dự trữ ( hay dành trước ) bộ nhớ D§ ( reserve 
memory directive ) tăng bộ đếm vị trí bởi số byte được dự trữ. 


Mỗi một lần tìm thấy một nhãn ở trước một dòng lệ ấn được 
đặt vào trong bảng ký hiệu cùng với giá trị hiên hành của bộ đếm vị trí. 
Các ký hiệu được định nghĩa bởi các chỉ dẫn gán ( equate directive ) như 


ợce đặt vào trong bảng ký hiệu cùng với giá trị được gán. Bảng 
ký hiệu được lưu lại font ri rpjiing. 7 vn 


7.2.2 Bước 2 








Trong bước 2 các tập tin đối tượng và tập tin liệt kê được tạo ra. Các 
mã gợi nhớ được chuyển đổi thành các opcode và được đưa vào các tập 
tin trên. Các toán hạng được đánh giá và được đặt sau opcode của lên 
Ở nơi các ký hiệu xuất hiện trong trường toán hạng, các giá trị của 
chứng được lấy ra từ bảng ký hiệu ( đã được tạo ra trong bước 1 ) và 
được dùng để tính toẩn đữ liệu hoặc địa chỉ cho các lệnh. 

—— ———————— 







Do việc hợp dịch được tiến hành theo 2 bước, chương trình nguồn có 
thể sử dụng “ tham chiếu thuận “, nghĩa là có thể sử dụng một ký hiệu 
trước khi ký hiểu này được định nghĩa. Thí dụ khi có điều khiển rẽ 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ : 133 





nhánh theo chiều tăng của địa chỉ đến một nhãn chưa được định nghĩa 
trong một chương trình. 


Tập tin đối tượng, nếu thuộc dạng địa chỉ tuyệt đối, chỉ chứa các byte 
nhị phân ( 00H - FFH ) của chương Trình ngôn ngữ máy. Tập tin đối 
tượng thuộc loại tái định vị cũng sẽ chứa một bảng ký hiệu và các thông 

Tập tin liệt kê chứa các mã văn bản ASCII ( 20H - 7EH ) cho 
“chương trình nguồn và các byte số hex trong chương trình mã máy. 


Một minh họa tốt để phân biệt tập tin đối tượng và tập tin liệt kê là 
cho hiển thị chúng trên màn hình của máy tính. Tập tin liệt kê được 
hiển thị một cách rõ ràng với mỗi một dòng chứa địa chỉ, opcode và có 
thể dữ liệu, tiếp theo là phát biểu của chương trình từ tập tin nguồn. 
Điều này cũng dễ hiểu vì tập tin liệt kê chỉ chứa các mã ASCII văn bản. 
Ngược lại tập tin đối tượng do chứa các mã nhị phân của chương trình 
ngôn ngữ máy của 8051 nên được hiển thị như là các “ rác “ và ta không 
thể đọc được. .c 


7.3 KHUÔN DẠNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỢP NGỮ 
Các chương trình hợp ngữ chứa : 
3. #86itãnfft ffftzueitoni ý tia Eosved:1S: Bassf dili0EHISN 
- - các chỉ dẫn ( directive ) của trình dịch hợp ngữ 
- - các điều khiến ( control ) của trình dịch hợp ngữ 
- - các chú thích ( comment ) 


Các lệnh là các mã gợi nhớ quen thuộc của các lệnh thực thi được ( 
như là ANL ). Các chỉ dẫn của trình dịch hợp ngữ là các lệnh của trình 
dịch hợp ngữ dùng để định nghĩa cấu trúc chương trình, các ký hiệu, dữ 
liệu, các hằng số và v.v.. ( như là ORG ). Các điều khiển của trình dịch 
hợp ngữ thiết lập các chế độ của trình dịch hợp ngữ và các luỗng hợp 
dịch trực tiếp ( direct assembly flow )( như là $TITLE ). Các chú thích 
giúp cho chương trình dễ đọc bằng cách đưa ra các giải thích về mục 
đích và hoạt động của các chuỗi lệnh. 

Các dòng chứa các lệnh và các chỉ dẫn phải được viết theo cáo qui 
luật mà trình dịch hợp ngữ hiểu được. Mỗi một dòng được chia thành các 
trường cách biệt nhau bởi khoảng trắng hoặc khoảng tab. Khuôn dạng 


tổng quát của mỗi một dòng như sau : 


[label:] mnemonic [operand][, operand][... ] [; comment] 


134 - — Họ vi điều khiển 8051 





label : nhãn 
tmmnemonic : mã gợi nhớ 
operand : toán hạng 


comrmnent : chú thích 


Chỉ có trường mã gợi nhớ là bắt buộc. Nhiều trình dịch hợp ngữ yêu 
cầu trường nhãn, nếu hiện điện, phái bắt đầu từ bên trái ở cột 1, và các 
trường tiếp theo được cách nhau bởi ký tự khoảng trắng hoặc tab. Với 
ASMB5I, trường nhãn không cần phải bắt đầu ở cột 1 và trường mã gợi 
nhớ không cần ở trên cùng một dòng với trường nhãn. Tuy nhiên trường 
toán hạng phải ở trên cùng một dòng với trường mã gợi nhớ. Các trường 
được mô tả như sau. 


7.3.1 Trường nhãn c+ˆ 


Nhãn biểu thị địa chỉ của lệnh ( hoặc dữ liệu ) theo sau. Khi có sự rẽ 
nhánh đến lệnh này, nhãn được dùng trong trường toán hạng của lệnh 
rẽ nhánh hoặc nhảy ( như là SJMP_ SKTP ). 


Trong khi thuật ngữ “ nhãn “ luôn luôn biểu thị một địa chỉ, thuật - 
ngữ “ ký hiệu “ lại tổng quát hơn. Nhấn là một loại ký hiệu và được 
& 2, z ————————————-_—-_____.S___-.=. ¬ 
nhận dạng bằng dấu : ( kết thúc nhãn ). 
=6 co  ccc 


Các ký hiệu được gán giá trị hoặc thuộc tính bằng cách sử dụng các 
chỉ dẫn như là EQU, SEGMENT, BIT, DATA, v.v.. Các ký hiệu có thể là 
các địa chỉ, các hằng dữ liệu, tên củá các segren£ hoặc các cấu trúc khác 


do người lập trình nghĩ ra. Các ký hiệu không kết thúc bằng dấu :. 


Trong thí dụ sau đây PAR là một ký hiệu còn START là một nhãn : 
PAR EQU 590 
ĐTART: MOV A,#0FFH 


Một ký hiệu ( hoặc nhãn ) phải bắt đầu bằng một ký tự chữ hoặc dấu 
hồi ( ? ) hoặc dấu nối dưới ( _ L7 và tiếp theo phải là các ký tự chữ, các số, 
dấu #2 % hoặc “ _ “; ký hiệu ( hoặc nhãn ) có thể đài 31 ký tự Nó đc ng 
chữ thường hoặc chữ ¡ in. Các ký hiệu ( hoặc nhãn ) không thể trùng với 
các từ khóa ( các mã gợi nhớ, các chỉ dẫn, các toán tử hoặc các ký hiệu 
tiền Ni na ỳ. n T +^ y 


7.3.9 Trường mã gợi nhớ v ( mwWeedscJ 


Mã gợi nhớ của lệnh hoặc chỉ dẫn của trình dịch hợp ngữ theo sau 
trường nhãn. Các thí dụ về mã gợi nhớ của lệnh là ADD, MOV, DIV 
hoặc INC. Các thí dụ về mã gợi nhớ của chỉ dẫn là ORG, EQU hoặc DB. 
Các chỉ dẫn được mô tả sau trong chương này. 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 185 


7.3.3 Trường toán hạng V Cơ )eJ) 


Trường toán hạng theo sau trường mã gợi nhớ. Trường này chứa địa 
chỉ hoặc dữ liệu mà lệnh sẽ sử dụng. Một nhãn có thể được dùng để biểu 
thị địa chỉ của dữ liệu hoặc một ký hiệu có thể được dùng để biểu thị 
một hằng dữ liệu. Các khả năng của trường toán hạng phụ thuộc vào 
thao tác. Có thao tác không có toán hang ( thí dụ lệnh RET ) trong khi 
các thao tác khác cho phép nhiều toán hạng cách nhau bởi dấu phẩy. Do 
vậy có nhiều khả năng cho trường toán hạng mà chúng ta sẽ lần lượt 
khảo sát sau. 


73⁄4 Trường chú thích \_ (Ceawasd) 


Các ghi chú để làm rõ chương trình được đặt trong trường chú thích 
ở cuối dòng lệnh. Các chú thích cần phải được bắt đầu bằng dấu chấm 
phẩy ( ; ). Các chú thích có thể chiếm nhiều dòng riêng và cũng phải bắt 
đâu bằng dấu chấm phẩy ( ; ). Các chương trình con và các phần có kích 
thước lớn của chương trình thường bắt đầu bởi một khối chú thích bao 
gồm nhiều dòng chú thích để giải thích các đặc trưng tổng quát của 
chương trình con hoặc phần mềm theo sau. 


7.3.5 Các ký hiệu đặc biệt 


Các ký hiệu đặc biệt được dùng cho các kiểu định địa chỉ thanh ghi. 
Các ký hiệu này bao gôm/A, jRo đến R7, DPTR, PC, C và AB. Dấu $ cũng 
là một ký hiệu đặc biệt được dùng để tham chiếu đến giá trị hiện hành 
của bộ đếm vị trí. Một số thí dụ như sau : 


SETB €C 
INC DPTR 
JNHB TI,$ 


Lệnh sau cùng sử dụng bộ đếm vị trí của ASMð1 để tránh không 
dùng một nhãn. Lệnh trên có thể viết lại như sau : 


HERE: JNB TI HERE 
7.3.6 Địa chỉ gián tiếp 


Với một số lệnh, trường toán hạng có thể xác định một thanh ghi 
mà nội dung của thanh ghỉ là địa chỉ của dữ liệu. Dấu @ chỉ ra một địa 
chỉ gián tiếp và thanh ghi theo sau chỉ có thể là R0, R1, DPTR hoặc PC 
tùy vào lệnh cụ thể. Thí dụ : 

ADD  A,@RO0 
MOVC A, @A+PC 


186 Họ vi điều khiển 8051 


Lệnh đầu tiên lấy ra một byte dữ liệu từ RAM nội ở địa chỉ là nội 
dung của thanh ghi RO. Lệnh thứ hai lấy ra một byte dữ liệu từ bộ nhớ 
chương trình ngoài ở địa chỉ là nội dung của thanh chứa A cộng với nội 
dung của bộ đếm chương trình PC. Lưu ý là nậi của bộ đếm chương 
trình PC khi cộng là địa chỉ của lệnh tiếp theo lệnh MOVC. Với cả hai 

1 ÿy Ta được đưa vào cất trong thanh-chứ Ly ] 


7.3.7 Dữ liệu tức thời 





Các lệnh sử dụng kiểu định địa chỉ tức thời cung cấp dữ liệu trong 
trường toán hạng và dữ liệu°này trở thành một phần của lệnh. Dữ liệu 
tức thời được đứng trước bởi dấu #. Thí dụ : 


CONSTANT EQÙU 100 
MOV A,#OFEH 
ORL 40H, #C£ONSTANT 


Các lệnh trên đữ liệu tức thời ( ngoại trừ lệnh MOV DPTR, #data ) 
đều yêu cầu dữ liệu 8-bit. Dữ liệu tức thời được đánh giá như là một. 
hằng số 16-bit và sau đó byte thấp được sử dụng. Tất cả các bit trong 
byte cao phải giống nhau ( 00H hoặc FFH ) hoặc một thông báo lỗi “ giá 
trị sẽ không lấp đầy một byte “ được tạo ra. Thí dụ các lệnh sau đây hợp 
lệ : 

MOV A, #0FFO0H 
MOV A, #00FFH 
còn các lệnh sau sẽ tạo ra thông báo lỗi : 
MOV A, #0FEQOH, 
MOV A, #01FFH 


Nếu sử dụng số dạng thập phân có dấu, các hằng số từ — 2ã6 đến + 
256 có thể được sử dụng. Thí dụ hai lệnh sau tương đương và hợp lệ : 


4XŠ MOV A,#-256 
MOV A, #0FF00H 
cả hai lệnh trên đều đặt 00H vào thanh chứa A. 
7.3.8 Địa chỉ dữ liệu \⁄ 


Nhiều lệnh truy xuất các vị trí nhớ bằng cách sử dụng kiểu định địa 
chỉ trực tiếp và nh cầu một địa chỉ của Bộ nhớ dữ liệu liệu t trên \ Chịp (00H - 
H) hoặc địa c ộôt thanh ăng đặc biệt SEFR (80H 
0FFH ) trong trường lì hạng. Các ký hiệu in định nghĩa có thể được. 








Chương 7 : Lâp trình hợp ngữ ti mm 


sử dụng thay cho địa chỉ của các thanh ghỉ chức năng đặc biệt SER. Thí 
dụ : : 


, MOV A,45H 
MOV A,SBUF : tương đương lệnh MOV_ A, 99H 
ƒ—_ _— 
7.3.9 Địa chỉ bit 
Một trong hầu hết các đặc trưng mạnh của 8051 là khả năng .truy 
3 —  —“ 
xuất các bit riêng rẽ mà không cần thao tác lập mặt nạ trên các byte te. 
Các lệnh truy xuất các vị trí được 1a chỉ bit phải cung cấp địa chỉ 


bit trong bộ nhớ dữ liệu nội ( 00H - 7FHL) hoặc địa chỉ bit trong các 
anh ghi SFR ( 80H ~ 0FFH). 













Ta có ba cách để xác định địa chỉ bít trong một lệnh : 
(a) địa chỉ bit đã biết trước 
-‹{b) sử dụng toán tử dot(. ) giữa địa chỉ byte và vị trí bit 


(c) sử dụng ký hiệu tiền định nghĩa. Dưới đây là các thí dụ : 


SETB 0E7H ; địa chỉ bit biết trước v 

SETBE ACC.7 : sử dụng toán tử dot (.) 

JNB TI$ ; TI là ký hiệu tiền định nghĩa v 
JNB 99H,$ ; cùng công dụng với lệnh trên ⁄ 


7.3/10 Địa chỉ của lệnh 


Một địa chỉ của lệnh được dùng trong trường toán hạng cho các lệnh 
nhảy, bao gồm các lệnh nhảy tương đối ( SJMP và các lệnh nhảy có điều 


———————~ 
kiện ), các lệnh nhảy và gọi tuyệt đối (ACALL, AJMP ) và các lệnh. 
nhầy và gọi dài ( LJMP, LCALL ). 


Địa chỉ của lệnh thường được cho dưới dạng các nhãn. Thí dụ : 


HERE : 


SJMP. HERE 


ASMBI sẽ xác định địa chỉ đúng của lệnh và chèn vào lệnh rẽ nhánh 


z ¬—— nh z ———- TA ni - 
hoặc ,offsef có dấu 8-bit hoặc địa chỉ trang 11-bit -bit hoặc địa chỉ dài 16:bit 
một cách thích hợp. 

_—— ————— 


138 ˆ Họ vi điều khiển 8051 





7.3.11 Các lệnh nhảy và gọi tổng quát 


ASMBI cho phép người lập trình sử dụng mã gợi nhớ tổng quát 
CALL hoặc JMP. “ JMP “ có thể được sử dụng thay cho SJMP, AJMP 
hoặc LJMP và “ CALL “ có thể được sử dụng thay cho ACALL và 
LCALL. Trình dịch hợp ngữ biến đổi mã gợi nhớ tổng quát thành lệnh “ 
thực “ theo một vài qui luật đơn giản. Mã gơi nhớ tổng quát biến đổi 
thành dạng ngắn ( chỉ với JMP ) nếu không có tham chiếu thuận được 
ng tị nhảy đến ở trong khoảng —-128 byte hoặc thành dạng 
tuyệt đối nếu không có tham chiếu thuận được sử dụng và lệnh tiếp theo 
lệnh JMP hoặc CALL ở trong cùng khối 2 KB với lệnh ở đích. Nếu các 
dạng ngắn và tuyệt đối không được sử dụng, dạng dài sẽ được sử dụng 
khi biến đổi. 


LOC  OBJ LINE SOURCE 

1234 ï ORG 1234H 

1334 04 2 START:INC A 

1235  80F0 3 JMP STARTL ; 534 
12FC 4 ORG START + 200 

1FC 414đ 5 7 JMP START 

12FE 021301 6 JMP FINISH 

1801 04 7 FINISHINC A 


8 END 
Hình 7.2 : Sử dụng mã gợi nhớ JMP tổng quát 

LOC : vị trí 

OBJ : mã đối tượng 

LINE : dòng 

SƠURCE : mã nguồn 

Việc biến đổi không nhất thiết phải có sự lựa chọn lập trình tốt 
nhất. Thí dụ rẽ nhánh nếu là thuận và cách một vài lệnh, dạng tổng 
quát JMP sẽ luôn luôn biến đổi thành dạng dài LJMP ngay cả khi nếu 
thay bằng SN có lẽ sẽ tốt hơn. Ta hãy khảo sát một chuỗi lệnh đã 
được hợp dịch ở hình 7.2 với 3 lệnh nhảy tổng quát được sử dụng. 

Lệnh nhảy thứ nhất ( dòng 3 ) được hợp dịch như lệnh SJMP do bởi 
đích nhảy đến ở trước lệnh nhảy ( nghĩa là không có tham chiếu thuận ) 


và offset nhỏ hơn - 128. Chỉ dẫn ORG trong dòng 4 tạo ra một khoảng 

cách 200 vị trí giữa nhãn START và lệnh nhảy thứ hai, lệnh nhảy ở 

dòng 5ð được biến đổi thành AJMP do bởi ofšsct bây giờ lớn quá tầm của 
òng øc biến đổi thàn o bởi oƒ##t y giờ lớn quá tầm, 


——Ÿ— ——--—-— 
TỰ: T2 TA Quy u20 29222Y©00/cuugage<8as40n409ztm=e=ee=ez”.222722””” 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ : 139 [M 





SJME. Cũng cần lưu ý là địa chỉ tiếp theo lệnh nhảy thứ hai ( 12FCH ) 
và địa chỉ của START ( 1234H ) ở trong cùng một trang 2 KB ( từ 1000H 
đến 17FFH đối với chuỗi lệnh trong thí dụ ). Đây là tiêu chuẩn phải 
được thỏa cho địa chỉ tuyệt đối. Lệnh nhảy thứ ba được hợp dịch như 
lệnh LƯMP do bởi đích nhảy ( FINISH ) chưa được định nghĩa khi lệnh 
nhảy được hợp dịch ( nghĩa là một tham chiếu thuận được sử dụng). 


7.4 ĐÁNH GIÁ BIỂU THỨC TRONG THỜI GIAN DỊCH 


Các giá trị và hằng số trong trường toán hạng có thể được biểu diễn 
theo ba cách : 


v (a) một cách tường minh ( thí dụ 0EFH ) 





Yqp dùng ký hiệu tiền định nghĩa ( thí dụ ACC ) 
Ý(e) dùng một biểu thức ( thí dụ 2 + 3 ). 


Việc sử dụng các biểu thức cho ta một kỹ thuật mạnh để làm cho các 
chương trình hợp ngữ dễ đọc hơn và linh hoạt hơn. Khi một biểu thức 
được sứ dụng, trình dịch hợp ngữ tính toán giá trị và chèn kết quả vào 
trong lệnh. 


V, Mọi việc tính toán biểu thức được thực hiện bằng cách sử dụng số 
16- 


bịt; tuy nhiên hoặc 8-bit hoặc 16-bit được chèn vào trong lệnh tùy 
u cầu. Thí dụ hai lệnh sau đây giống nhau : 


——— 


MOV DPTR, #04FPFH + 3 

MOV DPTR, #0502H ; kết quả 16-bit được sử dụng 
? Tuy nhiên nếu biểu thức trên được sử dụng cho lệnh “MOV A. 
#data “, thông báo lỗi “ giá trị sẽ không lấp đầy trong byte “ được tạo ra 
k bởi ASMB1. Một cách tổng quát, các qui luật cho việc đánh giá biểu thức 
Ì như sau.? 


7.4.1 Cơ số 


Cơ số cho các hằng số được chỉ ra theo cách thông dụng của các bộ vi 
xử lý của Intel. Các hằng số phải được theo sau bởi “_B “ cho số nhị 
phân, “ O “ hoặc “ Q “ cho số octal, “ D “ hoặc không có cho số thập phân 
và “ H “ cho số hex. Thí dụ các lệnh sau đây giống nhau : 

MOV A,#lõ 
MOV A,#1111B 

MOV A,#OFH 

MOV A,#17Q 


MOV A,#I1ãD 


140 Họ vi điều khiển 8051 


Lưu ý là một digit số phải là ký tự đầu tiên cho các hằng số dạng số 
hex để phân biệt chúng với các ký tự ( thí dụ “0A5H“ thay vì là “A5H“ ) 


7.4.9 Các chuỗi ký tự 


Các chuỗi có một hoặc hai ký tự có thể được sử dụng làm các toán 
hang trong các biểu thức. Các mã ASCII được biến đổi thành số nhị 
phân tương đương bởi trình dịch hợp ngữ. Các hằng ký tự được đặt trong 
2 dấu nháy đơn. 


Đau đây là một vài thí dụ : . 
CJNE A,#'Q, AGAIN 
SUBB A,#°9' 
MOV DPTR, # “AB 
MOV DPTR, #4142H 
7.4.3 Các toán tử số học 


Các toán tử số học là : 


+ cộng 

_ trừ 

* nhân 
/ chia 
MOD modulo 


Thí dụ, bai lệnh sau tương đương : 
MOV A, #10 + 10H 
MOV A, #1AH 
Hai lệnh sau cũng tương đương : 
MOV A, #25 MOD 7 
Ñ{ tk 
MOV A,#4 
Vì toán tử MOD có thể bị nhầm lẫn với một ký hiệu, toán tử này 


phải cách các toán hạng tối thiểu một ký tự khoảng trắng hoặc tab, 


hoặc cấc toán hạng phải được ở trong hai dấu ngoặc. Cũng áp dụng 
————T-———————m————ễ———  “=kkr=--==—- 


tương tự cho các toán hạng khác bạo gồm các ký tự chữ. _. 
7.4.4 Các toán tử logic 
Các toán tử logic là : OR, AND, XOR và NOT. 


————————_—_— 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ . 141 





Các thao tác được thực hiện trên các bit tương ứng trong từng toán 
¬————— _—— „ ở 
hạng. Các toán tử phải được cách các toán hạng bởi ký tự khoảng trắng 
hay tab. 


Thí dụ hai lệnh sau tương đương : 
MOV A,#*“9' AND 0FH 
t1, Đà 


MOV A, #9 
Toán tử NOT chỉ thực hiện trên một toán hạng. Ba lệnh MOV sau 
gống nhau : 
THREE EQU 3 
MINUS_THREE EQU -3 „7 


MOV A,# (NOT,THREE) +1 
MOV A,#MINUS THREE 
MOV A, #11111101B 

1.4.5 Các toán tử đặc biệt 


Các toán tử đặc biệt là : 


SHR dịch phải 

SHL dịch trái 

HIGH byte cao 

LOW byte thấp 

() được đánh giá trước 


Thí dụ ha! lệnh sau tương đương : 
MOV A,#8 SHL1 
MOV A,10H 
Hai lệnh sau cũng tương đương : 
TH A, #HIGH 1234H 
MOV A,#12H 





7.4.6 Các toán tử quan hệ 


Khi một toán tử quan hệ được sử dụng giữa hai toán hạng, kết quả 


luôn luôn là sai ( false : 0000H ) hoặc đúng ( true : FFEFFH ). 


Các toán tử quan hệ là : 


EQ = bằng 


142 '“ Họ vi điều khiến 8051 





NE <> không bằng 

JIT < nhỏ hơn 

LE <= nhỏ hơn hoặc bằng 
GT > lớn hơn 

GE >= lớn hơn hoặc bằng ' 


Với mỗi một toán tử ta có thể sử dụng một trong hai dạng ký hiệu nêu - 
trên ( thí dụ EQ hoặc = ). Trong các thí dụ sau các quan hệ đều cho kết 


quả đúng ( true ) : 

MOV A,#ã = 5 - 

MOV  A,#5 NE 4 

MOV A,#X LT “Z 
.- 

MOV A,#“%X >5 ?.s 

MOV A,#$ >0 

MOV A, #100 GE 50 


do các lệnh trên sau khi được dịch đều trở thành 


_-€MOV A,#0FE 
Mặc dù các biểu thức được đánh giá để cho kết quả 16-bit ( nghĩa là 
TL an 
0FFFEFH ), trong các thí dụ trên chỉ có byte thấp sử dụng vì lệnh thực 
hiện thao tác đi chuyển byte ( và ta lưu ý là các số có dấu FFFFH và 
FFH có giá trị bằng nhau và bằng - 1 ). 


NI 





7.4.7 Các thí dụ cho biểu thức V 


Dưới đây là các thí dụ cho biểu thức và các kết quả : 


Biểu thức Kết quả 
#°2—/“A' 0001H 
8/3 l 0002H 
155 MOD 2 0001H 
4*4 0010H 
8AND 7 0000H 
NOT 1 FtFEH 
“A'SHL8 4100H 
LOW 65535 00FEFH 


(8+1)*2 0012H 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ : 143 





õ EQ 4 0000H 
“A) LT “B? FEFFFRH 
38<=8 FFFFH 


Một thí dụ thực tế minh họa một thao tác chung cho việc khởi động 
bộ định thời như sau : đặt —-B00 vào các thanh ghi TH1 và TLI của bộ 
định thời 1. 


Bằng cách sử dụng các toán tử HIGH và LOW, một phương pháp tốt 
là : : 
VALUE EQU -500 
MOV THI1,#HIGH VALUE 
MOV TLI1,#LOW VALUE 
Trình dịch hợp ngữ biến đổi -500 thành giá trị 16-bit tương ứng là 


FEOCH, sau đó các toán tử HIGH và LOW sẽ tách byfe cao FEH và byte 


thấp 0CH để các lệnh MOV nạp cho THỊ và T1. 
7.4.8 Ưu tiên của các toán tử 


Ưu tiên của các toán tử trong biểu thức từ cao nhất đến thấp nhất 
như sau : 


( ) 

HIGH LOW 

* / MOD SHL SHR 

đ,.4^ 

EQ NE LT LE GT GE = <> <= >= 
NOT 

AND 

OR XOR 


Khi các toán tử có cùng ưu tiên được sử dụng, chúng được đánh giá 
theo thứ tự từ trái sang phải. Thí dụ : 


Biểu thức Giá trị 
HIGH ('A'SHL 8) 0041H 
HIGH “A' SHL 8 -_0000H 
NOT “A'— 1 FEFBFH 


“A') OR “A' SHL 8 4141H 


144 Họ vi điều khiển 8051 





7.5 CÁC CHỈ DẪN 


Các chỉ dẫn là các lệnh đối với trình dịch hợp ngữ. Các chỉ dẫn 
không được hợp dịch và không phải là các lệnh của hợp ngữ để được 
thực thị bởi bộ vi xử lý. Tuy nhiên các chỉ dẫn lại được đặt trong trường 
mã gợi nhớ của chương trình. Ngoài các ngoại lệ là DB và DW, các chỉ 
đấn không có ảnh hướng trực tiếp lên nội dung của bộ nhớ. 





ASM5I cung cấp cho ta một vài loại chỉ dẫn sau : 


- Điều khiển trạng thái của trình dịch hợp ngữ ( ORG, END, 
USING ) 


- Định nghĩa ký hiệu ( SEGMENT, EQU, SET, DATA, IDATA, 
XDATA, BLT, CODE ) 


- - Dành trước vùng nhớ / khởi động vùng nhớ (DS, DBIT, DB, DW) 

- Liên kết chương trình ( PUBLIC, EXTRN, NAME ) 

- - Lựa chọn segmení ( RSBG, CSEG, DSEG, ISEG, BSEG, XSEG ) 
7.5.1 Điều khiển trạng thái 
7.5.1.1 OIRG ( set origin ) 

Dạng của chỉ dẫn ORG như sau : 

ORG expression 
Expression : biểu thức 


Chỉ dẫn ORG thay đổi nội dung bộ đếm vị trí để thiết lập một gốc 
mới của chương trình cho các phát biểu theo sau. Nhãn không được phép 


sử dụng. Thí dụ : Vˆ 
ORG 100H s}ô đếm vị trí được thiết. 
; lập bằng 100H v 


ORG (§ + 1000H) AND 0F000H | ; thiết lập đến 4 K kế 


Chỉ dẫn ORG có thể sử dụng trong bất kỳ loại segmenf nào. Nếu 
segmen† hiện hành là tuyệt đối, giá trị sẽ là địa chỉ tuyệt đối trong 
segment hiện hành. Nếu một segment tái định vị được tích cực, giá trị 
của biểu thức được xử lý như là một oøf5e£ từ địa chỉ nền của thể hiện ( 
instance ) hiện hành của D8 SH maaaaaasaadsaadado..... 


7.5.1.2 END 





Dạng của chỉ dẫn END như sau : 
END 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 145 





END nên là phát biểu cuối cùng của chương trình nguồn. Nhãn 
không được phép sử dụng và không có gì theo sau phát biểu END được 
xử lý bởi trình dịch hợp ngữ. 


7.5.1.3 USING ' € ba. bút 5 2a tk vô) 
Dạng của chỉ dẫn USING như sau : 
USING ©expression 


Expression : biểu thức 





Chỉ dẫn này thông báo cho ASMBð1 về dãy thanh ghi tích cực hiện 
hành. Sau phát biểu dùng chỉ dẫn USING, các ký hiệu tiền định từ ARO 
đến AR7 được sử dụng thay cho các ký hiệu thanh ghi từ R0 đến R7 và 
chúng sẽ được biến đổi thành địa chỉ trực tiếp tương ứng trong dãy 
thanh ghi tích cực. Ta hãy khảo sát chuỗi lệnh sau : 


USING 3 

PUSH AR7 
_ USING 1 

PUSH AR7 


lệnh PUSH đầu tiên trong thí dụ trên được dịch thành PUSH 1FH( R7 
trong dãy thanh ghi 3 ) trong khi lệnh PUSH thứ hai được dịch thành 
PUSH 0FH ( R7 trong dãy thanh ghi 1 ). 

Sẽ 


Lưu ý là chỉ dẫn USING thực tế khõng chuyển đổi các dãy thanh 
ghi; chỉ dẫn này chỉ thông báo cho ASMB51 về dãy thanh ghi tích cực. 
Việc thực thi các lệnh của 8051 đòi hỏi phải chuyển đổi các dãy thanh 
ghi. Điều này được minh họa bằng việc sửa đổi thí dụ trên như sau : 


MOV PSW, #00011000B ; chọn dãy thanh ghi 3 
USING 3 

PUSH - AR/ ; dịch thành PUSH 1FH 
MOV PSW, #00001000B ; chọn dãy thanh ghi 1 
USING 1 

PUSH AR7 ; dịch thành PUSH 0FH 


7.5.2 Định nghĩa ký hiệu 
Các chỉ dẫn định nghĩa ký hiệu tạo ra các ký hiệu biểu diễn các 


segment, các thanh ghi, các số và các địa chỉ. Các chỉ dẫn này không 
được có nhãn đứng trước. Các ký hiệu được định nghĩa bằng các chỉ dẫn 


định nghĩa ký hiệu phải không được định nghĩa trước và phải không 


146 Họ vi điều khiển 8051 





được định nghĩa sau đó bằng bất cứ phương tiện nào. Chỉ dẫn SET là 
ngoại lệ đuy nhất. Các chỉ dẫn định nghĩa ký hiệu được đề cập dưới đây. 


7.5.2.1 Segment 
Dạng của chỉ dẫn SEGMENT như sau : 


symbol SEGMENT segment type 
symbol : ký hiệu 


segment_type : loại segrnent 


Ký hiệu là tên của một segmen( tái định vị. Trong việc sử dụng các 
segment, ASMB1 là trình dịch hợp ngữ phức tạp hơn các trình dịch hợp 
ngữ qui ước ( tổng quát chỉ hỗ trợ-hai loại segmenứ là “ code “ và “ đata “ 
). ASMBI định nghĩa thêm các loại segmen/ sao cho phù hợp với các 
không gian nhớ khác nhau trong hệ thống sử dụng 8051. Dưới đây là các 
loại segm.en¿ ( các không gian bộ nhớ ) được định nghĩa cho 8051 : 


- - CODE ( segmen/ chương trình hay segmen mã ) ⁄ 
-  XDATA ( không gian dữ liệu ngoài) \⁄ 


- - DATA ( không gian dữ liệu nội được truy xuất bởi kiểu định địa 
chỉ trực tiếp, 00H - 7FH ) 


- - TDATA ( toàn thể không gian đữ liệu nội được truy xuất bởi tiên 
định địa chỉ gián tiếp, 00H — 7FH, 00H - FFH đối với 8052 ). 


- = BIT ( không gian bit; không gian này chiếm các địa chỉ byte từ ự 
20H đến 2FH trong không gian đữ liệu nội ). 


-Thí dụ phát biểu sau : | 
EPROM SEGMENT CODE 


phát biểu này chỉ 1ả ai báo EPROM là gì. Trên thực tế để bắt 


khai báo ký hiệu EPROM là tên của SEGMBNT loại CODE. Lưu ý là 
đâu sử dụng segmen này, ta phải sử dụng chỉ dẫn RSEG ( đề cập sau “Ỉ 
7.5.2.2 EQU (equate ) 

Dạng của chỉ dẫn EQU như sau : 

Symbol EQÙU expression 
symbol : ký hiệu 
expression : biểu thức 

Chỉ dẫn EQU gán giá trị số cho tên của ký hiệu được định nghĩa, Ký 
hiệu phải có tên hợp lệ và biểu thức phải tuân theo các qui luật đã được 
mô tả trước đây. 








Chương 7 : Lập trình hợp ngữ : 147 





Dưới đây là các thí dụ cho chỉ dẫn EQU : 


N27 EQU 27 ; N97 có giá trị 37 ⁄ 

HERE EQU $ ; HERE có giá trị của bộ đếm vị trí ⁄ 
CR EQU 0DH  ; CR có giá trị 0DH ( xuống dòng ) 
MESSAGE DB * This is a message '. #“ 5 ứ 

LENGTH EQU $- MESSAGE ư 


; LENGTH' có giá trị là chiều dài 
của MESSAGRE 


7.5.9.3 Các chỉ dẫn định nghĩa ký hiệu khác 
Chỉ dẫn SET tương tự như chỉ dẫn EQU ngoại trừ ký hiệu sau đó có 
thể được định nghĩa \ai bằng cách sử dụng chỉ dẫn SET khác. 


Các chỉ dẫn DATA, IDATA, XDATA, BLT và CODE gán các địa chỉ 
của loại segmen¿ tương ứng cho một ký hbiêu. Các chỉ dẩn này không 
quan trọng. Kết quả tương tự có thể nhận được bằng cách sử dụng chỉ 
dẫn EQU, tuy nhiên nếu được sử dụng chúng sẽ cho ta phương tiện kiểm 
tra loại ( type ) bởi ASM5I. 


Ta hãy khảo sát 2 chỉ dẫn và 4 lệnh sau : 


FLAG1 EQU 05H . 
. t„ đúc 22 £ 
FLAG2 BIT 05H 
/ƒ 
SETB FLAGIL V 


SETBE FLAG2.. V Ừ 

MOV FLAGI, #0 ự 
“~ 

/Ệ bị 


MOV EFLAG2, #0 
cẤẰ.xT 


Việc sử dụng FLAG2 ở lệnh sau cùng trong chuỗi lệnh trên sẽ tạo ra 
một thông báo sai từ ASMB1I “ data segment address expected “. Do 
FLAG2 được định nghĩa như là một địa chỉ bit ( bằng cách sử dụng chỉ 
dẫn BIT ), FLAG2 có thể được dùng trong các lệnh liên quan đến bit 
nhưng không thể được sử dụng trong các lệnh liên quan đến byte nên 
tạo ra lỗi. Mặc dù FLAGI có cùng giá trị là 05H, ELAGI được địn 
nghĩa bởi RQU và không có một không gian địa chỉ nào được kết hợp. 

Z— nh Tớ NT 

Đây không phải là ưu điểm mà là khuyết điểm của EQU. Bằng cách 
định nghĩa rõ ràng các ký hiệu địa chỉ dùng cho không gian nhớ cụ thể ( 
sử dụng các chỉ dẫn BIT, DATA, XDATA v.v.. ), người lập trình tận dụng 
được ưu điểm của việc kiểm tra loại của ASM51 và tránh được các phiền 
toái do sử dụng sai các ký hiệu. 


` thời gian dịch hợp ]ệ khôn 





148 Họ vi điều khiển 8051 


7.5.3 Khởi động và dành trước vùng nhớ 


Các chỉ dẫn khởi động và dành trước vùng nhớ sẽ khởi động và dành 
trước không gian nhớ tính bằng từ, byte hoặc bit. Không gian được dành 
trước bắt đầu ở vị trí được chỉ ra bởi giá trị hiện hành của bộ đếm vị trí 
trong segmeni tích cực hiện hành. Các chỉ dẫn này có thể có một nhãn 
đứng trước. Chúng được mô tả như sau : 





7.5.3.1 D§ ( define storage ) 
Dạng của chỉ dẫn định nghĩa vùng nhớ DS như sau : 
[abel:] DB expression 
label : nhấn 


expression : biểu thức 


Chỉ dẫn DS§ dành trước vùng nhớ tính bằng byte. Chỉ dẫn này được 
dùng cho bất kỳ loại s4gxen/ nào trừ BIT. Biểu thức phải là biểu thức 
1 n và không tái định vị 
hoặc các tham chiếu ngoài. Khi gặp phát biểu sử dụng DS trong chương 
trình, bộ đếm vị trí của segment Đền Bình dược cộng Sẽ gi ca no 


biểu th thức, Tổng c của nội dung b‹ bộ đếm vị trí với giá trị của biểu thức 








không ‹ được vượt quá giới hạn của "không g gian địa chỉ hiên hành. 
————————ễ—ễ—ễễ >> 





Các phát biểu sau tạo ra một vùng đệm 40-byte trong segmcnt dữ 
liệu nội : 


t DSEG AT 30H , đặt trong segmen¿ dữ liệu 
Ae- +, _ | 
n ; (tuyệt đối, nội) * 
LENGTH” - ' EQU 40 
BUFFER: DS LENGTH ; dành trước 40 byte 


Nhãn BUFFER biếu diễn địa chỉ của vị trí đầu tiên của vùng nhớ 
được dành trước. Với thí dụ này, vùng đệm bắt đầu ở địa chỉ 30H do “ 
AT 30H “ được xác định bởi DSEG ( xem mục 7.5.5.2 : lựa chọn các 
segment tuyệt đối ). Vùng đệm này có thể được xóa bằng cách sử dụng 
chuỗi lệnh sau : 


MOV R7,#LENGTH YV 
— MOV R0,#BUEFER V4 
LOOP:  MOV @R0,#0 
DJUNZ RỊ, LOOP . 


Để tạo ra vùng đệm 1000 byte trong bộ nhớ ngoài ở địa chỉ bắt đầu 
là 4000H, ta có thể sử dụng các chỉ dẫn sau : 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 149 


XSTART: EQU 4000H 

XLENGTH: EQU 1000 —_ 
XSEG AT  XSTART 

XBUFFER. - DS XLENGTH. 


Bộ đệm này có thể được xóa bằng chuỗi lệnh sau : 
MOV DPTR, #XBUFFER AM 


LOOP: CLR A - ru v7, 


MOVX @DPTR,A-'` „ để kế 
INC DPTR 
MOV` A,DPL v 
CJNE A, #LOW ( XBUFEER + XLENGTH + 1), LOOP 
MOV A,DPH VW 
CJNE A, #HIGH ( XBUEFEFER + XLENGTH + 1), LOOP 

Đây là thí dụ minh họa việc sử dụng các toán tử của ASMBðI1 và các 
biểu thức thời gian dịch. Vì không có lệnh nào tôn tại để so sánh nội 
- dung con trỏ dữ liệu với một giá trị tức thời, thao tác này phải được tạo 
ra từ các lệnh hợp lệ. Có hai lệnh so sánh được cần đến, một cho byte 
thấp và một cho byte cao của DPTR. 

Thêm nữa, lệnh “ so sánh và nhảy nếu không bằng “ chỉ làm việc với 
thanh chứa hoặc thanh ghi, do vậy các byte của con trỏ dữ hệu phải được 
di chuyển đến thanh chứa trước khi sử dụng lệnh CJNE. Vòng lặp kết 
thúc chỉ khi con trỏ dữ liệu đạt được giá trị bằng với XBUFEFER + 


XLENGTH + 1( 1 được cần đến là do con trỏ dữ liệu được tăng sau khi 
có lệnh MOVX sau cùng ). : 


7.5.3.2 DBIT 
Dạng của chỉ dẫn DBIT như sau : 


[label:] DBIT expression 
label : nhãn 


expression : biểu thức 
Chỉ dẫn DBIT dành trước vùng nhớ tính bằng bịt. Chỉ dẫn này chỉ 
g2 ĐH HT. ai nh tan ng 2 N20 
có thể sử dụng với seøm T. Biểu thức phải là biểu thức thời gian 
dịch hợp lệ và không có tham chiếu thuận. Khi gặp phát biểu sử dụng 
PBBIT trong chương trình, bộ đếm vị trí của segmen¿ ( BỊT ) hiện hành 


. được tăng bởi giá trị của biểu thức. Lưu ý là trong segrnen¿ BTT, đơn vị 


150 - Họ vi điều khiển 8051 





của bộ đếm vị trí là bịt thay vì là byte. Các chỉ dẫn sau tạo ra 3 cờ trong 
———— INh;ệ ĐC 
một segmení bit tuyệt đối : 


BSEG ; segment bit tuyệt đối 
KBFLAG: DBIT 1 ; trạng thái của bàn phím 
PREFLAG: DBIT 1 ; trạng thái của máy In 
DKFLAG: DBIT” 1 ; trạng thái của đĩa 


Vì không có địa chỉ được xác định cho BSEG trong thí dụ trên, địa. 
chỉ của các cờ được định nghĩa bằng DBỊT có thể được xác định ( nếu 
muốn ) bằng cách khảo sát bảng các ký hiệu trong các tập tin .LST hoặc 
.MBI1. ( xem hình 7.1 và hình 7.5 ). Nếu các định nghĩa ở trên sử dụng : 
BSEG lần đầu tiên, cờ KBFLAG được đặt ở địa chỉ bịt là 00H ( bít 0 của 
byte có địa chỉ 20H ). Nếu có các bit khác được định nghĩa trước bằng 
cách sử dụng BSEG, các định nghĩa ở trên tạo ra các cờ có địa chỉ tiếp , 
theo sau địa chỉ bit sau cùng của các định nghĩa đã có trước. ( xem mục 
7.5.5.2 ).- 


7.5.3.3 DB ( define byte ) v 
Dạng của chỉ dẫn DB ( định nghĩa byte ) như sau : 
[label:] DB expresslon [, expression][.... ] 


label : nhãn 
expression : biểu thức 

Chi dẫn DB khởi động vùng nhớ mã cùng với các giá trị của byte. Do 
trên thực tế chỉ dẫn này thường được dùng để đặt các hằng số vào bộ 
nhớ chương trình, một segrnment CODE phải được tích cực. Danh sách các 


biểu thức là một chuỗi của một hay nhiều giá trị byte ( mỗi một giá trị 
——z 


byte có thể là lêu thức ) cách nhau bởi dấu phẩy. 
KT Sưu 


Chỉ dẫn DB cho phép chuỗi ký tự ( đặt trong hai dấu nháy đơn ) dài 
hơn 2 ký tự miễn sao chúng không phải là một phần của biểu thức. Mỗi 
một ký tự trong chuỗi được biến đổi thành mã ASCII tương ứng. Nếu có 
một nhãn được dùng, nhãn được gán địa chỉ của byte đầu tiên. Thí dụ 
các phát biểu sau : 








CSEG AT 0100H 
S8QUARES: _ DB 0, 1, 4, 9, 16, 2ð ; bình phương 
MESSAGE: DB %Login:”, 0 ¿ chuỗi ký tự kết 
_ ; thúc bởi 0 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 


151 





khi được hợp dịch sẽ tạo ra kết quả gán cho bộ nhớ chương trình ngoài ở 


dạng các số hex sau : 

Địa chỉ 
100 
101 
102 
108 
104 

_ 105 
-106 
107 

ˆ 108- 
109 
10A 
10B 
10C 


7.5.3.4 DW (define word ) 


Nội dung 
00 

01. 

04 z 

09 ~- 


° ẤÂ 


19 


` 4C 


6F 
67 
69 
6E 
3A 
00 


Dạng của chỉ dẫn DW ( định nghĩa từ ) như sau : 


[label]:] DW 
label : nhấn 


expression : biểu thức 


expresslon [, expression] [.... ] 


Chỉ dẫn DW tương tự như chỉ dẫn DB ngoại trừ hai vị trí Lũh# (16 


bịt ) được gán cho mỗi một thành phần dữ liệu. Thí dụ các phát biểu : 


CSEG AT 200H 


DW $, “A', 1284H, 2. “BC? 


sẽ cho ra kết quả như sau : 


Địa chỉ 
200 
201 


202- 


Nội dung 


092 
00 
00 


152 Họ vi điều khiển 8051 


203 41 
204 12 
205 34 
206 00 
__— 907 02 
208 42 
209 43 


7.5.4 Liên kết chương trình 


Các chỉ dẫn liên kết chương trình cho phép các mô-đun ( các tập tin ) 
được hợp dịch riêng rẽ truyền thông với nhau bằng cách cho phép các 
tham chiếu liên mô-đụn ( intermodule ) và đặt tên cho các mô-đun. 
Trong phần sau đây, một mô-đun được xem như là một tập tin ( trong 
thực tế một mô-đun có thể bao gồm nhiều hơn một tập tin ). 
7.5.4.1 PUBLIC 

Dạng cúa chỉ dẫn PƯBLIC như sau : 


PUBLIC symbol [, symboll[.... ] 
symbol : ký hiệu 


Chỉ dẫn PUBLIC cho phép một danh sách các ký hiệu đã được xác 
định được biết và được sử dụng ở bên ngoài của mô-đun được hợp dịch 
hiện hành ( nghĩa là được biết và được sử dụng bởi các mô-đun khác với 
_—N Ni __===e ——-_ HH ..ằẶằ--.Ặằ—--= 
mô-đun chứa danh sách các ký hiệu nê ên ). Như vậy một ký hiệu 
được khai báo bởi PUBLIC phải được định nghĩa trong mô-đun hiện 
hành và được tham chiếu bởi một mô-đun khác. Thí dụ : 

PUBLIC INCHAR, OUTCHR, INLINE, OUTSTR 
7.5.4.2 EXTRN 

Dạng của chỉ dẫn EXTRN như sau : 


ĐXTRN segment _type ( symbol [, symbol][....].... ) 
segment_type : loại segmenf 


symbol : ký hiệu 


Chỉ dẫn EXTRN liệt kê các ký hiệu được tham chiếu trong mô-đun 
hiên hành, các ký hiệu này được định nghĩa trong các mô-dun khác. 
Danh sách của các ký hiệu bên ngoài này phải có loại segment kết hợp 
với mỗi một ký hiệu trong danh sách. : 


2$ TƯ com mememrererr~~ere~rerre cơn Tre xe ren Ca cối 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 158 


_. Loại segment là CODRE, XDATA, DATA, IDATA. BIT và NUMBER. 
NUMBER là một ký hiệu được gán bởi EQU. 

Loại segment chỉ ra cách thức một ký hiệu được sử dụng. Thông tin 
này quan trọng ở thời gian liên kết để đảm bảo các ký hiệu được sử 
dụng đúng trong các mô-đdun khác. 

Các chỉ dẫn PUBLIC và EXTRN hoat động cùng nhau. Ta hãy khảo 
sát hai tập tin dưới đây, MAIN.SRC và MESSAGEBS.SRC. Các chương 
trình con HELLO và GOOD_ BYTE được định nghĩa trong mmô-dun 

ESSAGES nhưng được gọi bởi các mô-đun khác bằng cách sử dụng chỉ 
dẫn PUBLIC. 

Các chương trình con được gọi trong mô-đun MAIN mặc dù chúng 
không được định nghĩa ở đây. Chỉ dẫn EXTRN khai báo các ký hiệu này 
được định nghĩa trong mô-đun khác. "¬ ... 

MAIN.SRC j 
_”” JEXTRN CODE ( HELLO, GOOD_BYTE ) - 

Z @` -s: '&'' .g-.-.8).-4E 
⁄ 


END 
MESSAGES.SRC : 
V PUBLIC -_ HELLO, GOOD_BYTE 
— 
HELLO: ( bắt đầu chương trình con ) 
RET 


GOOD_BYTE: ( bắt đầu chương trình con ) 
RET_ 
Cả hai mô-đun MAIN.SRC và MESSAGES.SRC đều không phải là 


————-—————-————- 
các chương trì àn chỉnh; chúng được hợp dịch riêng rẽ và được liên 


“kết với nhau để tao ra một chương trình thực thi được. Trong quá trình 
VI in TU nh Ấn vi HƯU. : 


154 Họ vi điều khiển 8051 





liên kết, các tham chiếu ngoài được tính toán các địa chỉ đúng để chèn 
vào đích gọi của các lệnh CALL. 
—_———————————— 


7.5.4.3 NAME 
Dạng của chỉ dẫn NAME như sau : 
NAME module_name 


Module_name : tên của mô-đun 





Tất cả các qui luật áp dụng cho tên của ký hiệu cũng áp dụng cho tên 
của mô-đun. Nếu tên của mô-đun không hiện diện, mô-đun sẽ lấy tên 
của tập tin ( nhưng không có các định danh ổ đĩa, thư mục và không có 
phần mở rộng ). Nếu vắng mặt chỉ dẫn NAME, một chương trình sẽ 
chứa một mô-đun cho mỗi một tập tin. 


Khái niệm “ mô-đun “ có hơi nặng nề đối với các vấn đề lập trình 
tương đối nhỏ. Ngay cả đối với các chương trình có kích thước trung bình 
( thí dụ bao gồm một vài tập tin cùng với các segment tái định vị ) ta 
cũng không cần sử dụng chỉ dẫn NAME và cũng không cần chú ý đến 
khái niệm “ mô-đun h 

Tuy nhiên với các chương trình rất lớn ( vài ngàn dòng lệnh hoặc 
hơn ), ta cần phải chia vấn đề ra làm nhiều mô-đun trong đó thí dụ mỗi 
một mô-đun có thể bao gồm vài tậ p tin chứa các chương trình có cùng 


mục đích. 


_——- 


7.5.5 Các chỉ dẫn lựa chọn seghGn7 


Khi trình dịch hợp ngữ gặp một chỉ dẫn lựa chọn segmen¿, trình dịch 
hợp ngữ sẽ hướng về mã hoặc dữ liệu theo sau trong segmen‡ được lựa 
chọn cho đến khi một segmen khác được lựa chọn bởi chỉ dẫn lựa chọn 
segment. Chỉ dẫn này có thể lựa chọn một segment tái định vị đã được 
định nghĩa trước đó hoặc tạo ra và lựa chọn các segmen¿ tuyệt đối. 


7.5.5.1 RSEG ( relocatable segment ) 
Dạng của chỉ dẫn RSEG như sau : 
RSEG segment name 


Segment_ name : tên segrmernt 


Trong đó tên segmení là tên của à segmen/ tái định vị đã được ‹ định 
nghĩa trước bằng chỉ dẫn SEGMEN là một chỉ dẫn lựa chọn 
sẽgmnen† hướng về ì chuỗi mã hoặc dữ liệu tiếp theo trong segment đã được 
đặt tên cho đến khi trình dịch Bợp ngũ gặp một chỉ dẫn ựa chọn 


_————— “mm —...Ắ._———— 
segment khác. : 
t———— 








Ị 
Ị 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 1ð55 





7.5.5.2 Việc lựa chọn các segment tuyệt đối 


RSREG chọn một segment tái định vị. Các segment tuyệt đối được lựa 
chọn bằng cách sử dụng các chỉ dẫn sau : 


CSEG [AT address] 
DSEG [AT addres] V⁄ 
.TSEG [AT address ] 
BSEG [AT address ] 
XSEG [AT address ] 


address : địa chỉ 


Các chỉ dẫn này lựa chọn một segment tuyệt đối trong không gian 
địa chỉ của chương trình, dữ liệu nội, dữ liệu nội gián tiếp, bịt hoặc dữ 
liệu bên ngaài. Nếu một địa chỉ tuyệt đổi được xác định bằng cách dùng ` 
° AT. address “trình dịch hợp ngữ kết thúc segmen† địa chỉ tuyệt đối 
sau cùng ( nếu có ) thuộc loại segmen‡ được xác định và bắt đầu một 
segment tuyệt đối mới tại địa chỉ đã chỉ ra. Nếu địa chỉ tuyệt đối không 
được xác định, segment tuyệt đối sau cùng thuộc loại được xác định sẽ 
được tiếp tục. Nếu không có segment tuyệt đối nào thuộc loại này được 
lựa chọn trước đó và địa chỉ tuyệt đối được bỏ qua, một segmen† mới 
được tạo ra và bắt đầu ở địa chỉ là 0. Các tham chiếu thuận không được 
phép và các địa chỉ bắt đầu phải là địa chỉ tuyệt đối. ~T” —— 


Mỗi một segment có một bộ đếm vị trí riêng và bộ đếm này thường 
được khởi động bằng 0. Segment mặc định là segmen† chương trình tuyệt 
đốn; do vậy trạng thái bắt đầu của trình dịch hợp ngữ sẽ ở vị trí 0000H 
trong segmen† chương trình tuyệt đối. Khi một segrnen‡ khác được chọn 


lần đầu tiên, bộ đếm vị trí của segrment trước duy trì giá trị tích cực sau 
cùng. Khi segment trước được chọn lại lần nữa, bộ đếm vị trí lấy lại giá 
—Ừ — —————————E——————————,BÖ 


“CV _z. ` ˆ B 
trị tích cực sau cùng nêu trên. , < 
——-——— “———ẽ 





LOC  OB.J - LINE SOURCE 


1 ONCHIP SEGMENT DẠTA 
⁄ 2 EPROM SEGMENT  CODE 
3 
4 BSEG AT 70H 
0070 õ FLAGI: DBIT 1 
0071 6 FLAG2: DBIT 1 


Hình 7.3 : Định nghĩa và khởi động các segment tái định vị và tuyệt đối 


156 Họ vi điều khiển 8051 





ĩ 
& ý 2/8 8 Ạ RSEG ONCHIP 
0000 9 TOTAL: DS 1 
0001 10 COÙNT.  . D§ 1 
00092 11 SUM16: - DS 2 
12 
13 RSEG EPROM 
0000 750000 F — 14 BEGIN: MOV TOTAL, #0 
15 9 ( continue program ) 
16 END 


-_ Hình 7.3 : ( tiếp theo ) 
LOC : vị trí 
OBJ : mã đối tượng 
LINE : dòng. 
SOURCE : mã nguồn 


Chỉ dẫn ORG được dùng để thay đổi giá trị của bộ đếm vị trí trong 
Segment được chọn hiện hành. Hình 7.3 trình bày một thí dụ về việc 
định nghĩa và khởi động các segmenf tái định vị và tuyệt đối. 

Hai dòng đầu tiên ở hình 7.3 khai báo các ký hiệu ONCHIP và EP- 
ROM như là hai segmen¿ loại DATA ( RAM đữ liệu nội ) và CODE. Dòng 
4 bắt đầu một segmen¿ bịt tuyệt đối, địa chỉ bit bắt đầu là 70H ( bit 0 
của byte địa chỉ 2EH.). Kế đến các cờ FLAGI và FUAG2 được tạo ra dưới 
dạng các nhãn tương ứng với các vị trí có địa chỉ bit là 70H và 71H. 
RSEG ở dòng 8 bắt đâu segmenf ONCHIP tái định vị của RAM đữ liệu 
nội. TOTAL và COUNT là các nhãn có các địa chỉ byte tương ứng như 
trong ` hình. SUM16 là nhãn tương ứng với vị trí từ ( 2 byte ). Sự xuất 
Hiện lần nữa của RSPEG ở dòng 13 bắt đầu s¿grmen( EE RƠM tái định vị 
của bộ nhớ chương trình. Nhãn BEGIN có địa chỉ của lệnh đầu tiên 
trong thể hiện ( instance ) này của EPROM. Lưu ý là ta không thể xác 
định được địa chỉ của các nhãn TOTAL, COUNT, SUMI16 và BEGUN từ 
hình 7.3 do các nhấn này xuất hiện trong các segmeni tái định vị, tập 
tin đối tượng ( object file ) phải được xử lý bởi trình liên kết và định vị ( 
xem mục 7.7 ) với các địa chỉ bắt đầu được chỉ rõ cho các segment 
ONCHIP và EPROM. Tập tin liệt kê Mỗ1 được tạo ra bởi trình liên kết 
và định vị cho ta các địa chỉ tuyệt đối của các nhãn vừa nêu trên. 
FLAGI và ELAG2 luôn luôn có địa chỉ bit là 70H và 71H do chúng được 
định nghĩa trong segmen¿ BIT tuyệt đối. 





| 
| 


... 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 157 


7.6 CÁC ĐIỀU KHIỂN CỦA TRÌNH DỊCH HỢP NGỮ 
Các điều khiển của trình dịch hợp ngữ thiết lập khuôn dạng cho các 


tập tin đối tượng và tập tin liệt kê bằng cách điều hòa các hoạt động của 


ASM5I1. Thông thường các điều khiển của trình dịch hợp ngữ ảnh hưởng 
đến cách trình bày tập tin liệt kê, không ảnh hưởng đến bản thân 
chương trình. Các điều khiển có thể được đưa vào dòng lệnh khi ta cho 
chương trình được hợp dịch hoặc chúng có thể được đặt trong tập tin 
nguôn. Các điều khiến của trình dịch hợp ngữ khi xuất hiện trong tập 
tin nguồn phải được đứng trước bởi dấu $ và phải được bắt đầu ở cột 








Có hai loại điều khiến của trình dịch hợp ngữ : loại cơ bản P và loại 
tổng quát G. Các điều khiển cơ bản được đặt trong dòng lệnh khi ta cho 
chương trình được hợp dịch hoặc đặt ở điểm bắt đầu của chương trình 
nguồn. Chỉ có các điều khiển cơ bản mới được đặt trước một điều khiển 
cơ bản. Các điều khiển tổng quát có thể đặt ở bất kỳ nơi nào trong 
chương trình nguồn. Hình 7.4 trình bày các điều khiển thông dụng của 
trình dịch hợp ngữ ASM5I. 


Tên P/G Mặc định ._ Ký hiệu Ý nghĩa 
DATTE ( date ) P DATEt( ) DA Đặt. chuỗi trong header ( 9 ký tự ) 
DEBUG P TNODEBDG DB Xuất thông tin ký hiệu debug cho 


tập tin đối tượng 

NODEBBUG P NODEBBUG NODB Thông tin ký hiệu debug không . 
đặt trong tập tin đối tượng 

ERRORPRINT P NOERRORPRINT BP Chỉ định một tập tin nhận các 
thông báo lỗi cùng với tập tin liệt 
kê. 

NOEBRRORPRINT P NOEBRRORPRINT NOEBP_ Chỉ định rằng các thông báo lôi sẽ 
chỉ được in trong tập tin hệt kê. 

GEN G GENONLY GB Tạo ra một danh sách đây đủ các 

: quá trình mở rộng zero bao gồm 

các lời gọi mmưcro và đưa vào tập 
tin hệt kê 

GENONLY G GENONLY ` GÓ Chỉ Hệt kê mã nguồn được mở 
rộng đây đủ y như các dòng được 
tạo ra bởi lời gọi t0 đã ở trong 


tập tin nguồn. 


Hình 7.4 : Các điều khiển thông dụng được hỗ trợ bởi trình dịch hợp ngữ 


M158 





NOGEN G 
INCLUDE. G 
LIST G 
NOLIST G 
MACRO P 
NOMACRO P 
MOO51 

NOMO051 P 
OBJECT {(ñle)] 
NOOBJECT 
PAGING 
NOPAGING P 
PAGELENGTH(n)P 
PAGEWIDTHm) P 
PRINT[đile]  P 
NOPRINT P 
SYMBOLS P 
NOSYMBOIS  P 
TITLE@Gtring) G 


GENONLY 


không áp dụng 


LIST 


LIST 


MACRO 


MACRO 
MOOBð1 


MOO51 


OBJBCT 


OB.JECT 


PAGING 


PAGING 


NOGE 


LI 


NOLI 


MR 


NOMR 
MO 


NOMO 


NOOjJ 


PI 


NOPI 


PAGELENGTH0n) PL 


PAGRWIDTH(@) PW 


PRINT 
PRINT 
SYMBOLS 
SYMBOLS 
TÌTLEO 


PR, 
NOPR 
SB 

NOSB 


TT 


Họ vi điều khiển 8051 


Chỉ liệt kê tập tin nguồn ban đầu 
trong tập tin liệt kê 

Chỉ định rằng một tập tin được 
bao gồm trong một chương trình 
In các dòng liên tiếp nhau của mã 
nguồn trong tập tin liệt kê 
Không in các dòng liên tiếp nhau 


của mã nguồn trong tập tin liệt kê 


_ Đánh giá và mở rộng tất cả các 


lời gọi mœero. Cấp phát phần .. 
trăm bộ nhớ còn trống cho việc xử 
lý macro 

Không đánh giá các lời gọi mứcro 
Nhận biết các SFR tiền định 
nghĩa của 8051 

Không nhận biết các SFR tiền 
định nghĩa của 8051 

Chỉ rõ tập tin nhận mã đối tượng 
Không có tập tin đối tượng tạo ra 
Tập tin liệt kê tách làm nhiều 
trang, mỗi trang có một header 
Tập tin liệt kê không tách ra 
nhiều trang 

Thiết lập số dòng tối đa cho một, 
trang ( 10 - 65535 ) 

Thiết lập số ký tự tối đa gio một 
dòng ( 72 — 132 ) 

Chỉ rõ tên tập tin nhận liệt. kê 
Không có tập tin liệt kê tạo ra 
Tạo ra bảng tất cả các ký hiệu 
Không có bảng ký hiệu tạo ra 
Đặt một chuỗi vào tất cả các 


header của trang (60 ký tự tối đa) 


Hình 7.4 : Các điều khiển thông dụng được hỗ trợ bởi trình dịch hợp ngữ 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 159 [M 


7.7 HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT 


Khi phát triển các chương trình ứng dụng lớn, ta thường chia các 
công việc thành các chương trình con hoặc các mô-đun chứa các phần 
mã ( section of code ) ( thường là các chương trình con ), chúng được viết 
độc lập. Thuật ngữ lập trình theo mô-đun ( modular programming ) dùng 
để chỉ chế độ lập trình này. Một cách tổng quát các mô-đun thuộc loại 
tái định vị nghịa là chúng không được dự kiến có các địa chỉ cu thế 
trong không gian chương trình hoặc dữ liệu. Một trình liên kết và định 
vị được cân đến để kết hợp các mô-đun nảy thành một mô- -đun đối tượng 
tuyệt đối và thực thi được. 








RL51 của Intel là một trình liên kết và định vị điển hình. Trình này 
xử lý một chuỗi các mô-đun đối tượng tái định vị ở ngõ vào và tạo ra 
¡ một chương trình ngôn ngữ máy thực thi được ( chẳng hạn PRO-GRAM ) 
và một tập tin liệt kê chứa một bản đồ bộ nhớ và bảng ký hiệu ( 


PROGRAM.MBI ). Điều này được minh họa trong hình 7.5. 


=7... 





(4/7 
8M „ t2 
FILE1.OBJ 

tk) 
” 
Legend 


@ Utility program 
L] User file 


Hình 7.ð : Hoạt động liên kết 
Khi các mô-đun tái định vị được kết hợp, tất cả các giá trị của các ký 
hiệu ngoài được tính toán và chèn giá trị tính được vào tập tin kết quả. 
Trình liên kết được gọi từ dấu nhắc hệ thống như sau : 
RLB1  Input_list [ TO output_file ] [ location_controls ] 


input_list : danh sách ngõ vào 
output_file : tập tin kết quả 


location_controls : các điều khiển vị trí 


Danh sách ngõ vào là danh sách các mô-đun ( hay tập tin ) đối tượng 
tái định vị được phân cách bởi đấu phẩy. Tập tìm kết quá Tả tên của mỏ- 
đun đối tượng tuyệt đối được tạo ra. Nếu tên của mô-đun này không được 
cung cấp, tên sẽ là tên của tập tin ngõ vào đầu tiên không có phần mở 
rộng. Các điều khiển vị trí thiết lập cá ầu cho các segmen‡ 
đã được đặt tên. 








160 Họ vi điều khiển 8051 





Thí dụ, giả sử ta có 3 mô-dun hoặc tập tin là MAIN.OB/,` 
MESSAGBS.OB2J và SUBROƯTINES.OBJ, chúng được kết hợp để tạo ra 
chương trinh thực thi được EXAMPLPE và mỗi một mô-đun vừa nêu trên 
chứa 2 segment tái định vị, một gọi là EPROM thuộc loại CODE và một 
gọi là ONCHIP thuộc loại DATA. Ta cũng giả sử thêm rằng segmen† 
chương trình được thực thi ở địa chỉ 4000H và segmenf dữ liệu được đặt 
ở địa chỉ bắt đầu là 30H trong RAM nội. Dòng lệnh sau đây có thể được 
sử dụng : _ 


RL5ð1 MAIN.OB2J, MESSAGES.OBJ, SUBROUTINES.OBJ TO EXAMPLE & 


CODE ( EPROM ( 4000H)) DATA ( ONCHIP (30H ) ) 
Lưu ý là ký tự “ &" 
tục. 





ợc dùng để chỉ ra rằng dòng lệnh còn được tiếp 


Nếu chương trình bắt đầu ở nhãn START và đây là lệnh đầu tiên 
trong mô-đun MAIN, việc thực thi sẽ bắt đầu ở địa chỉ 4000H„ÑWếu mô- 
đun MATN không phải là thành phần được liệt kẽ trước tiên trong lệnh ( 
nghĩa là không được liên kết đầu tiên ) hoặc nếu nhãn START không 
phải là nơi bắt đâu của MAIN, điểm nhập của chương trình có thể được 
xác định bằng cách khảo sát bảng ký hiệu trong tập tin liệt kê EXAM- 
PLE.LST được tạo ra bởi RL5B1. 


Nếu mặc định, EXAMPLE.LST chỉ chứa bản đồ liên kết. Nếu bảng 
ký hiệu được cần đến, mỗi một chương trình nguồn phải sử dụng điều 
khiển $DEBUG ( xem mục 7.ð ). 


———_—_>_————m 
7.8 THÍ DỤ 


Nhiều khái niệm vừa được giới thiệu được đưa vào thí dụ này, đây là 
một chương trình đơn giản viết cho 8051. Mã nguồn được chia thành 2 
tập tin và sử dụng các ký hiệu được khai báo bằng các chỉ dẫn PUBLIC, 
EXTRN để cho phép truyền thông liên tập tin ( inter-file ). 


Mỗi một tập tin là một mô-đun - một mô-đun mang tên MAIN và 
mô-đun kia mang tên SUBROUTINES. Chương trình sử dụng segmen† 
mã tái định vị có tên là EPROM và segment đữ liệu nội tái định vị có 
tên là ONCHIP. Làm việc với nhiều tập tin, mô-đun và segmnen¿ là điều 
cần thiết để có các dự án lập trình lớn. 

Việc khảo sát cẩn thận thí dụ trong mục này sẽ giúp ta tăng cường 
hiểu biết về các khái niệm cốt lõi này cũng như giúp ta chuẩn bị tham 
gia vào các thiết kế thực tế dựa trên 8051. Thí dụ ở mục này là một 
chương trình xuất nhập đơn giản sử dụng por¿ nối tiếp của 8051 cùng với 
một bàn phím và một màn hình hiển thị CRT của một thiết bị đầu cuối 
hiển thị uiđeo VDT. 


`, 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 


161 {W 


MSC-BI MACRO ASSEMBLER *** EXAMPLES (MAIN MODULE) *** 03/17/91 


DOS 331 (038-N) MCS-B1 MACRO ASSEMBL.ER, V2.2 


OB.JEGT MODULE PLACED IN ECHO.OB.J 


ASSEMBLER INVOKED BY : C:VASMVASMBI1I.EXE ECHO.SCR EP 


LOC OBJ 


SYMBOLS 


0000 


0000 120000 
0003 900000 
0006 120000 
0009 120000 
000C 120000 
000F 80F2 


”ð 7H “Z 7H ” 


0011 0D 

0012 456E7465 

0016 72206120 

001A 636F6060 
001E 616E643A 
0022 20 

0028 00 


LINE 


¬1 G Cé Co ĐÐĐ m 


œ 


10 


11 
12 


13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 


22 


SOURCE 
$DEBUG 


$TITLE ( *** EXAMPLES (MAIN MODULE)*** ) 


$PAGEWIDTH(98) 


$§NOPAGING ˆ 
NAME  MAIN ;MODULE NAME I8 “MAIN? 
EXTRN CODE(INIT,OUTSTR) ;DECLARE EXTERNAL 


EXTRN CODE(INLINE,OƯTLINE) 


CR EQU 


EPROM SEGMENT CODE 


SYMBOL TABLE LISTING 


GR.... 
EPROM... 
INIT... 
INLINE. 


G ADDR 


:Ở ADDR 


RSEG 
MAIN: CALL 
LOOP:  MOV 
OAUL 
CAUUL 
CALL 
JMP 
PROMPT: DB 
END 
VALUE 
0000H A 
0024H 
----  BXT 
---_-  BXT 


0DH ;CARRIAGE RETƯRN CODE 
:DEFINE SYMBOI, “EPROM 


EPROM ;BEGIN CODE S5EGMENT 
INIT ;INITIALI2ZE SERIAL PORT 
DPTR,#PROMPT ;SENO PROMPT' 

OUTSTR 

INLINE ;GET A COMMAND LINE 
OUTLINE ;AND ECHO ỊT BACK 
LOOP ;REPEAT 


CREnter a command ?,0 


⁄) 


ATTRIBUƯTES 


REL=UNIT 


Hình 7.7 : Thí dụ : liên kết các segment và mô-đun tái định vị (a) EKCHO.LST (b) 
I1O.LST (c) EXAMPLE.Mð 


162 No Họ vi điều khiển 8051 





LOOP... CADDR  0003H R SRG=EPROM 
MAIN... CADDR  0000H R SRG=EPROM 
OUTUINE..  C ADDR c.. ĐXT 
OUTSTR.. € ADDR = BXT 
PROMPT.. CADDR  0011H R SEG=EPROM 


REGISTER BANK(S) USED: 0 
ASSBMBLXY COMPLETE, NO ERRORS FPOUND 


MSG-B1 MACROASSEMBL.ER *** ANNOTATED EXAMPLES (SUBROUTINES MODULE) 
*~x+* 03/17/91 : 


DOS 3.31 (088-N) MCS-ð1 MACRO ASSEMBLER, V2.2 
OlBJECT MODDLE PLACBD IN IO.OBJ 
ASSEMBLER INVOKED BY :G:VASMð1VASMB1.EXE I[OSCR EBP 


LOO OBJ LINE  SOURCE 
1 $§DEBUG 
2 $TITLE( *** EXAMPLES (SUBROUTINES MODULE)*** ) 
3 $PAGEWIDTH(98) 
4 §NOPAGING 
5 
8ˆ NAME SUBROUTINES ;MODULE NAME 
7 PUBLIC INIT,OUTCHR,INCHAR ;DECLARE PU BLIC SYMBOLS 
8 PU BLIC INLINE,OUTLINE,OUTSTR 
9 
10 NT TT NT HN NT vớ. 
11;j  DEFINESYMBOLS 
12 VY AM AI VU 
0000 138 CR EQU 0DH ;CARRIAGE RETURN 
0028 14 LENGTH EQU 40 ;40-CHARACTER BUFEFER 
l5  EPROM SEGMENT CODE ;EPROM" IS A ODE SEGMENT 
16 ONCGHIP SEGMENT DATA ;EONCHIP” IS A DATA SEGMENT 
17 
.... 18 RSEG EPROM ;BEGIN RELUOCATABL.E CODE 
;SEG 
19 
20 hit tt tt tt tt tre etttriee+ 
21 ;INITIALIZE THE SERIAL PORT 
22 Ivgt tr rttr tt tt tttvettrte tp tt te te te tt tetetve 
0000 759882 23 INIT: MOV SCON,#52H ;8-BIT UART MODE 
0003 758920 24 MOV TMOD,#20H ;TIMERI SUPPLIES BAUD RATE 
;CLOCK 


Hình 7.7 : ( tiếp theo ) 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 


(006 758DF3 
0009 028E 
0008 22 


000 3099FD 
000E 0299 
9011 F599 
9013 22 


0014 3098F0 
(017 C298 
0019 Eã99 
001B 22 


0017 54 
001D 93 
001E 6006 
0020 120000 
0028 A3 
D024 80F6 
0026 22 


00277800 F 
0029 120000 F 
002C 120000 F 
002F Fö 

0030 08 

0031 B40DF5 


0034 7600 
0036 22 


25 
26 
27 
28 
29 


d0 


jđ] 
342 


J4 
đã 
d6 
37 
38 
3o 
40 
4I 


à ® § 8 


46 
47 


-_48 


49 
50 
ñ1 
52 
ñã3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


65 
66 
67 


168 





MOV THI,#-13 ;2400 BAUD 
SETB TRI ;START TIMER 
RET 


...?$ xxx xe... c th cv re. tt. t tt e+e+tt#+ 


; OUTPUT CHARACTER IN AOC (NƠFE: VDT MUST CONVERT ©R 
› INTO CRLF) 


ÿÈ YY tt ytrt tre trrrtrrrrrttvctettttttvttt+ettetrttttrttettvtvevttetee+ 


OUTCHR: JNB  TL$ ;WATT FOR TRANSMIT BUFFER EMPTV 


GLR TI ;WHEN EMPTY, GLEAR PLUAG AND 
MOV SBUF,A ;SEND CHARACTER 
RET 


LÊ FXY E4 É + £# KHE 4E KÝ 4£ KT 4+ ĐO £ TĐE E-E £ Ý + #E W + W # KV 
: 

;INTPUT CHARACTER TO ACŒ 

Ê “hadinlnnnnonhooonônhhhh nho öôhhonhonnhôoon hoan nhành hon nhi 
? 


INCHAR: JNB RI,$ ;WATT FOR RECELVE BUFFER FULL 


CLR RÌI ;WHEN CHAR ARRIVES, CLEAR FUAG 
MOV ASBUF ;& INPUT CHAR TO ACC 
RET 


.tttttttttt+tytt+r+t+t+ettt+t+rte+t+ttttt++ttttrtttr+tttttvtttte+t+tdtt+ttttttttt+tetet 
, 


; OUTPUT NULL-TERMINATED STRING 

CÊXYEEEEEEXEKXEEEKIKEEEETXEEEEK ĐT» KĐT FT Ek 

OUTSTR  CLR A ;DPTR POINTS TO STRING OF CHAR 
MOVC A,@A+DPTR ;GET CHARACTER 


JZ EXIT ;IF NUUL BYTE,DONE 
CALL OUTCHR ;OTHERWISE, SEND IT 
INC DPPR ;POINT TO NEXT CHARAGTER 
JMP_ OUTSTR ;ÂAND SEND IT TOỌ 
EXI: RET 


..ư**y tt tr tr + tt +t‡+t#£+k‡+t‡t*yt tt +t + ty tt tt tt tt t4 +t+t+‡t+ttytt+t+yttttttedtttt+ytte*+ex+te*$ 
, 


;INPUT CHARAOTERS TO BUEFER 
LEYETĐEEXETE XE ĐETEE KTS EEKEEEXEEXEEESE 
INUINE MOV R0,#BUFFER 
AGAIN: GALL INGHAR 
CALL OUTCHR 
MOV @R0,A 
INC R0 
CJNE A,#CR,AGAIN 


;USE RO AS POINTER TO BUFFER 
;GEẾT A CHARACTER 
;ECHO IT BACK 
;PUT IT IN BUFFER 
';INGRE. POINTER TO BUFFER 
;IF NỢT CR, GET ANOTHER 
;CTHAR 
MOV @R0,#0 ;PUT NULL BYTE AT END 
RET 


Hình 7.7 : ( tiếp theo ) 


164 


Họ vi điều khiển 8051 





00877800 F 
0089 E6 

008A 6006 
008C 120000 F 
008F 08 

0040 80F7 

0042 22 


0000 


SYMBOL TABLE LISTING 


NAME 
AGAIN... 
AGAIN2... 
BUFVEER... 


BXTT.... 
ĐXTT2... 
TNGHAH... 
INIT.... 
[NLINE... 
LENGŒTH... 
ONGHIP... 
OUTCHR... 
OUTLINB.. 
OUTSTR... 


SBUF.... 
SGÓN.... 
ĐUBROUTINES 
THI.... 


Bá saetsitltaxdÀs6tàixba2S6i%0 16307826 đhángaai0 04x 
69 ;OUTPUT CONTENTS OF BUFFER 
70 tt tr tt tt tt ket tt SE Kkt ket tre te ktvettttttttttEeee+ 
Z1 OUTLINE: MOV  R0,#BUFFER ;USE RO AS POINTER TO BUFFER 
72 AGAIN2 MOV A,@RO ;GET CHARACTER FROM BUFFER 
78 J2 EXIT2 ;IF NUUL BYTE,DONE 
74 CAUL OUTCHR ;OTHERWISE, SEND IT 
75 ING Ro ;POINT TO NEXT CHAR IN BUFFER 
76 JMP_. AGAIN2 ; AND SEND IT TOO 
77 EXIT2: RET 
78 
?à- 20020664:bxà2tseil480saagtbxhufxogyBlusteidflusdsiitiibátostĩae 
80 ; CREATE A BUFFER IN ONCHIP RAM 
&P: 7 307100101186i5ia300e5albibnsteebitaodgdeii0yibd6ssaeidi 
82 RSEG ONCHIP  ;BEGIN RELOCATABLE DATA SEG 
83 BUFFER: DS LENGTH ;ALUOCATE INTERNAL RAM AS BUF 
84 END 

TYPE VALUE ATTRIBUTES 

CADDR 0029H R. SEG=EPROM 

CADDR 0039H R SEG=EPROM 

DADDR 0000H R- SEG=ONCHIP 
NUMB  000DH A 

CSEG  0043H REL=UNIT 

CADDR 0026H R SEG=EPROM 

CADDR 0043H R SEG=EPROM 

CADDR 0014H RPUB SEG=EPROM 

CADDR 0000H RPUB SEG=EPROM 

CADDR 0027H RPUP SEG=EPROM 
NUMBE 0028H A 

DSEG  0028H REL=UNIT 

CADDR  000GH RPUB SEG=EPROM 

CADDR  0037H RPUB SEG=EPROM 

CADDR  001CH RPUB SEG=EPROM 


B ADDR 0098H.0 A 
D ADDR 0099H A 
D ADDR 0098H A 


D ADDR 008DH A- 
BADDR 0098H.1 A 


Hình 7.7 : ( tiếp theo ) 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 165 


TMOD.... Ð ADDR 0089H A 
TRI.... BADDR 0088H6 Á 


REGISTER BANKG) USED: 0 


ASSEMBLVY COMPLETE. NO ERRORS FOUND 


DATE : 03/17/21 
DOS 8.81 (088-N) MCS-51 RELOCATOR AND LINKER V2.0, INVOKED BY: 
©:VASM51VXRL51.EXE ECHO.OB/J, IO.OBJ TO EXAMPLE CODE(EPROM(89000tĐ)DATA(ONUHIP(30H 


>>) 


INPUT MODULES INCLUDED 
ECHO.OBJ(MAIN) 
1Ó.OBJ(SUBROUTINES) 


LINK MAP FOR EXAMPLE(MAIN) 


TYPE BASE LENGTH RELOCATION SEGMENT NAME 
RRG 00001 0008H “RRG BANK Ò©” 
0008H 0028H *#** QGAP +*t* 
DATA 0030H 0028H UNIT ONCHIP 
0000H 8000H *** GAP x* 
CODE 8000H 09067H UNIT EPROM 


SYMBOL TABLE FOR EXAMPLE(MAIN) 


. VALUE TYPE NAME 


ch MODULE MAIN 


N:000DH SYMBOL có 
©:8000H SEGMENT EPROM 
©:8003H SYMBOL  LOOP 
C8000H SYMBOL  MAIN 
C:8011H SYMBOL  PROMPT 


X;à =vE e3 ENDMOD MAIN 
¬ MODULE SUBROUTINES 
C:804DH SYMBOL, AGAIN 


Hình 7.7 : ( tiếp theo ) 


166 


(®:805DH 
D:0080H 
N:000DH 
C:8000H 
C:804AH 
© :80665H 
(;8038H 
©*:8024H 
©+:804BH 
N:0028H 
D:0030H 
C:8030H 
©:805BH 
C:8040H 
D:0098H 
D:0099H 
D:0098H 
D:o98DH 
13:0098ET.1 
D:0089H 


Ô:0088H.6 


SYMBOU 
SYMBOL, 
SYMBOL, 
SEGMENT 
SYMEBOL 
SYMBOIL, 
PUBLIC 
PUBLIC 
PUBLIC 
SYMBOL 
SEGMENT 
PUBLIC 
PUBLIC 
PUBLIC 
SYMBOL 
SYMBOI, 
SYMBOL, 
SYMBOL 
SYMBOL 
SYMBOL 
SYMBOL 
ENDMOD 


Họ vi điều khiển 8051 





AGAIN2 
BUFFER 
CR 
EPROM 
EXIT 
EXIT2 
INCHAR 
INIT 
INLINE 
LENGTH 
ONCHIP 
OUTCHR 
OUTLINE 
OUTSTR 
RI 

SBUF 
SCON 
TH1 

TỊ 

TMOD 
TRI 
ĐUBROUTINES 


Hình 7.7 : ( tiếp theo ) 


Chương trình thực hiện các công việc sau : 


khởi động por¿ nối tiếp ( 1 lần ) 


xuất dòng chữ “ Enter a command “ 


nhập một dòng từ bàn phím, hiển thị từng ký tự nhận được 


hiển thị lại cả dòng 


lặp lại 


Hình 7.7 trình bày : 


(a) tập tin liệt kê ( BECHO.LST ) cho tập tin nguồn đầu tiên 


(b) tập tin liệt kê ( I1O.LST ) cho tập tin nguồn thứ hai 


(c) tập tin liệt kê ( EXAMPLE.MðI ) được tạo ra bởi trình liên kết 


và định vỊ. 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 167 





7.8.1 ECHO.LST 


Hình 7.7 trình bày nội dung của tập tin ECHO.LST được tạo ra bởi 
trình địch hợp ngữ ASM5ð1 khi tập tin nguồn BCHO.SRC được hợp dịch. 
Các dòng đầu tiên trong tập tin liệt kê này cung cấp cho ta các thông 
tin tổng quát về môi trường lập trình. Trong số các thông tin này có 
dòng lệnh mà ta yêu cầu trình dịch hợp ngữ ( ở dạng mở rộng với đường 
dẫn cho tập tin nguồn ). Lưu ý là ta đã sử dụng điều khiển EP ( ERROR- 
PRINT ) của trình dịch hợp ngữ trên dòng lệnh và điều này làm cho 
ĐIỀHE/DDo 1oàngh co tớ lEó th eth ii li còn 


Tập tin nguôn được trình bày bên dưới cột có tiêu đề SOURCPE, ngay 
bên phải của cột LINE. Như ta đã thấy, ECHO.SRC chứa 22 dòng. Dòng 
1 đến dòng 4 chứa các điều khiển của trình địch hợp ngữ. 


v⁄§DEBUG ở dòng 1 ra lệnh cho ASM5ðI1 đặt bảng ký hiệu vào trong 
tập tin đối tượng ECHO.OBAJ. Điều này cần thiết để trình liên kết và 
định vị tạo ra một bảng ký hiệu trong tập tin liệt kê. 


$TITLE định nghĩa một chuỗi được đặt ở đầu mỗi trang trong tập tin 
liệt kê. 

$PAGEWIDTH xác định kích thước cực đại của mỗi dòng trong tập 
tin liệt kê. 

⁄ $NOPAGING tránh không xảy ra bỏ trang đang được chèn vào tập 

tin liệt kê. Hầu hết các điều khiển của các trình dịch hợp ngữ ảnh 
hưởng lên việc trình bày tập tin liệt kê. Một vài thử-và-sửa cũng thường 
tạo ra kết quả theo yêu cầu trong việc in ấn. 


Chỉ dẫn NAME ở dòng 6 xác định tập tin hiện hành như là một 
phân của mô-đun MAIN. Với thí dụ này ta không có thể hiện nào nữa 
của mô-đun MAIN được sử dụng đến, tuy nhiên các dự án lớn có thế bao 
gồm các tập tin khác cũng được định nghĩa như là một phần của mô-đun 
MAIN. 


Dòng 7 và dòng 8 nhận dạng các ký hiệu được sử dụng trong mô-đun 
hiện hành nhưng lại được định nghĩa ở chỗ khác. Nếu không có các chỉ 
dẫn EXTRN, ASM5I sẽ tạo ra thông báo “ undefñined symbol “ trên mỗi 
một dòng trong tập tin nguồn mà ở những dòng này có các ký hiệu vừa 
nêu được sử dụng. 


Loại segmenf ( segment type ) cũng phải được xác định cho mỗi một 
ký hiệu để đảm bảo sử dụng chúng đúng. Tất cả các ký hiệu ngoài được 
định nghĩa trong thí dụ này thuộc loại CODE. 

Bây giờ đến các định nghĩa ký hiệu. Dòng 10 định nghĩa ký hiệu CR 
là mã ASCII 0DH của ký tự xuống dòng. Dòng 11 định nghĩa ký hiệu 


M168 - Họ vi điều khiển 8051 





kPROM là segmenf thuộc loại CODB. Nhắc lại là chỉ dẫn SEGMENT chỉ 
định nghĩa ký hiệu là gì, không có gì khác nữa. 

Chỉ dẫn RSEG ở dòng 13 bắt đầu segmen¿ tái định vị có tên là 
REPROM. Các lệnh, các hằng dữ liệu và v.v.. tiếp theo sẽ được đặt trong 
segmen£ chương trình EPROM. 


Chương trình bắt đầu ở dòng 14 tại nhãn MAIN. Lệnh đầu tiên 
trong chương trình này là một lời gọi đến chương trình con INTT, chương 
trình khởi động por¿ nối tiếp của 8051. Các mã được hợp dịch ở dưới cột 
OB2J chứa opcode ( 12H cho lệnh LCALL ), tuy nhiên, byte 2 và byte 3 
của lệnh ( địa chỉ của chương trình con ) lại xuất hiện là 0000H và được 
theo sau bởi ký tự F. 


Trình liên kết và định vị phải xác định địa chỉ của chương trình con 
khi các mô-đun chương trình được liên kết với nhau và các địa chỉ được 
thiết lập cho các segment tái định vị. Ta cũng chú ý là địa chỉ dưới cột 
LOC cũng được cho bằng 0000H. 


Do segmen† EPROM thuộc loại tái định vị, trong thời gian dịch ta 
không biết được nơi segmen£ sẽ bắt đầu. Tất cả các segmenf tái định vị 
sẽ được gán địa chỉ bắt đầu là 0000H trong tập tin liệt kê. 


Phần còn lại của chương trình là các lệnh từ dòng 15 đến 19. Một 
thông báo nhắc được gởi đến VDT bằng cách nạp cho con trõ dữ liệu 
DPTR địa chỉ bắt đầu của thông báo và gọi chương trình con OUTSTR. 
Vì các chương trình cơn OUTSTR, INLINE và OUTLINE không được 
định nghĩa trong ECHO.SRC, ta chỉ có thể dự đoán hoạt động của chúng 
từ tên của chương trình con và các dòng chú thích. 


Thông báo nhắc là một chuỗi mã ASCII được kết thúc bằng ký tự 
NULL, thông báo này được đặt trong segment mã EPROM bằng cách sử 
dụng chỉ dẫn định nghĩa DB ở dòng 21. Vì số byte của thông báo nhắc là 
hằng số ( nghĩa là không đổi ),ta có thể đặt chính xác chúng trong bộ 
nhớ chương trình ( dù rằng chúng là các byte dữ liệu ). Thông báo nhắc 
bắt đầu bằng ký tự xuống dòng để đảm bảo rằng thông báo được biến 
thị trên dòng mới. Trong thí dụ này ta giả sử VDT biến đối CR thành 
CN/LEF. 


Tất cả các ký hiệu và các nhãn trong ECHO.SRC đều xuất hiện 
trong bảng ký hiệu ở phía dưới tập tin ECHO.LST. Vì segment EPROM 
thuộc loại tái định vị và các chương trình con ở bên ngoài, cột VALUE 
không được dùng đến. Giá trị của ký hiệu EPROM ở cột VALUE cho ta 
chiều dài của segmen, trong trường hợp này là 24H hoặc 36 byte. 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 169 





7.8.2 IO.LST 


Hình 7.7 cũng trình bày nội dung của tập tin IO.LST - tập tin này 
chứa các chương trình con xuất nhập. Mô-đun này được gọi tên là SUB- 
ROUTINES ở dòng 6. Các dòng 7 và 8 khai báo tất cả các tên của các 
chương trình con là các ký hiệu PUBLIC. Điều này làm cho các ký hiệu 
được sử dụng bởi các mô-đun khác. 


Lưu ý là mọi ký hiệu ( tên của các chương trình con ) đều được khai 
báo bằng chỉ dẫn PUBLIC mặc dù chỉ có 4 trong chúng được sử dụng 
trong mô-đun MAIN. Có lẽ khi chương trình phát triển, các mô-đun khác 
sẽ được thêm vào và chúng sẽ cần đến các chương trình con này. 


Các dòng từ 13 đến 16 định nghĩa vài ký hiệu. Một lần nữa EPROM 
lại được sử dụng làm tên của segmen† mã. Một segmen† khác được dùng 
trong mô-đun này, ONCHIP. ONCHIP được định nghĩa ở dòng 17 là 
segmen£ dữ liệu nội. 


Đến lượt các chương trình con được bắt đầu từ dòng 20. Khối chú 
thích bắt đầu cho mỗi chương trình con được ghi vắn tắt trong thí dụ 
này, tuy nhiên ta có thể mô tả chi tiết hơn cho từng chương trình con và 
điều này thường được dùng đến. Thông thường ta cần cung cấp các điều 
kiện nhập và thoát cho từng chương trình con. 


Sau segmenf cuối cùng này, một vùng đệm trong RAM nội được tạo 
ra bằng cách dùng segmeni ONCHIP. Segment này được bắt đầu bằng 
cách sử dụng chỉ dẫn RSEG ( dòng 82 ) và vùng đệm được tạo ra bằng 
cách sử dụng chỉ dẫn DS ( dòng 83 ). Chiều dài của vùng đệm là 40 và 
được gán cho ký hiệu LENGTH ở đầu của chương trình ( dòng 14 ). 


Việc đặt trong tập tin nguồn định nghĩa của ký hiệu LENGTH và 
thể hiện của segment ONCHIP là một vấn đề có ý nghĩa lớn. Cả hai 
cũng có thể được đặt ngay trước hoặc sau chương trình con [NLINE, nơi 
chúng được sử dụng. 


Cũng như segment ĐRPROM, segment ONCHIP được gán địa chỉ bắt 
đầu là 0000H dưới cột LOC ở dòng 83. Một lân nữa vị trí thực sự của 
segment ONCHIP sẽ không được xác, định cho đến thời gian liên kết ( 
xem phía dưới ) và ký tự F xuất hiện ở nhiều vị trí trong IO.LST. Mỗi 
một dòng tương ứng chứa một lệnh sử dụng một ký hiệu mà giá trị chưa 
được xác định ở thời gian dịch cũng được nhận dạng. 


Các zero đặt trong tập tin đối tượng ở các vị trí này sẽ được thay thế 
bằng các giá trị tuyệt đối bởi trình liên kết và định vị. 


170 Họ vi điều khiển 8051 


7.8.3 EXAMPLE.M5ðI 


Hình 7.7 còn trình bày nội dung của tập tin EXAMPLE.M5ðI được tạo 
ra bởi trình liên kết và định vị, RLB1. Dòng lệnh yêu cầu RL51 được lặp 
lại ở phía trên của EXAMPLF.M51 và ta nên khảo sát cẩn thận. 


Dưới đây là dòng lệnh này ( bỏ qua phần đường dẫn ) : 


RL51 ECHO.OBJ, IOOBJ TO EXAMPLE CODE ( EPROM (8000H ) ) & 
DATA ( ONCHIP ( 30H )) 


Tiếp theo lệnh điều khiển ( command ) RLð1, các mô-đun đối tượng 
được liệt kê cách nhau bởi dấu phẩy theo trật tự chúng được liên kết. 
Tiếp theo danh sách các mô-đun, điều khiển tùy chọn TO EXAMPLE 
cung cấp tên của mô-đưn đối tượng tuyệt đối được tạo ra bởi RLð1. Nếu 
tùy chọn này bị bỏ qua, tên của mô-đun đối tượng tuyệt đối là tên của 
tập tin đầu tiên của danh sách các mô-đun ( không có phần mở rộng ) 


Tập tin liệt kê trong thí dụ này tự động được đặt tên là 
EXAMPLE.Mð1. Cuối cùng các điều khiển định vị CODE và DATA xác 
định tên của các segment thuộc loại được kết hợp và địa chỉ tuyệt đối ở 
đó segment được bắt đầu. Trong thí dụ này segment mã EPROM bắt đầu 
đ địa chỉ 8000H còn segmen¿ đữ liệu ONCHIP bắt đầu ở địa chỉ byte 
30H trong RAM nội của 8051. 


Tiếp theo dòng lệnh yêu cầu RLBI1 được liệt kê lại, EXAMPLE.MBðI 
chứa một danh sách các mô-đun được liên kết bởi RLð1. Trong thí dụ 
này ta chỉ có hai tập tín ( ECHO.OB.J và IO.OB.J ) và hai mô-đun ( 
MAIN và SUBROUTINES ) được liệt kê. Nếu chỉ dẫn NAME không được 
sử dụng trong các tập tin nguồn, tên của các mô-đun sẽ giống như tên 
của các tập tin. 


Bản đồ liên kết xuất hiện tiếp theo trong tập tin liệt kê. Cả hai 
segment EBPROM và ONCHIP được nhận đạng cùng với địa chỉ bắt đầu 
và chiều dài của chúng. ONCHIP được nhận dạng là segment đữ liệu bắt 
đầu ở địa chỉ 30H và có chiều dài là 40 byte ( 28H ). EPROM được nhận 
dang là là segmen mã bắt đầu ở địa chỉ 8000H và có chiều dài là 103 
byte ( 67H ). 


Cuối cùng, EXAMPLE.Mã1 chứa một bảng ký hiệu. Tất cả các ký 
hiệu ( bao gồm cả các nhãn ) sử dụng trong chương trình đều được liệt 
kê, được sắp thứ tự dựa trên mô-đun. Tất cả các giá trị là tuyệt đối. Nên 
nhớ rằng bảng ký hiệu trong tập tin .MõðI chỉ có thể được tạo ra nếu 
điều khiển $DEBUG của trình dịch hợp ngữ được đặt ở đầu mỗi một tập 
tin nguồn. Địa chỉ của chương trình con INIT ( địa chỉ vắng mặt trong 
ECHO.LST mà ta đã lưu ý trước đây ) được nhận dạng dưới mô-đun 
SUBROUTINES là 8024H. Địa chỉ này được thay thế bằng địa chỉ mã 


Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 171 








trong mô-đun đối tượng nào đó có sử dụng lệnh CALL INIT, đã được lưu 
ý trước đây trong mô-đun MAIN. Việc biết giá trị tuyệt đối của các nhãn 
rất quan trọng khi gỡ rối chương trình. Khi một lỗi được tìm thấy, thông 
thường một mảng chương trình tạm thời có thể được thực hiện bằng 
cách sửa đổi các byte của chương trình và thực thi chương trình. Nếu 
mảng chương trình này có lỗi, việc sửa đổi được thực hiện ở chương 
trình nguồn. 


7.9 MACRO 


Đây là vấn đề cuối cùng của chương này và ta quay trở lại ASM5ðI. 
Tiện ích xử lý mưcro MPL của ASMBI là tiện ích thay thế chuỗi ( string 
replacement facility ). Các mœcro cho phép sử dụng các phần của chương 
trình, các phần này chỉ cần được định nghĩa một lần bằng cách sử dụng 
một mã gợi nhớ đơn giản và được sử dụng ở bất kỳ nơi nào trong chương 
trình bằng cách chèn mã gợi nhớ vào. Việc lập trình sử dụng mœcro là 
một mở rộng của các kỹ thuật lập trình đã được mô tả trước đây. Macro 
có thể được định nghĩa ở bất kỳ nơi nào trong chương trình nguồn và 
được sử dụng giống như một lệnh. Cú pháp cho định nghĩa maero là : 


%*DEFINE (call _pattern) ( macro_body ) 


Call_pattern : biểu đồ gọi 
Macro_body : thân maecro 


Một khi được định nghĩa, biểu đồ gọi giống như một mã gợi nhớ; 
biểu đồ có thể được sử dụng giống như một lệnh của hợp ngữ bằng cách 
đặt biểu đồ vào trong trường mã gợi nhớ của lệnh. Các mœcro được phân 
biệt với các lệnh thật sự của hợp ngữ bằng cách đặt trước chúng một 
dấu “ % “. Khi chương trình nguồn được hợp dịch, mọi thứ trong thân 
macro được thay thế bằng biểu đồ gọi dựa trên việc ánh xạ 1-1 từng ký 
tự. Các mœecro cung cấp một phương tiện đơn giản để thay thế các biểu 
đồ lệnh phức tạp bởi các mã gợi nhớ đơn giản, dễ nhớ. Cần nhắc lại là 
việc thay thế dựa trên cơ sở ánh xạ 1-1 từng ký tự, không có gì thêm cả. 

Thí dụ nếu định nghĩa macro sau đây xuất hiện ở nơi bắt đầu của tập 
tin nguồn : 

. #%*DEFINE (PUSH_DPTR ) 
(PUSH DPH 
PUSH DPL 
) 
thì phát biểu 
%PUSH_DPTR 


172 _ Họ vi điều khiển 8051 





sẽ xuất hiện trong tập tin liệt kê như sau : 
PUSH DPH 
PUSH DPL 


Thí dụ trên là một macro điển hình. Vì các lệnh liên quan đến sfơcÈ 
của 8051 chỉ hoạt động với các địa chỉ trực tiếp, việc cất con trỏ dữ liệu 
yêu cầu hai lệnh PUSH. Một maero tương tự có thể được tạo ra cho việc 
POP con trỏ dữ liệu. 


Dưới đây là một vài lợi ích khi ta sử dụng macro : 


- - Chương trình nguồn sử dụng mœcro sẽ dễ đọc hơn vì mã gợi nhớ 
của mœacro, một cách tổng quát, cho ta thấy rõ hoạt động được dự 
định hơn là các lệnh tương đương của hợp ngữ. 


- - Chương trình nguồn ngắn hơn. 
- = Việc sử dụng macro sẽ giảm các lỗi. 


- - Việc sử dụng macro giải phóng người lập trình khỏi việc xử lý 
các chi tiết cấp thấp. 


Hai lợi ích sau cùng nêu ở trên có liên quan với nhau. Một khi macro ` 
đã được viết và được gỡ rối, mœcro được sử dụng mà không phải lo lắng 
về các lỗi. Trong thí dụ PUSH_DPTR ở trên, nếu các lệnh PUSH và 
POP được sử dụng thay vì là các mưcro cất vào sfack và lấy ra từ sfœcb, 
người lập trình có thể vô ý đảo ngược thứ tự của DPL và DPH trong khi 
sử dụng các lệnh PUSH và POP ( byte cao hay byte thấp được cất vào 
síœcb trước tiên ? ). Điều này sẽ sinh ra lỗi. Tuy nhiên, bằng việc sử 
dụng macro, các chi tiết trên chỉ cần được quan tâm một lần khi maero 
được viết, sau đó ta tự do sử dụng zmacro mà không lo lắng về các lỗi. 

Vì việc thay thế dựa trên cơ sở ánh xạ 1-1 từng ký tự, định nghĩa 
macro cần được cấu trúc một cách cẩn thận với các ký tự xuống dòng, 
tab, v.v.. để đảm bảo việc gán đúng các phát biểu của mœưcro với phần 
còn lại của chương trình hợp ngữ. 

Có nhiều đặc trưng cải tiến công cụ xử lý rmzcro của ASMB1 cho phép 
ta truyền tham số, các nhãn cục bộ, các hoạt động lặp lại, điều khiến 
luồng và v.v... 


7.9.1 Truyền tham số 


Một macro có các tham số được truyền từ chương trình gọi có dạng 
được sửa đổi như sau : : 


%*DEFINE ( macro_name ( parameter_list )) ( macro_body ) 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ : 178 





macro_name : tên của mzcro 
parameter list : danh sách tham số 


macro_body : thân rmaœecro 
Thí dụ nếu maero sau được định nghĩa : 
%DEFINE (CMPA# (VALUF)) 
(CJNE A,#%VALUE,$+3 
) 
thì lời gọi mmœero 
%CMPA# (20H) 
được mở rộng thành lệnh sau trong tập tin .LST : 
CJNE A,#20H,$+3 


Mặc dù 8051 không có lệnh so sánh thanh chứa, ta có thể tạo ra dễ 
đàng bằng cách sử dụng lệnh CJNE với “ $ + 3 “( lệnh kế ) làm đích cho 
nhảy có điều kiện. Mã gợi nhớ CMPA# có thể được nhớ dễ dàng hơn đối 
với nhiều người lập trình. Việc sử dụng mœcro còn giảm gánh nặng cho 
người lập trình khỏi phải nhớ các chỉ tiết có tính chú thích như là “ §$ + 
3 “ chẳng hạn. 


. Chúng ta hãy mở rộng thí dụ trên. Thật là tốt nếu 8051 có các lệnh 
sau : 


JUMP IF ACCUMULATOR GREATER THAN X 

JjUMP IF ACCUMULATOR GREATER THAN OR EQUAL TO X 

JjUMP IF ACCUMULATOR LESS THAN X 

JUMP IF ACCUMULATOR LESS THAN OR EQUAL TO X 
nhưng chịp vì điều khiển này lại không có. Các thao tác trên có thể được 
tạo ra bằng cách sử dụng lệnh CJNE sau đó là lệnh JC hoặc JNC, 
nhưng những chi tiết này lại phức tạp. Thí dụ giả sử chương trình cần 


nhảy đến nhãn GRBATER THAN nếu thanh chứa chứa một mã ASCII 
lớn hơn “ Z “( BAH ). Chuỗi lệnh sau đây có thể sử dụng : 


CJNE A, #5BH, $+3 
JNC  GREATER THAN 


Lệnh CJNE trừ bớt 5BH ( nghĩa là “ Z “ + 1 ) cho nội dung thanh 
chứa và se bằng 1 hoặc xóa bằng O0 cờ nhớ. Lệnh CJNBE làm cho C = 1 
với các giá trị của thanh chứa từ 00H trở lên kế cả 5AH. Lưu ý là 5AH — 
BBH < 0 do vậy C = 1 nhưng ðBH - 5BH = 0 nên C = 0. Việc nhảy đến 
GREATER_THAN dựa trên điều kiện “ không có nhớ “ sẽ được thực hiện 


174 Họ vi điều khiển 8051 





nếu nội dung của thanh chứa là các giá trị 5BH, 5CH, 5DH, v.v.. cho đến 
FFH và ngược lại việc nhảy không được thực hiện nếu thanh chứa chứa 
các giá trị từ 00H đến 5AH. Công việc sẽ đơn giản hơn nếu ta tạo ra 
một mã gợi nhớ thích hợp cho một định nghĩa macro, và sử dụng rmacro 
này thay vì chuỗi lệnh tương ứng. 
Dưới đây là định nghĩa cho macro “ nhảy nếu lớn hơn “ : 
%*DERFINE (JGT (VALUE, LABEL ) ) 
(CJINE A,#42VALUE+l,$+3 
jJNC %LABEL 
) 
Để kiểm tra xem có phải thanh chứa A chứa một mã ASCII lớn hơn “ 
Z “ hay không, ta gọi rmmưacro như sau : 
%JGT( “2, GREATER THAN ) 
ASMBI1 mở rộng macro như sau : 
CJNE A,#5BH,$+3 
jJNC GREATER THAN 
Macro JGT là một thí dụ tốt cho việc sử dụng maecro. Bằng cách sử 
dụng macro này, người lập trình tránh được các chi tiết rắc rối và dễ tạo 
ra lỗi. 
7.9.2 Các nhãn cục bộ 
Các nhãn cục bộ có thể được sử dụng trong một macro bằng cách 
dùng khuôn đạng sau : 


%DEFINE ( macro_name [ ( parameter_list ) ] ) 
[LOCAL list_of local_labels } ( macro_body ) 


macro_name : tên của 7macro 
parameter list ; danh sách tham số 


macro_body : thân macro 
list_of local_labels : danh sách các nhãn cục bộ 


Thí dụ ta có định nghĩa macro sau : 


%DEFINE(DEC DPTR ) LOCAL SKTIP 


(DEC DPL 
MOV A, DPL 
CJNE A, #0FFH, %SKIP 
DEC DPH 

%SKIP: ) 





Chương 7 : Lập trình hợp ngữ 175 





maero nên được gọi như sau : 
%DEC_DPTR 
và được ASMB1 mở rộng thành : 


DEC  DPL 
MOV A,DPL 
CJNE A, #0FFH, SKIP00 
DEC DPH 

SKIP00: 3 


Lưu ý là một nhãn cục bộ trong trường hợp tổng quát không xung 
đột với nhãn cùng tên được sử dụng ở nơi khác trong chương trình 
nguồn, do ASMBðI1 nối thêm một mã số cho nhãn cục bộ khi aero được 
mở rộng. Hơn nữa, nếu sử dụng tiếp theo nhãn cục bộ vừa nêu, ASM51 
lại nối thêm một mã số khác cho nhãn. 


Trong thí dụ macro trên, thanh chứa A được sử dụng để lưu giữ tạm 
thời nội dung của DPL. Nêu macro này được gọi đến ở trong một phần 
của chương trình mà phần này lại sử dụng thanh chứa A cho mục đích 
khác, giá trị của A sẽ bị mất. Điều này gây ra lỗi trong chương trình. Ta 
có thể tránh được lỗi này bằng cách cất nội dung thanh chứa A vào sfœcb 
sau đó phục hồi lại ở cuối macro. Dưới đây là định nghĩa cho macro vừa 
đề cập sau khi sứa đổi : 


%*DEFINE (DEC DPTR) LOCAL SKIP 
(PUSH ACC 
DEC DPL 
MOV A,DPL 
C7NE A, #0FEFH, %SKIP 
DEC DPH 

%5KIP:POP  ACC 
) 

7.9.3 Thao tác lặp lại 


Đây là một trong vài macro được cài đặt sẵn ( định nghĩa trước ). 
Dạng của maecro này là : 
%REPEAT ( expression ) ( text ) 
expression : biểu thức 
text : văn bản 


176 -_ Họ vi điều khiến 8051 





Lấy thí dụ để làm đầy một khối trong bộ nhớ bằng 100 lệnh NOP, ta 
sử dụng mœcro như sau : 


%REPEAT (100 ) 
( NOP 
) 
7.9.4 Thao tác luồng điều khiển 


Việc hợp dịch có điều kiện các phần của chương trình được thực hiện 
bằng cách sử dụng định nghĩa maecro luồng điều khiển của ASM5ä1. Dạng 
của macro này như sau : 


%TIF ( expression ) THEN (balanced_text ) 
( BLSBE ( balanced_text ) ) 


Thí dụ : 
INTERNAL EQU 1 ; 1= 8051 serial L/O drivers 
; 0 = 82ã1 serial Ư/O drivers 

%IF (INTERNAL) THEN 

(INCHAR : : ; 8051 drIivers 

OUTCHR: 
) ELSE 

(INCHAR: : ; 82B1 drivers 

OUTCHR: 


) 

Trong thí dụ trên, ký hiệu INTERNAL được gán giá trị 1 để chọn các 
chương trình con xuất nhập cho porí nối tiếp của 8051 hoặc giá trị 0 để 
chọn các chương trình con xuất nhập cho UART bên ngoài, trong trường 
hợp này là 8251. Macro TF làm cho ASMB1 dịch tập các chương trình 
con này và bỏ qua tập các chương trình con khác. 


Các chương trình con INCHAR và OUTCHR được sứ dụng ở bất kỳ 
nơi nào trong chương trình mà không cần khảo sát cấu hình phần cứng 
cụ thể. Chỉ cần chương trình được dịch với giá trị đúng của INTERNAL, 
chương trình con tương ứng sẽ được thực thi. 





ma ớ—{ŸÏ}“—`<“.<.“.Ÿ. TT 


TỶ ÏÏ_ 


`... 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 177 





CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 


11 MỞ ĐẦU 


Chương này giới thiệu các đặc trưng của một chương trình và một 
vài kỹ thuật dùng để phát triển một chương trình. Ta sẽ bắt đầu bằng 
việc giới thiệu các kỹ thuật lập trình có cấu trúc. 

Lập trình có cấu trúc ( structured programming ) là một kỹ thuật 
dùng để tổ chức và viết chương trình sao cho giảm được độ phức tạp, cải 
thiện tính rõ ràng của chương trình đồng thời dễ dàng gỡ rối, sửa chữa 
cũng như thay đổi. Ý tưởng về các chương trình được cấu trúc một cách 
rõ ràng thường được nhấn mạnh trong hầu hết các công việc lập trình 
và ở đây ta thúc đẩy ý tưởng này. Khả năng của phương pháp này có thể 
được đánh giá bằng cách khảo sát phát biểu sau : mọi chương trình đều 
có thể được viết bằng cách chỉ sử dụng ba cấu trúc : “ các phát biểu “, “ 
các vòng lặp “ và “ các lựa chọn “ 


«€ & «€ ( 


“ Các phát biểu các vòng lặp “, “ các lựa chọn “ tạo thành một tập 
đây đủ các cấu trúo ý và mọi chương trình đều có thể được hiện thực bằng 
cách chỉ sử dụng ba cấu trúc này. Điều khiển chương trình được chuyển 
qua một cấu trúc đến cấu trúc khác mà không có các rẽ nhánh không 
điều kiện. Mỗi một cấu trúc có một điểm nhập và một điểm thoát. 

Một cách điển hình, một chương trình có cấu trúc chứa một trật tự 
có thứ bậc các chương trình con, mỗi một chương trình con có một điểm 
nhập và một điểm thoát. 


Mục đích của chương này là giới thiệu việc lập trình có cấu trúc áp 
dụng cho lập trình hợp ngữ. Mặc dù các ngôn ngữ cấp cao ( như Pascal, 
C, v.v.. ) đẩy mạnh việc lập trình có cấu trúc thông qua các phát biểu 
của chúng ( WHILE, FOR v.v.. ) và các quy ước ký hiệu trong khi hợp 
ngữ không có các đặc trưng vốn có như vậy, việc sử dụng các kỹ thuật có 
cấu trúc cũng giúp cho việc lập trình hợp ngữ đạt được những thuận lợi 
rất lớn. 


178 Họ vi điều khiển 8051 





Để tiến đến mục đích - tạo ra các chương trình hợp ngữ tốt, các bài 

tập làm thí dụ được thể hiện bằng ba phương pháp : 
- — lưu đô ( flowchart ) 
- giả mã ( pseudo code ) 
- - hợp ngữ ( assembly language ) 

Việc giải các bài tập lập trình hợp ngữ dĩ nhiên là mục tiêu cuối 
cùng của chương này, tuy nhiên lưu đồ và giả mã là các công cụ thường 
dùng cho các giai đoạn khởi đầu. Cả hai, lưu đồ và giả mã đều là những 
công cụ trực quan giúp ta dễ dàng trình bày và hiểu các bài tập một 
cách có hệ thống. Cả hai cho phép một bài tập được mô tả dưới dạng “ 
điều gì phải được thực hiện “ hơn là “ thực hiện bằng cách nào “. Thông 
thường lời giải có thể được biểu diễn dưới dạng các lưu đồ hoặc giả mã ở 
đạng các thuật ngữ độc lập với máy, không cân khảo sát những rắc rối 
khó hiểu của tập lệnh máy. 


Có thể ta không sử dụng cả hai phương pháp : giả mã và lưu đồ. Việc 
lựa chọn phương pháp nào cho thích hợp tùy thuộc vào cá nhân của 
người lập trình. Các ký hiệu thường dùng nhất cho việc lập lưu đồ được 
trình bày ở hình 8.1. 


Deeision bloek 


Programi flow atrow 
Process box 


Input/output bloeck 


Program terminator 


Off-page conneetor 


Pre-delned process 
(subroutine) 


LI9JLHILl-<© 


Hình 8.1 : Các ký hiệu thường dùng nhất cho việc lập lưu đỗ 








ị 
ị 
[ 
ị 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 179 


Decision block : khối quyết định 
Program flow arrow : mũi tên chỉ đường đi của chương trình 
Process box : hộp xử lý 
Input / output block : khối xuất / nhập 
Program terminator : kết thúc chương trình 
Page off connector : kết nối qua trang 
Pre-defined process ( subroutine ) : xử lý tiên định nghĩa ( chương trình con ) 
Ta có thể xem giả mã như là một loại ngôn ngữ của máy tính. Ý 
tưởng này đã được sử dụng không chính thức trong quá khứ như là một 
phương pháp thuận lợi để phát thảo lời giải cho các bài tập lập trình. 
Khi được áp dụng ở đây, giả mã bắt chước cú pháp của Pascal hoặc C ở 
đạng ký hiệu cấu trúc, tuy nhiên cũng khuyến khíth việc sử dụng ngôn 
ngữ tự nhiên để mô tả các hoạt động. Vậy thì một phát biểu như là : 
[get a character from the keyboard ] 
[ nhập một ký tự từ bàn phím ] 
có thể xuất hiện trong giả mã. Lợi ích của việc sử dụng giả mã là tạo ra 


sự tôn trọng triệt để đối với cấu trúc đồng thời kết hợp với ngôn ngữ 
không chính thức. Vậy thì chúng ta có thể thấy : 


IEF [ condition is true ] 
THEN [ do statement 1 ] 
ELS5E BEGIN 
[ do statement 2 ] 
[ đo statement 8 ] 
END 
hoặc : 
IF. [ the temperature 1s less than 20 degrees Celsius ] 
THEN [ wear a jacket ] 
ELSE BEGIN 
( wear a short sleeve shirt ] 
[ bring sunglasses ] 


END 


M180 


Họ vi điều khiển 8051 


Việc sử dụng các từ khóa ( keyword ), thụt hàng ( indentation ) và 
lệnh là cần thiết giúp cho việc sử dụng giả mã có hiệu quả. Mục đích của 
chúng ta là chứng tỏ một cách rõ ràng rằng lời giải cho một bài tập lập 
trình sử dụng lưu đồ và/hoặc giả mã, sau đó chuyển thành hợp ngữ sẽ dễ 
dàng hơn so với việc lập trình trực tiếp bằng hợp ngữ. Sản phẩm cuối 
cùng cũng dễ đọc, dễ gỡ rối và dễ bảo trì hơn. 


Giả mã sẽ được định nghĩa một cách chính thức trong mục sau. 


8.2 ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC 


Các ưu điểm của phương pháp lập trình có cấu trúc có thể được liệt 
kê như sau : 


dễ dàng vạch ra chuỗi các hoạt động, do vậy thuận tiện cho 
việc gỡ rối. 
có một số hữu hạn các cấu trúc kèm theo thuật ngữ đã được 


chuẩn hóa. 


các cấu trúc giúp cho việc xây dựng các chương trình con được 
dễ dàng. 

tập các cấu trúc là đây đủ, nghĩa là mọi chương trình đều có 
thể được viết bằng cách sử dụng ba cấu trúc. 

các cấu trúc giúp ta dễ dàng mô tả bằng lưu đồ, giản đồ cú 
pháp, giả mã và v.v.. 

việc lập trình có cấu trúc dẫn đến kết quả là làm tăng năng 
suất của người lập trình - chương trình được viết nhanh hơn. 


Tuy nhiên việc lập trình có cấu trúc cũng tôn tại một số khuyết điểm 


sau : 


chỉ có một vài ngôn ngữ cấp cao như Pascal, C, PƯM, v.v.. 
chấp nhận trực tiếp các cấu trúc; các ngôn ngữ cấp cao khác 
yêu cầu thêm một giai đoạn dịch nữa. 


các chương trình có cấu trúc có thể thực thi chậm hơn và đòi 
hỏi nhiều bộ nhớ hơn so với một chương trình tương đương 
nhưng không có cấu trúc. 


một số vấn đề sẽ gặp khó khăn khi giải quyết nếu ta chỉ sử 
dụng ba cấu trúc để lập trình. 


các cấu trúc lồng vào nhau cũng có khó khăn kèm theo. 


2. Hi~~-2mn<rrren-enHnnEHEE-EAS. S2 221222 vu 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 181 





8.3 BA CẤU TRÚC 


Mọi vấn đề lập trình đều có thế được thực hiện bằng cách dùng ba 
cấu trúc : 


- - các phát biểu ( statement ) 
- - các vòng lặp ( loop ) 
- = sự lựa chọn ( cholce ) 


Tính đây đủ của ba cấu trúc dường như không hứa hẹn lắm, tuy 
nhiên nếu ta thêm vào sự lồng vào nhau ( cấu trúc trong cấu trúc ), ta dễ 
dàng chứng tỏ rằng một bài tập lập trình bất kỳ đều có thể được thực 
hiện chỉ với ba cấu trúc này. Ta hãy khảo sát chi tiết từng cấu trúc. 


8.3.1. Các phát biểu 


Các phát biểu cung cấp cho ta cơ chế cơ bản để thực hiện một điều gì 
đó. Các khả năng bao gồm việc gán một giá trị cho một biến, chẳng hạn 
như : 


[ count = 0 ] 
hoặc gọi một chương trình con, thí dụ : 
PRINT_STRING ( “ Select Option : “ ) 


Bất cứ nơi nào mà một phát biểu đơn được sử dụng, ta đều có thể sử 
dụng một nhóm các phát biểu hay khối phát biểu ( statement block). 
Điều này có thể được thực hiện với giả mã bằng cách đặt các phát biểu 
giữa hai từ khóa BEGIN và END như sau : 


BEGIN 
[ statement 1 ] 
[ statement 2 ] 
[ statement 8 ] 
END 


Lưu ý là các phát biểu trong khối phát biểu được đặt lùi vào so với 
các từ khóa BEGIN và END, điều này là một đặc trưng quan trọng của 
lập trình có cấu trúc. 


8.3.2 Cấu trúc vòng lặp 


Cấu trúc cơ bản thứ hai là vòng lặp, cấu trúc này được dùng để lặp 
lại việc thực hiện một thao tác. Cộng một chuỗi các số hoặc tìm kiếm 
một giá trị trong một danh sách là hai thí dụ của các bài tập lập trình 


182 Họ vi điều khiển 8051 





đòi hỏi phải có vòng lặp. Thuật ngữ lặp lại ( iteration ) cũng được dùng 
trong ngữ cảnh này. Mặc dù có vài dạng vòng lặp nhưng ta chỉ cần hai 
dạng : WHILE /DO và REPEAT / UNTIL. 


8.3.2.1 Phát biểu WHILE / DO 


Phát biểu WHILE / DO cho ta phương tiện dễ dàng nhất để thực 
hiện các vòng lặp. WHILE / DO được gọi là một phát biểu vì WHILE / 
DO được xử lý như một phát biểu - là đơn vị có một điểm nhập ( bắt 
đầu ) và một điểm thoát ( kết thúc ). Giả mã có dạng như sau : 


- WMHILE [condition ] DO 
[ statement ] 
condition : điều kiện 


statement : phát biểu 


Điều kiện là một biểu thức quan hệ ( ralational expression ) có giá 
trị là đúng ( true ) hoặc sai ( false ). Nếu điều kiện là đúng ( hay thỏa ), 
phát biểu ( hay khối phát biểu ) theo sau DO được thực thi và sau đó 
điều kiện được đánh giá lại. Điều này được lặp lại cho đến khi biểu thức 
quan hệ có kết quả sai ( hay không thỏa ), phát biểu ( hay khối phát 
biểu ) được bỏ qua và việc thực thi chương trình sẽ tiếp tục ở phát biểu 
kế tiếp. Cấu trúc WHILE / DO được trình bày trong lưu đồ hình 8.2. 





Hình 8.2 : Lưu đề của cấu trúc WHILE / DO 


Enter : vào ( hay nhập ) 

Condition true ? : điều kiện đúng ( hay thỏa ) ? 
Statement : phát biểu 

ExIt : thoát 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 183 M 


Thí dụ 8.1 : Cấu trúc WHILE / DO 


Hãy mình họa cấu trúc WHILE | DO như sau : trong khi cờ nhớ của 
8051 còn bằng 1, một phát biểu được thực thị. 


Lời giải 
Giả mã : 
WHILE [c == 1] DO 
[ statement ] 
statement : phát biểu. 


_( lưu ý : dấu bằng kép được dùng để phân biệt toán tử quan hệ ( toán tử 
này kiểm tra sự bằng nhau ) với toán tử gán chỉ có một dấu bằng ( xem 
8.4 : cú pháp của giả mã ). 


Lưu đồ : ( hình 8.3 ) 





Hình 8.3 : Lưu đồ của thí dụ 8.1 


Enter : vào ( hay nhập ) 
Statement : phát biểu 


Exit : thoát 
Chương trình cho 8051 : 
ENTER: JNC EXTT 
S5TATEMENTT: ( statement ) 


JMP  ENTER 
EXTT: ( continue ) 


184 Họ vi điều khiển 8051 


Statement : phát biểu 


Continue : tiếp tục 


Qui luật chung là các thao tác trong khối phát biểu phải ảnh hưởng 
đến ít nhất một biến trong biểu thức quan hệ, ngược lại một lỗi ở dạng 
một vòng lặp vô tận được tạo ra. 


Thí dụ 8.2 : Chương trình con SUM 


Hày uiết một chương trình con cho 8051 có tên là SỮM, chương trình 
này tính tống của một chuỗi số. Các tham số được truyền tới chương 
trình con bao gồm chiêu dài của chuỗi số chứa trong thanh ghỉ R7 uà 
địa chỉ bắt đầu của chuỗi chứa trong thanh ghi R0 ( giả sử chuỗi hiện 
diện trong bộ nhớ nội của 8051 ). Kết quả tổng được cất trong thanh 
chứa A. 


Lời giải 
Giả mã : 
"' [sum =0] 

WHILE { length >0] DO BEGIN 
[ sum = sum + @pointer ] 
[increment pointer ] 
[ decrement length ] 

END 


Increment pointer : tăng nội dung con trỏ bởi 1 
Decrement length : giảm chiều dài bởi 1 


Lưu đồ : ( hình 8.4 ) 
Chương trình cho 8051 : 


( được cấu trúc chặt : 13 byte ) . 


SUM. CLR A 
LOOP: CJNE R7, #0, 5STATEMENT 
JMP EXIT 
STATEMENT: ADD  A,G@RO 
INC RO 
DEC R7 
JMP_. LOOP 


EXIT: RET 


Chương 8 : Cấu trúc chương trình 185 [M) 
hen --— 


( được cấu trúc lỏng : 9 byte ) 
_ BUM: CLR  A 


INC R7 
MORE: DJUNZ- R7,SKIP 
RET 
SKIP: ADD A,@R0 
INC Ro 
SJMP MORE 








Tncrement 
pointer 
Decrement 
length 


Hình 8.4 : Lưu đồ của thí dụ 8.2 








Enter : nhập Decrement length : giảm chiêu dài 
Add value to sum: cộng giá trị vào tổng Exit : thoát 


Increment pointer : tăng nội dung con trỏ « 





186 Họ vì điều khiến 8051 


Ta lưu ý là giải đáp với cấu trúc lỏng 9 byte ngắn hơn và được thực 
_ thi nhanh hơn so với giải đáp có cấu trúc chặt 13 byte. Những người láp 
trình có kinh nghiệm sẽ viết các thí dụ đơn giản như vậy một cách trực 
giác bằng cấu trúc lỏng ( loose ). Tuy nhiên, những người lập trình táp 
sự có thể được thuận lợi bằng cách trước tiên giải bài toán một cách rõ 
ràng bằng giả mã, sau đó tiến hành việc lập trình bằng hợp ngữ theo 
cấu trúc của giả mã. 


Thí dụ 8.3 : Cấu trúc WHILE/ DO 


Hãy minh họa cấu trúc WHILE ! DO bằng cách sử dụng điều kiện kết 
hợp sau đây : thanh chứa có nội dụng khác O0DH ( carriage recturn ) 0à 
nội dung của thanh ghi R7 không bằng 0. 


Lời giải 
Gia mã : 
WHILE [ ACC!=€CR AND R7!=0] DO 
[ statement ] 
Statement : phát biểu 
Lưu đồ : ( hình 8.5 ) 






not equal 
<CR> 
2 


: Hình 8.5 : Lưu đổ của thí dụ 8.3 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 187 [M, 





Enter : nhập 

ACC not equal <CR> 7: nội dung của ACC khác <CR> ? 
R7 not equal 0 ? : nội dung của R7 khác 0 ? 

S8tatement : phát biểu 

Extt : thoát 


Chương trình cho 8051 : 


ENTER: CJNE_ A,0DH, SKIP 
JMP EXIT 

SKIP: CJNE R7, #9, STATEMENT 
JMP_ EXIT 


STATEMENT: ( one or more statements ) 


JMP_ ENTER 
EXIT ( continue ) 
One or more statements : một hoác nhiều phát biểu nữa 
Continue : tiếp tục 
8.3.2.2 Phát biểu REPEAT /UNTIL 


Tương tự phát biếu WHILE / DO là phát biểu REPEAT / UNTIL. 
phát biểu này thường dùng khi việc lặp lại phát biểu phải được thực thì 
ít nhất một lần. 


Phát biểu WHILEF / DO trước tiên kiểm tra điều kiện, như váy có thể 
phát biểu sẽ không được thực thi nếu điều kiện không thỏa ( cho kết quả 
sal ). vn + 


VGiá mã : 
REPEAT [ statement ] 
.UNTIL  [ condition ] 
Statement : phát biểu 
Condition : điều kiện 
Lưu đồ : 


( xem hình 8.6 ) 


188 — Họ vi điều khiển 8051 








Statement 
Condition 
true 
s, 


Hình 8.6 : Lưu đồ của cấu trúc REPEAT / UNTIL 





Enter : nhập 

_ 8tatement : phát biểu 

Condition true ? : điều kiện đúng ? 

xIt : thoát 

Thí dụ 8.4 : Chương trình con tìm kiếm 


Hãy uiết một chương trình con cho 8051 để tìm hiếm trong một chuỗi 
kết thúc bằng NULL ( chuỗi được trỏ bởi RO ) uà xác định có phải ký tự 
2 hiện diện trong chuỗi không ?. 


Kết quả trả uê ( ACC ) = “ Z “ nếu Z có trong chuỗi uà ( ACC ) = 0 
trong trường hợp ngược lại. 


Lời giải 
Giả mã : 
REPEAT 
[ ACC = @pointer ] 
[ ncrement pointer } 
DNTNL _ 
LAOC == “2` or AOC == 0] 
inerement pointer : tăng nội dung con trổ bởi 1 
Lưu đồ : 


( xem hình 8.7 ) 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 189 M 













Getn 
character 


Inerement 
pointer 


Character 
-ø" 





=07 


: Hình 8.7 : Lưu đề của thí dụ 8.4 
Enter : nhập 
Get a character : Nhập một ký tự 
Increment pointer : tăng nội dung con trỏ bởi 1 
Character = “ Z “? : ký tự là 2 ? 
Character = 0 ?: ký tự là 0 ? 
Exit : thoát 
Chương trình cho 8051 : 
STATEMENT:MOV A, @RO 
INC RO 
JZ  EXIT - hi ự nạ! JL«<}Š ` —o 
CJNE A, #'Z, STATEMENT 
RĐXITT: RET 
8.3.3 Cấu trúc lựa chọn 


Cấu trúc cơ bản thứ ba là cấu trúc lựa chọn —- “ sự rẽ nhánh trên 
đường “ của người lập trình. 


Hai loại phát biểu chung nhất của cấu trúc này là phát biểu IF / „ 
THEN / ELSE và phát biểu CASE. 


190 Họ vi điểu khiển 8051 


8.3.3.1 Phát biểu IF /THEN /ELSE 


Phát biểu IF / THEN / ELSE được sử dụng khi một trong 2 phát biểu 
( hay các khối phát biếu ) phải được lựa chọn, việc lựa chọn phụ thuộc 
vào một điều kiện. Phần ELSE của phát biểu là tùy chọn. 


Gia mã : 
TF [ condition ] 
THEN [ statement 1 ] 
ELSE - [ statement 2 ] 


Statement : phát biếu 


Condition : điều kiện 


Lưu đề : ( hình 8.8 ) 





Statement SLatomient 
»} 





Hình 8.8 : Lưu đô của cấu trúc IF / THEN / ELSE 


Enter : nhập 

Condition true ? : điều kiện đúng ? 
Statement : phát biểu 

Exit : thoát 


Thí dụ 8.õ : Kiếm tra ký tự 


Hày uiết một chuỗi lệnh đế nhập uà biếm tra một bỷ tự từ port nối tiếp. 
Nét ký tự là mã ASCII hiến thị được ( nghĩa là trong tâm từ 20H đến 
7EH ), cho hiến thị hý tự, ngược lại cho hiển thị hý tự (. ). 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 191 





Lời giải 
Giả mã : 
[ mput character ] 
IEF [ character == graphic ] 
THEN [ echo character ] 
ELSE .[echo“.“] 
Input character : nhập ký tự 
Character == graphic : ký tự thuộc loại ký tự đồ họa 


Echo character : hiển thị ký tự 
Echo`.': hiển thị dấu “. ° 


Lưu đồ : ( hình 8.9 ) 


Eniter 
$ 


Enput l 
character 
















bcho 
charaeter 


Hình 8.9 : Lưu đồ của thí dụ 8.ã 


_ Enter : nhập 
Input character : nhập ký tự 
Grapbic character ? : ký tự thuộc loại ký tự đồ họa ? 
Echo character : hiển thị ký tự 
Echo “. ': hiển thị dấu “. ' 
bxIt : thoát 





192 





Chương trình cho 8051 : 


ENTER: 


STMENTI: 


3IMENT2: 


EXIT: 


ĐKIP 


Họ vi điều khiển 8051 


( được cấu trúc chặt : 14 byte ) 


ACALL 
ACALL 
JNC 
ACALL 
JMP 
MOV 
ACALL 


( continue ) 


INCH 
ISGRPH 
STMENT2 
OUTCHR 
EXIT 
A,#® 


-OUTCHR 


( được cấu trúc lỏng : 10 byte ) 


ACALL 
ACALL 
JC 
MOV 
ACALL 


( continue ) 


INCH 


_ISGRPH 


SRIP 
A,# '' - 
OUTCHR 


Sửa lại cấu trúc để lặp lại không hạn định : 
WHILE [1] DO BEGIN 


[input character ] 


IE' { character == graphic ] 
THEN [ echo character ] 
ELSE _[ echo“. “] 


END 


Input character : nhập ký tự 


Character == graphic : ký tự thuộc loại ký tự đồ họa 
Echo character : hiển thị ký tự 
Echo “. “: hiển thị dấu “. “ 


8.3.3.2 Phát biểu CASE 


Phát biểu CASE là biến thể dễ sử dụng của phát biểu IF / THEN / 
ELSE. Phát biểu CASE được sử dụng khi một trong nhiều phát biểu 
phải được lựa chọn. Việc lựa chọn dựa vào việc xác định một giá trị. 


| 


Chương 8 : Cấu trúc chương trình 193 








Giả mã : 
CASE [expression |] OF 
0 :[ statement 0 ] 
1:[ statement 1 ] 


2:[ statement 2 ] 


n : [ statement n ] 
( default statement ) 
END_CASE 
Lưu đồ : 


( xem hình 8.10 ) 
















1Ðefault 
statemenf 





Statement 





Statement 
3 





Stateiment 
3 


StatLement 
1 





Hình 8.10: Lưu đồ của cấu trúc CASE- 


Enter : nhập 

Expression : biểu thức 

Statement : phát biểu 

Default statement : phát biểu mặc định 
Bxit : thoát 


194 Họ vi điều khiển 8051 


Thí dụ 8.6 : Đáp ứng của người sử dụng 


Một chương trình được điều bhiển bởi một thực đơn yêu cầu người sử 
dụng trả lời là 0, 1 2, hoặc 3 để lựa chọn 1 trong 4 thao tác. Hãy uiết 
một chuỗi lệnh để nhập một bý tự từ bàn phím uà nhdy đến ACT0, 
ACT1, ACT2 hoặc ACT3 phụ thuộc. uào bý tự do người sử dụng nhập 
uào. Bỏ qua uiệc biểm tra lỗi. 


Lời giải 
Giả mã : 
[ nput character ] 
CASE [ character } OF 
“0°: [ statement 0 ] 
“1°: [ statement 1 ] 
'2ˆ:[statement 2 ] 
“8':[ statement 3 ] 
END_CASE 
Lưu đồ : ( bình 8.11 ) 


Input 
character 
















Hình 8.11 : Lưu đồ của thí dụ 8.6 


Chương 8 : Cấu trúc chương trình 195 


Enter : nhập 

Input character : nhập ký tự 
Char =“0“?: ký tự là 0 ? 
Action 0 : thao tác 0 

Exit : thoát 


Chương trình cho 8051 : 
( được cấu trúc chặt ) 
CALL INCH 
CJNE A,#'°0, SKIP1 


ACT0: 

JjJMP  EXIT 
SKTPI: CJNE A, #“1U, SKIP2 
ACT1: 

JMP  EXIT 
SKIP2: CJNE A, # 2, SKIP3 
ACT2: 

JjJMP  EXLT 
SKIP8: CJNE A,#'3, EXIT 
ACTS: 
EXIT: ( continue ) 


( được cấu trúc lỗng ) 


CALL INCH 
ANL A,#3 
RL A 


MOV DPTR, #TABLE 

JMP @A +DPTR 
TABLE : AJMP ACTO 

AJMP ACTI 





196 Họ vi điều khiển 8051 





AJMP ACT2 
ACT3: 

JjJMP EXIT 
ACTO: 

JMP_ EXTIT 
ACTI: 

JMP  EXIT 
ACT2: 
EXIT: ( continue ) 


8.3.3.3 Phát biểu GƠTO 


Phát biểu GOTO có thế không dùng đến một khi đã sử dụng các cấu 
trúc vừa mới trình bày. Tuy nhiên phát biểu GOTO lại cho ta một 
phương pháp dễ dàng để kết thúc một cấu trúc khi có lỗi xuất hiện và dĩ 
nhiên ta cần phải hết sức cấn thận. Khi một chương trình được viết 
bằng hợp ngữ, phát biểu GOTO luôn luôn trở thành một lệnh nhảy 
không điều kiện. Một vấn đề sẽ phát sinh, thí dụ một thủ tục được gọi 
bằng lệnh gọi thủ tục CALL nhưng ta lại thoát khỏi thủ tục bằng cách 
sử dụng một lệnh nhảy thay vì là lệnh trở về từ thủ tục, địa chỉ quay về 
vẫn còn tôn tại trong sfœck và cuối cùng có khả năng xảy ra tràn sfœck. 


8.4 CÚ PHÁP CỦA GIẢ MÃ 


Vì giả mã tương tự như ngôn ngữ cấp cao và đáng được định nghĩa 
một cách chính thức sao cho một chương trình viết bằng giả mã bởi một 
lập trình viên có thể được biến đổi thành chương trình hợp ngữ bởi một 
láp trinh viên khác. 


Ta cần biết rằng giả mã không phải luôn luôn là phương pháp tốt 
nhất cho việc thiết kế chương trình. Trong khi giả mã cho ta lợi ích về 
việc cấu trúc đễ dàng trên một bộ xử lý từ ( word processor ), giả mã 
cùng tạo ra các bất lợi đối với các ngôn ngữ lập trình khác : chương 
trình giá. mã được viết từng dòng một, do vậy các thao. tác -song~-seng 
luế ng tức thời. Bằng cách dùng lưu đồ các thao tác song 
song có thể được đặt kề nhau, do vậy cải tiến được cách nhận thức ( xem 
hình 8.10 ). 








Chương 8 : Cấu trúc chương trình 197 


Trước khi giới thiệu cú pháp chính thức của giả mã, các điều sau đây 
được nêu ra để tăng cường khả năng giải quyết các bài tập lập trình sử 
dụng giả mã. 


sử dụng ngôn ngữ mô tả cho các phát biểu. 

tránh các phụ thuộc vào máy trong các phát biểu. 

đóng các điều kiện và các phát biểu trong dấu ngoặc vuông [ ] 
bắt đầu mọi chương trình con với tên của chúng được theo 
sau bởi một tập các dấu ngoặc tròn ( ). Các thông số được 


truyền đến các chương trình con được đưa vào ( bằng tên hay 
giá trị ) trong các dấu ngoặc tròn này. 


kết thúc mọi thủ tục bằng RETURN được theo sau bởi các 
dấu ngoặc tròn. Các giá trị trả về được đưa vào trong các dấu 
ngoặc tròn này. 


Các thí dụ : 
INCHAR () 


[ statement ] 


RETURN ( char ) 
OUTCHR ( char ) 


[ statement ] 


RETURN () 
STRLEN ( pointer ) 


[ statement ] 


RETURN ( length ) 


sử dụng chữ thường ngoại trừ các từ khóa và tên của các thủ 
tục. 


các phát biểu được thụt vào so với các điểm nhập và thoát 
của cấu trúc. Khi cấu trúc LOOP hoặc CHOOSE được bắt đầu, 
các phát biểu trong cấu trúc xuất hiện ở vị trí thụt vào tiếp 
theo. 


sử dụng ký tự @ cho các địa chỉ gián tiếp. 


198 _ Họ vi điều khiển 8051 


Sau đây là cú pháp được đề nghị cho giả mã : 
Các từ khóa : 


BEGIN END 

REPEAT UNTIL 

WHILE DO 

IF THEN ELSE 
_CASE OF 

RETURN 


Các toán tử số học : 


+ cộng 

_ trừ 

* nhân 

/ chia 

% modulus 


Các toán tử quan hệ : 
== đúng nếu bằng 


l= đúng nếu không bằng 


< đúng nếu nhỏ hơn 
<= đúng nếu nhỏ hơn hay bằng 
> đúng nếu lớn hơn 
>= đúng nếu lớn hơn hay bằng 


&& đúng nếu cả hai cùng đúng 
1Ị đúng nếu một trong hai đúng 


Các toán tử logic : 


& AND 
l OR 

ˆ XOR 
~ NƠT 


>> _ dịch phải 


<< dịch trái 





Ly nrremine,s 


Chương 8 : Cấu trúc chương trình 199 





Các toán tử gán : 
= thiết lập bằng với 
op= thao tác gán với op là một trong các toán tử : 
+ — *“/ % << »> & ^ | 
nghĩa là : ) + = 4 tương đương với ] = J + 4 


Thao tác tu tiên : 


( ) 
Địa chỉ gián tiếp : 
@ 
u tiên của các toán tử : 
( ) 
~ @ 
to J  % 
3 s 
<< >> 
< <= > >= 
== t~ 
& 
^ 
Ị 
&& 


= += —= *= v.v... 


Lưu ý 1 : Ta không nên nhầm lẫn các toán tử quan hệ với các toán tử 
logic. Một cách tông quát, các toán tứ logic được sử dụng trong các phát 
biểu gán như là : 


[lower_nibble = byte & OFH ] 


trong khi đó các toán tử quan hệ được dùng trong các biểu thức điều 
kiện như : 
IF ( char !=“Q' && char !zODH) THEN .... 


Lưu ý 2 : Ta không nên nhầm lẫn toán tử quan hệ “ == “ với toán tử gán 
“= “ Thí dụ biểu thức : 


M200 Họ vi điều khiển 8051 


1J==9 


hoặc có giá trị đúng hoặc có giá trị sai phụ thuộc vào giá trị của J so với 
9. Trong khi đó phát biểu : 


J=9 
gán giá trị 9 cho biến j. 
Các cấu trúc : 
Phát biểu : 
( do something ) 
Khối phát biểu : 
BEGIN 
{[ statement ] 
[ statement ] 
END 
WHILE / DO: _ 
WHILE [ condition ]} DO 
[ statement ] 
REPEAT /UNTIL : 
REPEAT 
[ statement ] 
UNTIL [ condition ] 
IF /THEN /ELSE : 
TF [ condition ] 
THEN [ statement 1 ] 
( ELSE [ statement 2 ] ) 
_ CASE/OF 
CASE [expression ]} OF 
1: [ statement 1 ] 


2: [ statement 9 ] 





Chương 8 : Cấu trúc chương trình 201 M 





n : [ statement n ] 

{ default statement ] 
Condition : điều kiện 
Statement : phát biểu 
Default : mặc định 


8.5 LẬP TRÌNH HỢP NGỮ 


Vấn đề quan trọng trong lập trình hợp ngữ là chọn cách lập trình rõ 
ràng và phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng khi ta làm việc trong 
một nhóm và từng người trong nhóm phải có thể đọc và hiểu từng 
chương trình của những người khác. 


Các lời giải bằng hợp ngữ cho các bài tập cho đến lúc này là sơ sài 
một cách cố ý. Với các công việc lập trình lớn hơn, một phương pháp 
quan trọng hơn được cần đến. Các vấn đề sau được đưa ra nhằm giúp ta 
cải thiện cách lập trình hợp ngữ. 


8.5.1 Nhãn 


Các nhãn cần có tên sao cho mô tả được mục đích sử dụng, thí dụ khi 
ta rẽ nhánh trở về để lặp lại việc thực hiện một thao tác, ta nên sử 
dụng nhãn có tên như là “ LOOP *, “ BACK ”, “ MORE “ v.v.. Khi ta bỏ 
qua một vài lệnh trong chương trình, nên sử dụng nhãn có tên như là “ 
SKTP “ hoặc “ AHEAD “. Khi ta lặp lại việc kiểm tra một bit trạng thái, 
nên sử dụng nhãn có tên như là “ WATT “ hoặc “ AGAIN “. 


Việc lựa chọn tên cho các nhãn bị hạn chế một ít khi sử dụng một 
trình dịch hợp ngữ tuyệt đối hoặc thường trú trong bộ nhớ. Các trình 
dịch hợp ngữ này xử lý toàn bộ chương trình như là một đơn vị nên giới 
hạn việc đặt tên cho các nhãn có cùng mục đích. Một vài kỹ thuật loại 
bỏ được vấn đề này. Tên của các nhãn chung có chung mục đích có thể 
được đánh số thứ tự như là SKIPI, SKIP2, SKIP3, v.v.. hoặc trong các 
thủ tục, tên của các nhãn có thể là tên của thủ tục được tiếp theo bằng 
một con số như là SEND, SEND2, SEND8 v.v.. Ở đây tính rõ ràng di 
nhiên bị mất vì các nhãn SEND2 và SEND8 không thể phản ánh được 
việc bỏ qua hay lặp vòng. 


Nhiều trình dịch hợp ngữ tỉnh vi hơn như ASM5ðI1 cho phép mỗi một 
thủ tục ( hoặc một nhóm các thủ tục ) hiện hữu trong các tập tin riêng 
rẽ, được hợp dịch độc lập với chương trình chính. Chương trình chính 
cũng được hợp dịch và rồi kết hợp với các thủ tục bằng cách sử dụng 


M202 Họ vi điều khiển 8051 





trình liên kết và định vị, trình này giải quyết các tham chiếu ngoài giữa 
các tập tin. Loại trình dịch hợp ngữ này thường được gọi là trình dịch 
hợp ngữ tái định vị cho phép các nhãn có cùng mục đích có tên giống 
nhau vì chúng xuất hiện trong các tập tin khác nhau. 


8.5.2 Chú thích 


Việc sử dụng các chú thích không được quá nhấn mạnh, đặc biệt là 
trong lập trình hợp ngữ, vốn đi đã trừu tượng. Tất ca các dòng lệnh, 
ngoại trừ những dòng có các hoạt động hiển nhiên nên có thêm trường 
chú thích. 


Các lệnh nháy có điều kiện được chú thích một cách có hiệu quá 
bằng cách sử dụng câu hỏi tương tự với câu hỏi trong lưu đồ đối với cùng 
một thao tác. Các câu trả lời “ phải “, đúng “( “ yes “ ) và “ không “, “ 


$ 
‹ 


sai “(“ no“) cho câu hỏi nên xuất hiện trong các chú thích ở các dòng 
biểu diễn các hoạt động nháy và không nhảy. Thí dụ trong chương trình 
con [INLUINE dưới đây, ta hãy chú ý cách mà các chú thích được sử dụng 
để kiểm tra mã ASCII của <CR>. 


QC ĐC ŒC ĐC ĐC ẤC ĐỂ ME ĐC ĐC ẤC ÉC ẤC XE MO ĐC ĐC ĐC AC ĐỂ ẤC ẤC ĐC ĐC ẤE ẤC HC MO AC C ẤP ẤC CC ĐC ME MC ẤP AC XE Ất 
:INLINE  INPUT LINE OF CHARACTERS 

: nhập dòng ký tự 

; LINE MUST END WITH <CR> 

: dòng giải được kết thúc bằng < CR > 

: MAXIMUM LENGTH 31 CHARACTERS INCLUDE <CR> 


chiều dài tối đa của dòng là 31 ký tự bao gồm cả <CR> 


;ENTER: NO CONDITIONS 

: không có các điều kiện 

; EXIT: ASCII CODES IN INTERNAL DATA RAM 
; các mã ASCII chứa trong RAM đữ liệu nội 
: 0 STORED AT END OF LINE 

ị 0 được chứa ở cuốt dòng 

,USE8  INCHAR, OUTCHR 

; sử dụng các chương trình con INCHAR và OUTCHR 


- ÚC CC ứC ĐC ức He ức HC ẠC dc dc ĐC ức dc ĐC HC dc Ác 4c SE ĐC HC ĐC ĐC ĐC Đ Đ E ĐC đ2 É ÁC ĐC ÁC AC ÁC ĐC ÁC ĐE ẤC 4C ĐC 
' 











Chương 8 : Cấu trúc chương trình 203 
INLINE PUSH 00H ; lưu RO vào s¿œck 
PUSH 07H ; lưu R7 vào stack 
PUSH ACC ; lưu thanh chứa vào s¿acb 
MOV R0, #60H ; thiết lập vùng đệm ở 60H 
MOV R7, #31 ; chiều đài cực đại của dòng 
STMENT: ACALL INCHAR ; nhập một ký tự 
ACALL OUTCHR ; hiển thị lên VDT 
MOV @RO0O, A ; lưu vào vùng đệm 
INC Ro ; tăng con trỏ vùng đệm 
DEC R7 ; giảm bộ đếm chiều dài 
CJNE A, #0DH, SKIP ; có phải ký tự là <CR> ? 
SJMP. EXIT ; phải : thoát 


ĐKIP: 
EĐXIT: 


CJNE R7, #0, STMENT; không : nhập ký tự khác 
MOV @R0,#O 


POP ACC ; khôi phục các thanh ghi 
POP_. 07H ; từ sứack 

POP 00H 

RET 


8.5.3 Khối chú thích 


Các dòng chú thích cần thiết nên được đặt ở nơi bắt đầu mỗi một 
chương trình con. Vì các chương trình con thực hiện các công việc được 
xác định rõ ràng và được cần đến trong suốt chương trình, chúng nên có 
mục đích tống quát và được dẫn chứng rõ ràng. Mỗi một chương trình 


con nên có 


một khối chú thích ( các dòng chú thích ) đứng trước và nội 


dung khối này cần nêu rõ : 


tên của chương trình con 

thao tác được thực hiện 

các điều kiện để vào chương trình con 

các điều kiện ra khỏi chương trình con 

tên của các chương trình con khác được dùng đến ( nêu có ) 


tên các thanh ghi bị ảnh hướng bởi chương trình ( nếu có ) 


TP 0Ì Họ vi điều khiển 8051 





Chương trình con INLINE ở trên là một thí dụ điển hình cho một 
chương trình con được chú thích tốt. 


8.5.4 Lưu các thanh ghi vào séack 


Với các ứng dụng có kích thước lớn và phức tạp, các chương trình con 
mới thường được viết dựa trên các chương trình con đã có. Do vậy một 
chương trình con có thể gọi một chương trình con khác rồi đến lượt 
chương trình con bị gọi này lại gọi một chương trình con khác nữa, v.v... 
Điều này được gọi là các chương trình con được lông vào nhau ( nested 
subroutines ). Không có gì đáng lo ngại trong việc lồng các chương trình 
con nếu như sfœeb có đủ cửa sổ để lưu giữ các địa chỉ quay về. Đây không 
là vấn đề vì hiếm khi việc lồng vào nhau vượt quá một vài mức. 


Vấn đề quan trọng là việc sử dụng các thanh ghi trong các chương 
trình con. Khi mà hệ thống thứ bậc của các chương trình con phát triển 
ta sẽ ngày càng khó theo đõi các thanh ghi bị ảnh hướng bởi các chương 
trình con. Một thói quen lập trình đáng tin cậy là cất các thanh ghi vào 
sứacb nếu chúng bị thay đổi bởi chương trình con và sau đó phục hồi lại 
chúng ở cuối chương trình con. Lưu ý là chương trình con INLINE trình 
bày ở trên cất và phục hồi R0, R7 và thanh chứa. Khi INLINE trở về 
chương trình gọi, các thanh ghi này chứa các giá trị giống như khi 
INLINE được gọi. 


8.5.5 Gán 


Việc định nghĩa các hằng số bằng phát biểu gán làm cho chương 
trình đễ đọc và dễ bảo trì hơn. Các gán xuất hiện ở đầu chương trình để 
định nghĩa các hằng số hoặc các địa chỉ của các thanh ghi bên trong các 
IC giao tiếp như là thanh ghi trạng thái STATUS, thanh ghi điều khiển 
CONTROL. 


Các hằng số được dùng trong suốt chương trình bằng cách thay thế 
các giá trị bằng các ký hiệu đã được gán. Khi chương trình được hợp 
dịch, các giá trị tương ứng được thay thế cho các ký hiệu. Việc sử dụng 
phép gán làm cho chương trình dễ bảo trì hơn cũng như dễ đọc hơn. Nếu 
một hằng số cần được thay đổi, ta chỉ phải thay đổi một dòng —~ dòng mà 
ở đó ký hiệu được gán. Khi chương trình được hợp dịch lại, giá trị mới tự 
động được thay thế ở những nơi mà ký hiệu được sử dụng. 


8.5.6 Các chương trình con 


Khi các chương trình trở nên lớn, ta phải chia nhỏ các thao tác lớn 
và phức tạp thành các thao tác nhỏ và đơn giản. Các thao tác nhỏ và 
đơn giản này được lập trình thành các chương trình con. Các chương 


Chương 8 : Cấu trúc chương trình 205 M 





trình con đều có thứ bậc, trong đó các chương trình con đơn giản có thể 
được sử dụng bởi các chương trình con phức tạp hơn và v.v... 


Lưu đồ : 
Một lưu đồ tham chiếu một chương trình con bằng cách dùng hộp “ 


xư lý tiền định nghĩa “ ( xem hình 8.1 ). Việc sử dụng ký hiệu này chỉ ra 
rằng một lưu đồ ở một nơi khác mô tả các chi tiết của thao tác. 


Các chương trình con được cấu trúc từ giả mã là các phần đầy đủ cúa 
chương trình, bắt đầu bằng tên của chương trình con và các dấu ngoặc 
tròn. Bên trong các dấu ngoặc tròn là các tên và các giá trị của các tham 
số được truyền tới chương trình con ( nếu có ). Mỗi một chương trình con 
được kết thúc bằng từ khóa RETURN, được tiếp theo bởi các dấu ngoặc 
tròn chứa tên và giá trị của các tham số được trả về bởi chương trình 
con ( nếu có ). 


Có lẽ thí dụ về thứ bậc chương trình con đơn giản nhất là các chương 
trình con xuất chuỗi ( OUTSTR ) và xuất ký tự ( OUTCHR ). Chương 
trình con OUTSTR ( chương trình mức cao ) gọi chương trình con 
OUTCHR ( chương trình mức thấp }. 


Lưu đồ, giả mã và lời giải hợp ngữ cho 8051 được trình bày dưới đây. 
Giả mã : 
OUTCHR ( char ) 
{[ put odd parity in bịt 7 ] 
REPEAT [ test transmit buffer ] 
UNTIL [ buffer empty ] 
[ clear transmit buffer empty flag ] 
[ move char to transmit buffer ]} 
[ clear parity bịt ] 
RETURN () 
OUTSTR ( pointer ) 
WHILE [ ( char = ®pointer )!= 0 ] BEGIN 
OUTCHR ( char ) 
[ increment poiter ] 
END 
RETURN () 


206 Họ vi điều khiển 8051 


Put odd parity in bịt 7 : đặt bit kiểm tra lễ vào bit 7 

Test transmit buffer : kiểm tra bộ đệm phát 

Buffer empty : bộ đệm rỗng 

Clear transmit bufer empty flag : xóa cờ báo bộ đệm phát rỗng 
Move char to transmit buffer : di chuyển ký tự đến bộ đệm phát 
Clear parity bit : xóa bit kiểm tra chắn lẻ 


Increment poiter : tăng nội dung con trỏ 










Add 
odd parity 
to character 






TX 

buffer 

empty 
? 


Write 
character to 
transmitter 


Clear 
parity bít 





Hình 8.12 : Lưu đổ của chương trình con OUTCHER 


Enter : nhập 
Add odd parity to character : thêm bit kiểm tra lẻ vào ký tự 
TX bufer empty ? : Bộ đệm TX rỗng ? Clear flag : xóa cờ 


Write character to transmitter : ghi ký tự vào bộ phát 
Clear bit parity : xóa bit kiểm tra chắn lẻ 
Exit : thoát 


Chương ð : Cau tFuC CHUƠØHE Lr11n1 “tư: Ea 









Get 
character 
from string 


Inerement 
pointer 


Hình 8.13 : Lưu đồ của chương trình con OUTSTR, 


Enter : nhập 

Get character from string : lấy ký tự từ chuỗi 
Char not equal 0 ? : char là số 0 ? 

Ïncrement poiter : tăng nội dung con trỏ 
xit : thoát 


Chương trình cho 8051 : 


OUTCHR: MOV CŒ,P ; đặt bit kiểm tra vào cờ C 
CPLB C ; đổi thành kiểm tra lẻ 
MOV ACC.7, C ; cộng vào ký tự 

AGAIN: JNB  T¡, AGAIN ; TX rỗng ? 
CLR TI ; phải : xóa cờ và 
MOV SBUF,A . gởi ký tự 
CLR ACC.7 ; bỏ bit kiểm tra và 


RET: ; quay về chương trình gọi 


WM 208 Họ vi điều khiển 8051 





OUTSTR: MOV  A,@DPTR ; lấy một ký tự 
JZ EXIT , nếu 0, kết thúc 
CALL OUTCHR ; ngược lại gởi ký tự đi 
INC  DPTR ; tăng con tró 
SJMP. OUTSTR ; và lấy ký tự kế 
EXIT: RET 


8.5.7 Tổ chức chương trình 


Mạc dù các chương trình thường được viết từng phầm ( nghĩa là các 
chương trình con được viết riêng rẽ với chương trình chính ), mọi chương 
trình nên thích hợp với tổ chức sau cùng. Một cách tổng quát, các phân 
cua chương trình được sắp xếp theo thứ tự sau : 


- - các phép gán 
| các lệnh khởi động 
á - - thân chính của chương trình 
¡- _ các chương trình con 
- - các định nghĩa hằng dữ liệu ( DB và DW ) 


- các vị trí dữ liệu trong RAM được định nghĩa bằng chỉ dẫn 
DS 


5 thành phân đầu thuộc segment mã còn thành phần sau cùng thuộc 
seømen‡ dữ liệu. Segmen‡ mã và segment‡ dữ liệu được phân biệt với 
nhau theo thông lệ do chương trình thường được đặt trong ROM hoặc 
EPROM- trong khi dữ liệu thường được đặt trang RAM. Lưu ý là các 
chuỗi và hằng đữ liệu được định nghĩa bằng các chỉ dẫn DB và DW là 
một phân của segment mã ( không phải của segmenf dữ liệu ) vì các dữ 
liệu này là các hằng số không thay đổi và do vậy là một phần của 
chương trình. 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 209 M 





9 
THIẾT KẾ VÀ GIAO TIẾP 


9.1 MỞ ĐẦU 


Chương này giới thiệu các đặc trưng phần cứng cũng như phân mềm 
của 8051 thông qua các thí dụ về thiết kế và giao tiếp: Trước tiên ta 
khảo sát một máy tính 8-bit đơn boarởd ( single-board ) mang tên SBC-51 
thích hợp cho việc nghiên cứu 8051 và phát triển các sản phẩm dựa trên 
8051. SBC-51 sử dụng một chương trình mmon/£or cung cấp các lệnh điều 
khiển ( command ) cơ bản cho hoạt động của hệ thống và tác động qua 
lại với người sử dụng. Chương trình monifor này ( MONBI ) được mô tả 
chỉ tiết ở phụ lục G. 


Các thí dụ về giao tiếp được nâng cao bằng cách so sánh với các thí 
dụ đã được trình bày trong các chương trước. Mỗi một thí dụ bao gồm sơ 
đô phân cứng, phát biểu về mục tiêu thiết kế, liệt kê chương trình thực 
hiện mục tiêu thiết kế và mô tả tổng quát hoạt động của phần cứng và 
phần mềm. Các liệt kê chương trình được chú giải một cách bao quát và 
các chi tiết cụ thể được quan tâm đến. 


9.2 SBC-BI 


Một vài công ty cung cấp các máy tính đơn öoœrở dựa trên 8051 
tương tự như máy tính được mô tả trong mục này. Điều đáng ngạc nhiên 
là thiết kế cơ bản của một máy tính đơn öoard dùng 8051 không thay 
đổi nhiều giữa các sản phẩm khác nhau do các công ty khác nhau cung 
cấp. Do có nhiều đặc trưng được đặt bên trong chip 8051, việc thiết kế 
một máy tính đơn öoard dùng 8051 không phức tạp, chỉ có các kết nối 
cơ bản đến bộ nhớ ngoài và giao tiếp với máy tính là cần đến. 

Ta cũng cần đến chương trình znmonzor được chứa trong ROM. Các 
yêu cầu của hệ cơ bản này như là kiểm tra và thay đổi các vị trí nhớ 
hoặc nạp các chương trình ứng dụng từ máy tính xuống được cần đến. 
SBC-B1 được mô tả ở đây cùng hoạt động với một chương trình monitor 
đơn giản nhằm cung cấp các chức năng cơ bản vừa nêu. 


210 Họ vi điều khiến 8051 





Hình 9.1 là sơ đồ mạch của SBC-ð1. Toàn bộ thiết kế chí bao gồm 10 
vi mạch ( IC ), tuy nhiên thiết kế này cũng đủ khả năng và linh hoạt để 
hỗ trợ cho sự phát triển các sản phẩm phức tạp dựa trên 8051. Hoạt 
động của 8051 chủ yếu dựa vào chương trình mon¿/for thường trú trong 
RPROM và việc truyền thông với một thiết bị đầu cuối hiển thị u/đeo 
VDT ( video display terminal ) kết nối với 8051. 


SBC-ð1 bao gồm thêm, ngoài các đặc trưng chuẩn của 80C31, 16 KB 
EPROM ngoài, 8.25 KB RAM ngoài, bộ định thời 14-bit và 22 đường 
xuất nhập. Cấu hình được trình bày ở hình 9.1 bao gồm các linh kiện và 
thành phần sau : 


- - 10 vi mạch 

- = lỗ tụ điện 

- =2 điện trở \ 

- =1 thạch anh 

- - 1 chuyển mạch nút nhấn 
- =3 đầu nối 

- — 18 /wmpcr định cấu hình 


Vì phải sử dụng bộ nhớ ngoài, por? 0 và port 2 không còn được dùng 
đề xuất nhập. Do các poør£ 1 và port 3 chỉ sử dụng một phần cho các đặc 
trưng cụ thể, một số đường của por£ 1 và por£ 3 có thể được sử dụng cho 
mục đích xuất nhập, tùy thuộc vào cấu hình. 


Nguồn xung ciocb cho 80C81 là một thạch anh 12 MHz được kết nối 
theo cách thông thường với mạch dao động bên trong 80C31 ( xem hình 
2.2). Chân RST ( reset ) được điều khiển bởi một mạch R-C để resc/ hệ 
thống tự động khi cấp nguồn, đồng thời ta có thể rcsc/ hệ thống bằng 
tay nhờ vào một chuyển mạch nút nhấn. Por/ 0 là port đa hợp hai 
nhiệm vụ, vừa là bus dữ liệu ( DO đến D7 ) vừa là byte thấp của bus địa 
chỉ ( A0 đến A7 ) như đã đề cập đến ở mục 2.6 của chương 2. Mạch chốt 
8-bịt 74HC373 được điều khiển chốt bởi tín biệu ALE sẽ duy trì byte 
thấp của bus địa chỉ trong trong suốt chu kỳ bộ nhớ. Vì 80C81 không có 
ROM trong chip, chương trình thực thi phải chứa trong ROM ngoài nên 


chân E⁄A phải nối với 0 V nhờ jumpcr cấu hình X2. 

Việc kết nối với máy tính hoặc VDT sử dụng giao tiếp nối tiếp 
RS232C. Đầu nối DB25 được nối dây trở thành một DTE ( data terminal 
equipment : thiết bị đầu cuối dữ liệu ) với dữ liệu phát trên chân TxD ( 
chân 2 ), dữ liệu thu trên chân RxD ( chân 8 ) và chân 7 nối đất ( 0 V ). 


“` an 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 211 








40 
V 
St 
S0nBE 19 5 28 5 
30p† Giản P2; 25 Alỗ 
NT] 
¡2àii,] 
d0pR 
ch S5) XIÁb2 
Ni ®B 3 be. 
Xu SA 
= 8051 
\ ẩi 
R1 bạ 
100 sò C3 
Reset | 10 F 
5, RST 
SWI 
R3 
Ì 8K2 
Reset 





_ ðÌ => 
PSEN ®“—————]| PSEN J1 
1188 DB25S 


RD “—— 1t Đã 7 P3.1 11 XØ 3 3> Ẳ 
W Tế] Pả6 Là 

T1 =— P.5 

¬ NGEeysPsE)IE- Cái P3.0 <ấi 





T1 ———ll P32 HC] XS B 

INT0 —————| P.2 1489 
PìrLẺ Bộ 
P1.6ƑE NI3 _= 


d> 


P15 T: 

P14 ni b Reset 
P13 ¬ options 
P12 3—STROBE 


P11 1 BUSV 


PI.0 ACK 


Hình 9.1 : Máy tính đơn board sử dụng 8051 


WAJ 212 















» 
¬ a 
3 Ỷ Ø 
< Đ S 
{ 
= A8 Ễ ñ 
Đ A7 8 s 
lS đc 8Kx8 DI ẵ 9 
§ A4 EPROM D0 2 
i A3 Ũ u 
3 A2 Monitor Ệ 
< AI EPROM š 

A0 0000H- 





1FFFH 
PSEN PSEN 


n€ 


74HC138 


A15 
A14 
Alä 


S8KO0 


~3I 3+» jS2 JbSI-^†©{ 
ølEISlSl5l5] 
NIPINII 
Glodt call 


œ 
5 
5 





IÌ 


` 
œ 
m 
đlš 
|| 
@Q@ 
@ 
có 
tộ 
te 


74HC08 


Hình 9.1 : ( tiếp theo ) 









Họ vi điều khiển 8051 





C121 14:11‹14-4- 4e 
c- 

OØOCCCCECE 

©CkEt2C2ebSC:G =ì 

Data bus (D0-D7) 






¬ 
lŒ› 
Data bưs (D0-D?7) 


sl >>> b>œ>œ >> 
CS—=R&› 0s 


14 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 213 







J2 
20-Pin header 






STROBE 
BUSY 
ACK 







Reset 


ALE 





Centronics 
primter 
interface 








ALE INTO 


_= xe 
J3 

Unmarked poue@ connections — Power connector 
IC +5V GND +12V ~12V 
74HC08 14 7 - - lở SÀU 
74HC138 16 8 - - 
74HC37320 10 - - : n 
1488 ễ 7 14 1 0,1HE 


1489 14 1 - - GND 


- 12V 
Filter capacitor, I per IC ” 


Hình 9.1: ( tiếp theo ) 


#214 Họ vị điều khiển 8051 





Mạch kích đường truyền ( line driver ) RS232C 1488 nối với chân 
TxD và mạch thu đường truyền ( line receiver ) RS232C 1489 nối với 
chân RxD. Việc kết nối mặc định với 80C31 thông qua các /nper X9 và 
X10 là : P3.1 làm nhiệm vụ của chân TxD và P3.0 làm nhiệm vụ của 
chân RxD. Một cách tùy chọn, thông qua các /umper X11 và X12, các 
chức năng TxD và RxD có thể được cung cấp thông qua phần mềm bằng 
cách sử dụng các chân PI.7 và P16. 


Các đường 3, 4 và 5 của porf 1 được đọc bởi chương trình zmon¿†or 
trong lúc resef để yêu cầu các đặc trưng đặc biệt. Tuy nhiên sau khi 
rcesci, các đường này trở thành các đường xuất nhập. Nếu giao tiếp máy 
mì được sử dụng, các đường 0, 1 và 2 của or? 1 được dùng làm các tín 
hiệu bắt tay. Nếu giao tiếp máy m không sử dụng, các đường này làm 
nhiệm vụ xuất nhập. 


Vì mạch 74HC138 giải mã 3 bịt cao của bus địa chỉ ( A18 đến A15 ) 
và tạo ra 8 đường có công dụng lựa chọn, mỗi đường lựa chọn một khối 
bộ nhớ 8 KB. Các đường này được gọi là SSKO ( chọn khết 8 K thứ 0 ) 
đến S8K7 ( chọn khối 8 K thứ 7 ). Bốn IC được lựa chọn bởi các đường 
này : hai EPROM 2764, một RAM 6264 và một bộ RAM/xuất nhập/định 
thời ( RAM/IO/TIMER ) 8155. 


Hai EPROM 8KB 2764 được trình bày trong hình 91. EPROM đầu 
tiên ( gọi là MONILTOR EPROM ) được chọn bởi đường 58KO0 và thường 
trú trong không gian bộ nhớ chương trình ngoài từ địa chỉ 0000H đến 
IPFEH. Vì SBC-ð1 sẽ bắt đầu thực thi chương trình từ địa chỉ 0000H 
ngay sau khi rese£ hệ thông, chương trình zmon/for phải thường trú trong 
TC này. EPROM 8KB 2764 thứ hai ( gọi là USER EPROM ) được chọn 
bơi đường S8KI1 và có địa chi từ 2000H đến 3F.FEH. IC này được dự định 
đành cho các ứng dụng của người sử dụng và không cân thiết cho hoạt 
dong của-hệ-cơ bản. Lưu ý là cá hai EPROM được chọn chỉ nếu(C? ( chip 
enable : cho phép chip, chân 20 ) ở trạng thái tích cực ( hoặc thấp ) và 
ÒI: cùng ở trạng thái tích cực ( hoặc thấp ). OÙ được điều khiển bởi 
đường PSIN của 80C31, nghĩa là không gian bộ nhớ chương trình ngoài 
được chọn. 


RAM 8KB 6264 được chọn bởi đường S8K4 ( nếu jrznper X6 được cài 
đạt như trong hình vẽ ) và có địa chỉ từ 8000H đến 9FFEH. RAM được 
chọn sẽ chiếm cả hai không gian bộ nhớ ngoài : dữ liệu và chương trình 
bằng cách dùng phương pháp đã mô tá trước đây ở mục 2.6.4 của chương 
2. Điều này cho phép các chương trình của người sử dụng được nạp ( 
hoặc ghi ) tới RAM như là bộ nhớ dữ liệu và rồi được thực thì như là bộ 
nhớ chương trình. 


Chương 9 : Thiết kế và giaotiếp ` 215 





RAM/IO/TIMER 8155 là IC giao tiếp ngoại vi được thêm vào để 
chứng minh khả năng mở rộng của SBC-B1. Ta cũng dễ dàng cộng thêm 
các IC giao tiếp ngoại vi khác theo cách tương tự. 8155 được chọn bởi 
đường S58KO, như vậy được đặt ở đáy của bộ nhớ. Không có xung đột xảy 
ra với MONLTOR EPROM ( cũng được đặt ở đáy của bộ nhớ, nhưng 
trong không gian bộ nhớ chương trình ngoài ) bởi vì 8155 được điều 
khiển đọc / ghi bằng các tín hiệu RD và WR, 

C—~ 

8155 chứa các đặc trưng sau : 

- 256 byte RAM 

- 22 đường xuất nhập 

- bộ định thời 14-bit 

Đường địa chỉ A8 nối với đường IO// của 8155 ( chân 7 ), đường này 
chọn RAM khi ở mức thấp và chọn các đường xuất nhập hoặc bộ định 
thời khi ở mức cao. Các đường xuất nhập và bộ định thời được truy xuất 
từ 6 địa chỉ, do vậy tâm địa chỉ tổng cộng của 8155 từ 0000H đến 0105H 
(256 + 6 địa chỉ ). Dưới đây là tóm tắt của tầm địa chỉ : 

Địa chỉ Mục đích 
0000H Địa chỉ đầu tiên của RAM 


Các địa chỉ kế tiếp 


00FEFH Địa chỉ sau cùng của RAM 
0100H Thanh ghi lệnh / định thời 
0101H Port A 

0102H Port B 

0108H Port C 

0104H 8 bit thấp cho số đếm định thời 


0105H 6 bit cao cho số đếm định thời & 2 bit cho chế độ 
định thời 
Mặc dù ta nên tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật cua nhà sản xuất 
để biết các chỉ tiết hoạt động của 8155, việc cấu hình cho các por£ xuát 
nhập lại rất dễ dàng. Do được mặc định tất cả các đường của pơr£ là 
đường nhập sau khi resct hệ thống, ta không cần khởi động để đọc các 
thiết bị nhập được nối với 8155. Thí dụ để đọc por£ ÀA vào thanh chứa. 
chuỗi lệnh sau đây được dùng : 
MOV  DPTR, #0101H ; DPTR trỏ đến port A của 815ã 
MOVX A,@DPTR ; đọc Đor† A vào ACC 


xua xế, T1io V1 điều khiên 8051 





Để lập trình cho port A và port B xuất, các bịt 1 trước tiên phải được 
ghi vào thanh ghi lệnh điều khiển ( command register ) ở các bit 0 và 
bịt 1. Thí dụ để cấu hình cho por¿ B xuất còn các por£ A và port C vẫn 
làm nhiệm vụ nhập, chuỗi lệnh sau được dùng : 


MOV DPTR, 0100H ; thanh ghi lệnh điều khiển của 
; 8155 

MOV A, #00000010B ; port B xuất 

MOVX @DPTR, A ; khởi động 8155 


Port C được cấu hình làm por¿ xuất bằng cách ghi 1 vào thanh ghi 
lệnh điều khiển ở các bit 2 và bit 3. Cả 3 por¿ được cấu hình làm các 
porf xuất như sau : 


MOV DPTR,0100H. , thanh ghi lệnh điều khiển của 
; 8155 

MOV A,#00001111B ; các port đều xuất 

MOVX @DPTR, A ; khởi động 8155 


Port A của 8155 như trên hình vẽ được kết nối với một heøder 20-pin 
có tên là “ Centronics printer interface “ ( giao tiếp máy in Centronics ). 
Giao tiếp này chỉ nhằm minh họa các mục đích xuất nhập. MONõI bao 
gồm một chương trình con PCHAR ( print character : in ký tự ) hướng 
ngõ ra đến VDT và một máy in song song nếu CONTROL-Z được giữ và 
gõ từ bàn phím ( xem phụ lục G ). Dĩ nhiên por A có thể được sử dụng 
cho các mục đích khác nếu cần. 


Các kết nối với nguồn cấp điện cũng được vẽ trên hình 9.1. Các tụ 
lọc đặc biệt quan trọng đối với điện áp + 5 V nhằm tránh các gai nhiễu 
tạo ra bởi các hiệu ứng cảm khi các linh kiện số chuyển trạng thái. Ta 
hãy đặt một tụ điện giải 10 LÊ ở nơi nối nguồn cấp điện với boørd mạch 
và tụ gốm 0.01 uF bên cạnh đế cắm của mỗi một IC, tụ được nối giữa 
chân 5ð V và chân nối đất. 


Đến đây ta kết thúc phần mô tả SBC-51. Các mục tiếp theo bao gồm 
các thí dụ giao tiếp với các thiết bị ngoại vi, chúng được phát triển để 
kết nối với SBC-Bð1 ( hoặc một máy tính đơn boarở tương tự dùng 8051 ). 


9.3 GIAO TIẾP VỚI BÀN PHÍM SỐ HEX 


Giao tiếp với bàn phím thường được cần đến đối với các thiết kế dựa 
trên bộ vi điều khiển. Nhập từ bàn phím và xuất ra LED là sự lựa chọn 
kinh tế để giao tiếp với người sử dụng và thường thích hợp với các ứng 
dụng phức tạp. Các thí dụ bao gồm việc giao tiếp người sử dụng với lò vị 
ba hoặc máy đổi tiền tự động. 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 217 





Hình 9.2 trình bày cách giao tiếp giữa por£ 1 và bàn phím số hex. 
Bàn phím có 16 phím được sắp xếp thành 4 hàng và 4 cột. Các đường 
hàng được nối với các bit từ 4 đến 7 còn các đường cột được nối với các 
bit từ 0 đến 8 của pơr? 1. 





HN Keypad 
(Grayhill PN 88BA2) 


Hình 9.2 : Giao tiếp với bàn phím số hex 
Mục tiêu thiết kế 


Viết một chương trình đọc liên tiếp các bý tự số hex từ bàn phím uà 
cho hiển thị dưới dạng mã ASCI] trên VDT 


Thoạt nhìn thí dụ này có vẽ khá đơn giản. Chương trình được chia 
thành các bước sau : 


1. Nhập ký tự số hex từ bàn phím 

2. Biến đổi mã số hex thành mã ASCII 
3. Gởi ký tự ASCII đến VDT 

4. Quay về bước 1 


Việc lập trình theo đúng các bước trên và chương trình được trình 
bày ở hình 9.3 ( dòng 16 — 19 ). Dĩ nhiên các công việc được thực hiện 
trong các chương trình con. Lưu ý là các bước 2 và 3 ở trên được hiện 
thực bằng cách gọi các chương trình con trong MONBI1. Ta có thể trích 
các chương trình con nêu trên từ MON51 và đặt chúng vào trong chương 
trình ở hình 9.3, nhưng điều này thật phí phạm. Thay vào đó, các điểm 
nhập của MON5I cho các chương trình con này được xác định ở gần trên 
đỉnh của chương trình ( dòng 12 - 13 ) bằng cách sử dụng các ký hiệu 
HTOA và OUTCHR. Sau đó các chương trình con được gọi từ vòng lặp 
của chương trình chính MAIN theo cách thông thường. Các điểm nhập 
cho các chương trình con của MONBI1 có thể được tìm thấy trong báng 


M218 Họ vi điều khiển 8051 


ký hiệu được tạo ra bởi RLB1 khi MON-ð1 được liên kết và định vị. Các 
điểm nhập của HTOA và OUTCHR được tìm thấy trong phụ lục G. 


Thách thức thực sự của thí dụ này là viết các chương trình con 
1N, -HEX và GET_KEY. GET KEY thực hiện việc quét các hàng và cột 
của bàn. phím để xác định có phải một phím được ấn. Nếu không có 
phím nào được ấn, GET_JEY trả về C = 0 còn nếu có một phím được ấn, 
GET_KEY trả về C = 1, mã số hex của phím được đưa vào thanh chứa ở 
các bit từ 0 đến 3. 


IN HEX thực hiện việc chống xung nẩy khi ấn và nhả phím bằng 
phần mềm. Vì bàn phím là một chuỗi các chuyển mạch cơ khí, việc tiếp 
xúc khi ấn và nhả phím bao gồm cả xung nẩy xảy ra nhanh và ngắn. 
Việc chống xung nẩy được thực hiện bằng cách lặp lại việc gọi 
GET_HEX cho đến khi 50 lần gọi liên tiếp đều trả về C = 1. Lần gọi nào 
đó trả về € = 0 đều được biểu là nhiễu ( nghĩa là có xung nẩy ) và bộ 
đếm được resef. Sau khi phát hiện một phím được ấn hợp lệ, IN HEX 
chờ 50 lần gọi liên tiếp GET_HEX trả về C = 0 để đảm bảo rằng phím 
đã hoàn toàn được nhả trước khi gọi GET_HEX lần nữa cho phím được 
ấn tiếp theo. 


Chương: trình ở hình 9.3 làm việc được nhưng không thật sự tốt. Do 
các ngắt không được sử dụng, tiện ích của chương trình trong một ứng 
dụng lớn hơn bị hạn chế. Do vậy một cải tiến hợp lý là thiết kế lại phần 
mềm và sử dụng ngắt. Giao tiếp được điều khiển ngắt sẽ được minh họa 
trong thí dụ kế. 


1 $DEBUG 

2_ §NOPAGING 

3 $NOSYMBOLS 

4_ ; FILE: KEYPAD.SRC 

5 GA: K3) 4/4, 2k0 6i 4 SE KEM: AE. XE IEIAK KH ME 4A) H KIệN: điệp đun cát, liệt 
6; KEYPAD [NTEREACE EXAMPLE 

7ÿ 

8 ; Chương trình này đọc các ký tự số hex từ một bàn phím nối với por£ 1 
9 ;và 

10 ; cho hiển thị các phím được ấn lên VDT 

11 Sàn h3 Xin icibidisibuduinsokoid noi 1i) oboa du diệu 
12 HTOA EQU 038CH ; các chương trình con của 

13 OUTCHR EQU 01DEH ; MON51 


Hình 9.3 : Chương trình giao tiếp bàn phím 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 219 





14 

1ỗ ORG 8000H 

16 MAIN: CALL IN HEX ; đọc mã từ bàn phím 

17 CALL HTOA ; biến đổi thành mã ASCII 
18 CALL OUTCHR ; hiển thị lên VDT 

19 ĐJMP MAIN ; lặp lại 

20 


21 y0 HE AE HE HỆ Ấ HE Ấ Ấ ẤP ẤỂ RỂ ẤC ẤG HC Ấ XE ẤP ẤE ẤẾ ẤỂ ẤC ẤC SỂ ĐK ẤN Ấ 
22 ;IN HEX : nhập mã số hex từ bàn phím có chống nẩy khi ấn và nhả 
23 ; phím 

24, ( lặp lại 50 lần cho ấn phím và cho nhả phím ) 


95 VU RE. tk di E4 ðV #4, 1.4 .2E 46.4. 36,4. ÁE 1N -4.iA M67 E4 d6 4 
26 IN HEX: MOV R3, #50 , số đếm 

27 BACK: CALL GET KEY ; phím được ấn ? 

28 JNC IN HEX ; không : kiểm tra lại 

29 DJNZ R3, BACK ; có: lặp lại 50 lần 

30 PUSH ACC _. ; lưu mã số hex 

31 BAOK2: MOV R3, #50 . chờ phím nhả 

32 BACR3: CALL GET KEY , phím được ấn ? 

33 JC BAGK2 ; có : kiểm tra lại 

34 DJNZ R3, BACK3 ; không : lặp lại ðO lần 

35 POP  ACC - khôi phục số hex và 

36 RET ; quay về 

37 

Ổ8 ;XY KẾ EU ĐK ẤM ĐC XE AC K CC XE ĐC É Ấ ĐC KC ẤM ĐC CC Ấ ẤY 
39 ;GEBT KEY: - đọc trạng thái bàn phím 

40; - trả về C = 0 nếu không có phím ấn 

41 ; - trả về C = 1 và mã số hex trong ACC 

42 ; nếu có phím ấn 

4Q 0646409146406. 9 406 E68 1670604647160 .0.W-dar tk. .AifEoea die Asee 
44 GET_KEY: MOV  A,#0OFEH ; bắt đầu với cột 0 

45 MOV R6, #4 ; sử dụng R6 làm bộ đếm 

46 TEST: MOV PI,A ; tích cực cột + 

47 MOV R7,A ;lưuACC ˆ- 

48 MOV A,PI1 : đọc trở lại porf 1 


Hình 9.3 ( tiếp theo ) 


Họ vi điều khiển 8051 





71 
72 
73 
74 


KEY HIT: 


AGAIN: 


DONE: 


EXIT: 


ANL 
CJNE 
MOV 
RL 
DJNZ 
CLR 
ĐJMP 
MOV 
MOV 
CLR 
SUBB 
MOV 
MOV 
ĐSWAP 
MOV 
RRC 
JNC 
INC 
INC 
INC 
INC 
DJUNZ 
SETB 
MOV 
RET 


END 


A, #0F0H ; cácÄ ly các hàng 

A, #0F0H, KEY_HIT ; hàng tích cực ? 
A, R7 ; không : di chuyển tới 
A › cột kế 

R6, TEST ; 

C ; không có phím được ấn 
EXIT ; quay về với Ở = 0 

R7, A ; lưu trong R7 

A, #4 ; chuẩn bị tính 

C ; trọng số của cột 

A,R6 - ; 4 — R6 = trọng số 

R6, A ; lưu trong R6 

A, R7 ; phục hồi mã quét 

^ ; đặt trong 4 bịt thấp 
Rã, #4 _—; dùng R5 làm bộ đếm 
A ; quay cho đến khi = 0 
DONE ; thực thi xong khi C = 0 
R6 ; công 4 cho đến khi 

R6 ; tìm thấy hàng tích cực 
R6 

R6. 

Rõ, AGAIN 

C ;Ở = 1( có phím được ấn ) 
A, R6 ; mã trong Á 


Hình 9.3 ( tiếp theo ) 


9.4 GIAO TIẾP VỚI CÁC ĐÈN 7-ĐOẠN 


Giao tiếp với một đèn 7-đoạn đã được trình bày trong một bài tập ở 
cuối chương 3 ( xem hình 3.5 ), nhưng do mạch giao tiếp sử dụng 7 đường 
của por£ 1 nên mạch này biểu thị một sự phân phối xấu các tài nguyên 
trên chip. Trong mục này ta minh họa một mạch giao tiếp với bốn đèn 
7-đoạn chỉ sử dụng ba trong số các đường xuất nhập của 8051. Hiển 
nhiên đây là một thiết kế được cải tiến, đặc biệt là khi có nhiều đèn 7- 
đoạn được kết nối. Trung tâm của thiết kế này là vi mạch giải mã và 
kích đèn 7-đoạn MC14499 của Motorola, vi mạch này chứa bên trong 
nhiều mạch cần thiết cho việc kích 4 đèn 7-đoạn. 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 221 





4 x MAN4740A 





8x4¡ 


Vẹc 
MC14499 
D4 D3 D2 D1 


= xa|¬ 
< am 
=) ¬"©)¡< 
“Z, < nị|zZ 
G a oim 
‹© K= M | œ2] @À 
| 
lu 
vA 
e© k‹ 
c7” 





Hình 9.4 : Giao tiếp với MC14499 và 4 đèn 7-đoạn 


222 Họ %ỉ điêu khiển 8051 





Các thành phần được thêm vào chỉ là tụ định thời 0.015 uF, 7 điện 
trở giới hạn dòng 47 © và 4 transistor 2N3904. Hình 9.4 trình bày cách 
kêt nối giữa 80C31, vi mạch MC14499 và 4 đèn 7-đoạn. 


Mục tiêu thiết kế 


Giả sử các digit BCD được chứa trong RAM nội tại các uị trí 70H uà 
71H Sao chép các digit BCD đến các đèn 7-đoạn 10 lần trong 1 sec sử 
dụng ngốt. 


Chương trình thực hiện mục tiêu trên được trình bày trong hình 9.5. 


Chương trình này minh họa một số khái niệm đã được thảo luận 
trước đây. Các chi tiết mức thấp để phát dữ liệu đến MC14499 được tìm 
thấy trong các chương trình con UPDATE và OUT8. Ở mức cao hơn, thí 
dụ này minh họa việc thiết kế các ứng dụng được điều khiển ngắt có 
tầm quan trọng đối với hoạt động ở mức nền và mức ngắt ( không giống 
như các thí dụ ở chương 6 chí hoạt động ở mức ngắt ). Các ngắt cho thí 
dụ này cùng tổn tại với MONBI, bản thân chương trình này không sử 
dụng các ngắt. Chương trình monwiior thực thì ở mức nền trong khi 
chương trình ớ hình 9.5 thực thi ở mức ngắt. 


Khi chương trình được bắt đầu ( bằng cách đưa vào MONBI lệnh 
GO8O00; xem phụ lục G ), các điều kiện được khởi động để cập nhật 
ngắt ban đầu cần thiết của các đèn 7-đoạn, sau đó điều khiển nhanh 
chóng quay trở lại chương trình zmon¿tor. Các lệnh điều khiến của 
chương trình zmonitor được thực thi theo cách thông thường trong khi 
chờ đợi các ngắt sẽ xuất hiện ở mức ngắt. Thí dụ nếu lệnh SET của 
chương trình mon¿for được sử dụng để thay đổi các vị trí 70H và 71H 
của RAM nội, sự thay đểi này được thể hiện ngay tức khắc ( trong vòng 
(0.1 sec ) trên các đèn 7 đoạn. 

Hãy lưu ý đến cấu trúc tổng thể của chương trình. Các phần sau đây 
xuất hiện theo thứ tự : 


- - các điều khiến của trình dịch hợp ngữ ( các dòng 1 - 3 ) 
- — khối chú thích ( các dòng 4 - 30 ) 

- — định nghĩa các ký hiệu ( các dòng ð1 - 38 ) 

- — các khai báo định nghĩa vùng nhớ ( các dòng 40 — 42 ) 


- - bang nhảy cho chương trình và các điểm nhập của các ngắt ( các 
đồng 44 - B1 ) 


- phản chính ( MAIN; các dòng 56 - 69 ) 
- - trình phục vụ ngắt ngoài ( EXT0ISR; các dòng 74 -— 77 ) 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 223 





- - chương trình con cập nhật các đèn 7-đoạn ( UPDATE; các dòng 
89 — 97 ) 


- - chương trình con xuất byte ( OUT8; các dòng 103 - 113 ) 


- - đoạn chương trình quản lý các ngắt không được hiện thực ( các 

dòng 118 ~ 123 ) 

Chương trình được viết để được thực thi ở địa chỉ 8000H trong IC 
RAM 6264 của SBC-51. Vì các vector ngắt đặt tại các vị trí ở đáy của bộ 
nhớ, chương trình monitor bao gồm một bảng nhảy định hướng lại các 
ngắt đến các địa chỉ bắt đầu ở địa chỉ 8000H ( xem phụ lục G ). Điểm 
nhập của chương trình là 8000H nhưng một lệnh nhảy dài LIMP ( dòng 
45 ) chuyển điều khiển đến nhãn MAIN. Tất cả các lệnh khởi động được 
bao gồm trong các dòng từ 56 đến 68. Phần MAIN kết thúc bằng việc 
nhảy trở về chương trình monitor. 


$DEBUG 
$NOPAGING 
$NOSYMBOLS 

; FILE : MC14499.SRC 


QUÁ ứC ÁC ức É ĐK ĐC ĐC ĐC ĐC dc ĐC Ác ĐC HE ĐC ÚC ĐC dc đe dC Ác dc ÁC ÁC ĐC ÁC He CÁC HC MẸ ÚC Ác ÚC Ác ức ÁC ĐC dc Đế 
, 


ì MC14499 INTERFACE EXAMPLE 


; Chương trình này cập nhật việc hiển thị 4-digit 10 lần trong 1 sec sử 


@© œ -1lI Œ  ƠOU > G2 ÐW 


; dụng ngắt. 

10 ; Các digit là các đèn 7-đoạn được kích bởi vì mạch giải mã / kích 

11 -; kết nối với P1.ð ( ENABLE ), P1.6 ( CLOCK ) và P1.7 (DATA IN) 
12; Các ngắt được tạo ra bới đường TIMER OUƯT cúa 8155 nối với [NT0. 
13 ; TIMER OUT dao động ở tân số 500 Hz và tạo ra một ngắt khi có một 
14 ; chuyển đổi trạng thái 1 > 0. 

1ã ; Một bộ đếm ngắt được sử dụng để cập nhật việc hiến thị sau mỗi 50 
16 ; ngắt, 

17 ; như vậy tần số cập nhật là 10 Hz. 

18 ; 

19 ; Thí dụ này minh họa các khái niệm mức nền và mức ngắt đối với các 


20 ; hệ được điều khiến ngắt. 


Hình 9.5 : Phần mềm giao tiếp với MC14499 


226 


Họ vi điều khiển 8051 





84 ;, 

8ä ; THOÁT:  MC14499 được cập nhật 

86 ;DÙNG:  P15,P16,P17 
'87 , Tất cả vị trí nhớ và các thanh ghi không ảnh hưởng 
ĐỒ, ÿÈ XE  Ấ Đ Ấ XE Ấ Ấ Đ # ĐK ĐC XE X Ấ Ấ CC CC ẤỂ ẤC XÁC ĐC AC ĐC AC AC ĐC ẤC ĐC ĐC He 
89  UPDATE: PUSH ACC ; cất thanh chứa vào s‡œcb 
90 CLR ENABLE ; chuẩn bị MC14499 

91 MOV A, DIGITS , lấy 2 đigit đầu tiên 

93 ACALL OUT8 ; gởi ra 2 digit LED 

98 MOV A, DIGITS+IL ; lấy byte hai 

94 ACALL OUT8 ; gởi ra 2 digit LED kế 

9ã S5ETB ENABLE ; không cho phép MC14499 
96 POP ACC ; khôi phục ACC từ s/ack 
97 RET 

98 

ÓQ ;£ X4 XU CC ẤC ẤM Ấ KCẤY ẤC ĐC XE ẤẾ CÁC ĐC ĐC ĐC ẤP Ấ ẤC ĐC ME Ấ Ấ ĐC ẤỂ ĐỂ  & 


100; SEND 8 BITS IN ACCUMULATOR TO MC14499 ( MSB FIRST ) 


101; *****#**#**#**##*#*#****#**#***#***##**x**#*#*#**##*#*#*## 
` 


102 

103 OUT8: 
104 

105 AGAIN: 
106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

118 

114 


USING 
PUSH 
MOV 
RLC 
MOV 
CLR 
NOP 
NOP 
SETB 
DJƯNE 
POP 
RET 


0 

AR: 
R7, #8 
A 

DIN, C 
CLOE 


CLOCK 
R7, AGAIN 
AR7 


; giả sử dãy 0 được phép 

, cất R7 vào sacb 

; sử dụng R7 làm bộ đếm bit 
; đặt bit vào cờ C 

; gởi bit đến MC14499 

; xung có 3 is ở mức thấp 

; NOP cần để kéo đài xung 

; { độ rộng xung tối thiểu 

; là 2 sec } 

; lập lại đến khi 8 bit được gởi 
; khôi phục R7 từ s/ack 


Hình 9.5 : ( tiếp theo ) 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 227 





115 ; # X X X Y ĐẤU ĐC ĐC ĐC ĐC CA ĐC ĐC ẤM C ĐỂ ĐC Má Ẹ Ác C ĐC đc CC XE ẤP ĐC ĐC Đc 
116 ; UNUSED INTERRUPTS ( ERROR ; RETURN TO MONITOR PROG 
1Í ÿ XE W X UY X XI Ấ KH AC ĐK HC ĐC C ĐC ÉP  dC Ấ C HC É K ĐÁ XE Ế X ẤM AE 4 
118 T0ISR: 

119 EXIISR: 

120 TIISR: 

121 SPISR 

122 T2ISR: CLR EA ; cấm các ngắtvà 

123 LƯMP MONã1 ; trở về MONð1 

124 END 


Hình 9.5 : ( tiếp theo ) 
9.5 GIAO TIẾP VỚI LOA 


Hình 9.6 trình bày giao tiếp giữa 8031 và loa. Các loa nhỏ, chẳng 
hạn các loa trong các máy tính cá nhân hoặc đồ chơi trẻ em, có thể được 
kích từ một cổng logic như được trình bày trên hình. Một đầu cuộn dây 
của loa ghép với + 5 V, đầu còn lại ghép với ngõ ra của cổng đảo 
74LS04. Cổng đảo được cần đến do cổng này có khả năng cấp và hút 
dòng cao hơn các chân por của 8031. 


Loudspeaker 





Hình 96 : Giao tiếp với loa 
Mục tiêu thiết kế 

Viết một chương trình được điều khiến ngốt phát liên tục gam nhạc 
LA trưởng. 

Các giai điệu nhạc dễ dàng được tạo ra từ 8051 bằng cách sứ dụng 
mạch giao tiếp loa đơn giản. Chúng ta bắt đầu với một ít nhạc lý. Tần 
số cho mỗi nốt trong gam nhạc LA trương được cho trong khôi chú thích 
ở đầu danh sách liệt kê phần mềm ( hình 9.7 các dòng từ 14 đến 21 ). 
Tần số đầu tiên là 440 Hz là tần số của nốt LA. Tản số của tất cả các 
nốt khác có thể được xác định bằng cách nhân tần số này cho 2" 
trong đó n là số các bước ( hoặc các 1⁄2 cung ) tính từ nốt LA đến nốt 


M228 Họ vi điều khiển 8051 


được tính. Thí dụ dễ nhất là nốt A', một bát độ hoặc 12 bước trên A, 
tân số của nốt này là 440 x 2!?? bằng 880 Hz. Đây là nốt sau cùng 
trong gam nhạc của chúng ta. ( xem hình 9.7 đòng 21 ). Bằng cách tham 
chiếu đến nốt ở đáy ( hay gốc ) trong một gam nhạc trưởng bất kỳ, tỉ lệ 
cho các bước là 2, 4, 5, 7, 9, 11 và 12. Lấy thí dụ nốt Ð trong hình 9.7 ( 
đòng 18 ) cách 7 bước trên gốc, vậy thì tần số của nốt này là 440 x 22 
= 659.26 Hz. 

Để tạo ra một gam nhạc, hai khoảng thời gian định thời được cần 
đến : khoảng thời gian từ một nốt đến nốt kế và khoảng thời gian bịt 
của port chuyển đổi trạng thái để kích loa. Hai khoảng thời gian định 
, thời này khác nhau. Thí dụ để chơi một giai điệu nhạc ở tốc độ 4 nốt 
trong 1 sec, một ngắt ( do tràn bộ định thời ) được cần đến sau mỗi một 
250 msec. Để tạo tần số cho nốt đầu tiên trong gam nhạc, một ngắt được 
cần đến sau mỗi một 1.136 msec ( xem hình 9.7 đòng 14 ) 

Phần mềm ở hình 9.7 khởi động cả hai bộ định thời ở chế độ định 
thời 16-bit ( dòng 4 ) và sử dụng ngắt do bộ định thời 0 cho việc thay đổi 
nốt và ngắt do bộ định thời 1 cho tần số của các nốt. Các giá trị nạp lại 
cho các tần số của nốt được đọc từ bảng tìm kiếm ( các dòng từ 90 đến 
104 ). 


1 $DEBUG 

2_ $§NOPAGING 

3 $NOSYMBOLS 

4 , FILE : SCALE.SRC 

BỘ JYYXXK XE KẾ XU KẾ  K C X Ế XX K ẤC XOX KCC X K XI Ấ KK Ấ W X 
6 ; LOUDSPEAKER INTERFACE EXAMPLE 

Tj 

8 ; Đây là chương trình phát một gam nhạc LA trưởng sử dụng một loa 
9; được kích bởi một cổng đảo ghép với P1.7 

10 Hy win 0uhg Xi cai Ealpi 1o 1v0y1á12/801220/1á0 2200520561212 2h á áo 262102 vá 
“Tra 

12 ; Nốt Tân số(Hz) Chu kỳ ( hsec) Chu kỳ / 2 ( Hsec ) 

13 ; “.}....  H mm BH HH HH m BH HH HH mm HH mm em 

14 ; A 440.00 2273 1136 

lỗ ; B 498.88 2025 1012 

16 ; C# 554.37 1804 902 


Hình 9.7 : Phần mềm giao tiếp với loa 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 


229 





17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


$ D 587.33 1703 851 
; b 659.26 1517 7ã8 
› F# 739.99 1851 676 
ì G# 830.61 1204 602 
ì A' 880.00 1186 568 
,IẤ Ấ ẤE E ME ĐỂ ẤE ẤC ME XE ẤC ÁC XC ẤP ĐC HC XE E ĐC XE ĐC XC AC EE ĐC ĐC MO KE E K ME ẤC ẤE ĐC 
MONITOR CODE 00BCH ; điểm nhập của MON5ä1 
COUNT EQU - 50000 ; 0.05 sec cho một ngắt 
REPEAT EQU 5 ; 5x 0.05 = 0.2ỗ sec / nốt 
OP  KUẤ ẤC ĐC XE XE K Ấ AC HE XE AC AC ĐC HỆ XỂ ẤP ME ẤC AC ĐC XP XE ÉP ÁC ĐC ẤỂ ĐC ME ĐC C ỨC SE 
; Chú ý : X3 không được cài đặt trên SBC-ð1, do vậy các ngắt 
; trổ đến bảng nhảy theo sau 
; bắt đầu ở 8000H 
KẾ Ấ Ấ K X Ấ Ấ C X Ế XE ĐK XE XE XE CĐ XE XE ĐC XE XE XE X XE, 
ORG 8000H ; các điểm nhập cho : 
LJƯMP MAIN ; chương trình chính 
LJMP  EXT0ISR : ngất ngoài 0 
LJMP  T0ISR ; ngắt do bộ định thời 0 
LƯMP EXT1ISR ; ngắt ngoài 1 
LJƯMP ,TIISR ; ngắt do bộ định thời 1 
LJMP_  SPISR , ngắt do port nối tiếp 
LJMP  T2ISR : ngắt do bộ định thời 2 
,  K  AC X XU X XE HC K ĐC XE  K ĐC XC XE ĐC XE Ấ AC XÁC XE ẤC X XE AC X ĐC Ấ ĐC AC KE KẾ 
; MAIN PROGRAM BEGINS 
, ĐK # K ĐC XE XI ĐK AC ẾE CC Ấ AC X ĐC XC Ấ XE XE CĐ K XE X XE Ấ ẤC XE XE K4 
MAIN: MOV TMOD, #11H : hai bộ định thời ở chế độ 1 
` MOV R7, #0 ; sử dụng R7 làm bộ đếm nốt 
MOV R6, #REPEAT ; sử dụng R6 làm bộ đếm ngắt 
MOV IE, #8AH ; các ngắt do bộ định thời 0, 1 
SETB _ TEI ; buộc ngắt do bộ định thời 1 


Hình 9.7 : ( tiếp theo ) 


230 Họ vi điều khiển 8051 


49 SETE TEO ; buộc ngắt do bộ định thời 0 
50 SJMP $ 
51 


59 - *w *#* ***************x**x**#***********#*x***x**# 
? 


ã3 ; TIMER 0 INTERRUPT SERVICE ROUTINE ( EVERY 0.05 sec ) 


54 HN TƯ TT VAN vn 9V 0U HT Ty. AC, VE/ Ty VU, NI VỆ, HN SP Ni cỤt, lộ vn là thiện TU Âo Độ ĐI 
55 TOISR: CLR TRO ; ngừng bộ định thời 
ð6 MOV TH0, #HIGH (COUNT) ; nạp 

. ðỸ MOV TL0, #LOW (COUNT) , lại 
'ã8 DJNZ R6, EXIT ; không phải ngắt 5, thoát 
59 MOV R6, #REPEAT ; là ngắt 5, resef 
60 INC R7 ; tăng nốt 
61 CJNE R7, #LENGTH,EXIT ; nốt sau cùng ? 
62 : MOV R7, #0 ; phải : reset, A = 440 Hz 
63 EXIT: SETB TRO : không : bắt đầu bộ định thời 
64 RETI 
65 


6G .*#** **# *x*##*#*#*#% ## # % + % kÉ XE HE ĐC Đ X Đ X Ấ Đ ĐC XC ẤG ĐC ĐC KG ẤỆ 
, 


67 ; TIMER 1INTERRUPT SERVICE ROUTINE ( PITCH OF NOTES ) 
68 ; 

69 ; Lưu ý : Các tần số ngưng do độ dài của ISR này. 

70 ; Việc nạp lại bộ định thời cần được hiệu chỉnh 

71 ; 


179 „ Mê tt tt *xkt£ 4 k*+‡t k2 tt tk ‡** k2 **£ k*£‡k£‡⁄*+x**⁄¿*x*k‡*k‡* + **x+*** **** 
, 


73 T1ISR: CPL P17 

74 CLR TRI ; ngừng bộ định thời 

7ð MOV A,R7 ; đọc bộ đếm nốt 

76 RL ^ ; nhân ( 2 byte / nốt ) 

T1 CALL GETBYTE , lấy byte cao của số đếm 
T8 MOV THỊ, A ; đặt vào TH1 

79 MOV A, R7 ; đọc bộ đếm lần nữa 

80 l RL ^ 


Hình 9.7 : ( tiếp theo ) 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 231M 


81 
82 
83 
84 
85 
86 





INC A 

CALL  GETBYTE ; lấy byte thấp của số đếm 
MOV TLI1, A ; đặt vào T1 

5ETB TR1 ; bắt đầu bộ định thời 
RETI 


87 . ®****x*x*****x*x***x*x**x*x**** ***#*x**#x*x**x*x*#*#x*x**#*# 
, 


88 ; GET A BYTE FROM LOOK-UP OEF NOTES IN A MA.IOR SCALE 


89 . *#*x%***x*x**x*x**x*x*****x**x**x*é*x******#***x**#x*x* 
, 


90 GETBYTE; 
91 

92 

93 TABLE: 
94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

108 

104 

105 LENGTH 
106 


INC A ; chương trình con tìm kiếm 
MOVC  A,@A+PC ; bảng 

RET 

DW - 1186 :A 

DW - 1186 ; A lần nữa ( 1⁄4 nốt ) 
DW - 1012 ;B(⁄4 nốt v.v..) 
DW - 909 , C# 

DW - 851 :D 

DW - Tö8 ;E 

DW - 676 ; F# 

DW - 609 ; G# 

DW - ð68 ;,A' 

DW - 568 ; A'( 4 lần, cả nốt ) 
DW - 568 

DW - 568 


EQU ($-TABLE)/2 ; LENGTH = # của nốt 


107. *#***#*x**#*##x<*£*##x**#*#x***#*#***#****x**x*******#*# 
, 


108 ; ƯNUSED INTERRUPT - BACK TO MONITOR PROGRAM (ERROR) 


1090 ; **#*# **#********x******x*x*********#*#*#*#*#*#*#*##*#### 
, 


110 EXT0ISR: 
111 EXTIISR: 
112 5PISR: 


Hình 9.7 : ( tiếp theo ) 


232 Họ vi điều khiển 8051 





113 T2ISR: CLR EA ; cấm các ngắt và 
114 LJUMP MONITOR , trở về MON51 
11ã END 


Hình 9.7 : ( tiếp theo ) 


9.6 GIAO TIẾP VỚI RAM KHÔNG MẤT NỘI DUNG 


RAM không mất nội dung NV-RAM ( non-volatile RAM ) là bộ nhớ 
bán dẫn duy trì được nội dung khi ta không cung cấp điện cho RAM. 
NVRAM kết hợp cả hai : các phần tử của RAM tĩnh và các phần tử ROM 
lập trình được và xóa được ( KEROM ). Mỗi một bit của RAM tĩnh được 
phủ bởi một bit của EEROM. Dữ liệu có thể truyền qua lại giữa hai bit 
nhớ và như vậy giữa hai bộ nhớ. 


NVRAM chiếm một vị trí quan trọng trong các ứng dụng của bộ vi xử 
lý và bộ vi điều khiển. NVRAM được sử dụng để lưu các dữ liệu và các 
tham số được cài đặt, các dữ liệu và thông số này thính thoảng được 
thay đổi bởi người sử dụng nhưng phải được duy trì khi không được cung 
cấp điện. 


Thí dụ nhiều thiết kế của VDT không sử dụng các chuyển mạch DIP 
mà sử dụng NVRAM để lưu trữ các thông tin được cài đặt như là tốc độ 
baud, cho phép hoặc không cho phép bịt chẵn lẻ, kiểm tra chắn hay lẻ 
v.v.. Mỗi khi VDT được cấp điện, các tham số này được gọi từ NVRAM 
và hệ thống được khởi động tương ứng một cách thích hợp. Khi một 
tham số được thay đổi bởi người sử dụng ( thông qua bàn phím ), giá trị 
mới được lưu trong NVRAM. 


Các modem có đặc trưng tự động quay số thường lưu các số điện 
thoại trong bộ nhớ nội. Các số điện thoại này thường được lưu trong 
NVRAM. Mười số điện thoại với 7 digit cho mỗi số có thể được lưu trong 
3ð byte ( bằng cách mã hóa mỗi một digit ở đạng số BCD ) 


NVRAM được sử dụng trong thí dụ giao tiếp này là X2444 của Xicor, 
một công ty chuyên sản xuất NVRAM và EPEROM. X2444 chứa 256 bịt 
RAM tĩnh được phú bởi 256 bit EEROM. Các dữ liệu được truyền qua lại 
giữa hai bit nhớ hoặc bằng các lệnh được gởi đi từ bộ xử lý trên mạch 
giao tiếp nối tiếp hoặc bằng cách sử dụng hai ngõ vào STORE và 
RECALL. Các dữ liệu không bị mất được lưu trong ERROM trong khi dữ 
liệu độc lập được truy xuất và cập nhật trong RAM. Các đặc trưng của 
X2444 như sau : 


«e Lý tưởng khi sử dụng với các máy vì tính đơn chịp 


- - định thời tĩnh 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 23a M 


giao tiếp L/O tối thiểu 


_tương thích với por¿ nối tiếp ( COPSTM, 8051 )_. 


dễ dàng giao tiếp với các porf của các bộ vi điều khiển 
các mạch hỗ trợ tối thiểu 


Đặc trưng không mất thông tin được điều khiển bởi phần cứng 
và phần mềm 


bảo vệ bộ nhớ tối đa 

Tương thích TTL 

Tổ chức 16 x 16 

Công suất tiêu tán nhiệt thấp 
dòng tích cực : điển hình 15 mA 
dòng lưu trữ : điển hình 8 mA 
dòng chờ : điển hình 6 mA 
dòng nghỉ : điển hình 5 mA 


Sơ đồ các chân ra được trình bày ở hình 9.8 


Chip Enable 
Serial Clock 
Đerial Data In 
Serial Data Out 
Recall 

Store 

+BV 

Ground 





Hình 9.8 : Các thông số kỹ thuật của X2444 


Trong thí dụ giao tiếp này, các đường STORE và RECALL không 
được sử dụng. Các chế độ khác của thao tác được đưa vào bằng cách gởi 
đến X2444 các lệnh ở dạng nối tiếp thông qua các chân por£ của 8051. 


Mạch giao tiếp với 8051 được trình bày ở hình 9.9. 


Chỉ có 3 đường được sử dụng : 


234 Họ vi điều khiển 8051 





Hình 9.9 : Giao tiếp với X2444 
- - PI.0-— SK ( serial clock : elocb nối tiếp ) 
- P1.1-— CE( chip enable : cho phép chip ) _ 
- — P1.2- DƯDO ( data input 7 output : dữ liệu nhập / xuất ) 


Các lệnh được chuyển đến X2444 bằng cách cho CE ở mức cao và kế 
đến dịch 8 bit của opcode bằng xung ciock vào X2444 qua các đường SK 
và DƯDO. Các opcode sau đây cần cho thí dụ này : 


Lệnh Opcode Mô tả 

RGL 8ãH Gọi lại đữ liệu trong EEROM vào RAM 
WREN 84H Thiết lập chốt cho phép ghi 

STORE 81H Lưu dữ liệu trong RAM vào EEROM 
WRITE 1AAAA011B Ghi dữ liệu vào RAM ở địa chỉ AAAA 
READ 1AAAAIIIB Đọc dữ liệu từ RAM ở địa chỉ AAAA 


Mục tiêu thiết kế 


Viết 2 chương trình. Chương trình thú nhốt, gọi là SAVE, sao chép 
nội dụng của các 0uị trí nhớ nội từ 60H đến 7FP.H của 8051 uào EEROM 
của X2444. Chương trình thú hai, sọi là RECOVER, đọc các dữ liệu đã 
lu trước đây từ EEROM của X2444 uà khôi phục chúng uòo các vị trí 
nhớ từ 60H đến 7FH. 


Ta có 2 chương trình riêng biệt. Chương trình SAVE được thực thì 
môi khi thông tin trong NVROM được thay đổi ( thí dụ người sử dụng 
thay đổi các tham số cấu hình ). Chương trình RECOVER được thực thi 
môi khi hệ thống được cung cấp điện hoặc được reset. Với thí dụ này, 
thông tin được giữ trong các vị trí nhớ nội của 8051 từ địa chỉ 60H đến 
7FH. 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 235 ựm 





Liệt kê của phần mềm được trình bày ở hình 9.10. 

Các thao tác lưu giữ và phục hồi dữ liệu bao gồm các bước sau : 
Ghi dữ Hiệu vào X2444 

1. “Thực thi lệnh RCL, 

2. Thực thi lệnh WREN 

3. Ghi dữ liệu vào RAM của X2444 


4. Thực thi lệnh STO ( lưu RAM vào EEkROM ) 


œt 


Thực thi lệnh SLKEP 
Đọc dữ liệu từ X2444 

1. Thực thị lệnh RCL 

2. Đọc dữ liệu từ RAM của X2444 

3. Thực thi lệnh SLEEP 

Hình 9.11 minh họa giản đồ thời gian khi ta gới lệnh RCL đến 
X2444. Một vài bịt thực tế là tùy định nhưng được cho bằng 0O trong hình 
9.11. 

Việc định thời cho các lệnh WRITE và REBAD dữ liệu có hơi khác. 
Với các lệnh này, opcode 8-bit được theo ngay sau bởi 16 bịt dữ liệu và 
CE được duy trì ở mức cao cho cả 24 bịt, Với lệnh đọc, 8-bit của opcode 
được ghi đến X2444, kế đến 16 bịt dữ liệu được đọc từ X2444. Các 
chương trình con riêng rẽ được sử dụng cho việc đọc 8 bit( R_BYTE, các 


đòng 106 đến 112 ) và cho việc ghi 8 bit ( W_BYTE, các đòng từ 117 đến 
128 ). 


1 $DEBUG 

2_ $NOPAGING 

3 §NOSYMBOLS 

4_ , FILE: NVRAM.SRC 

. 0 ĐK ĐK K K  K KC K đ ẤC ME ẤC K SE CÁC CÁC CC ME KỂ XE ĐC CC XE XE 4# 
6; X2444 INTERFACE EXAMPLE 

( 

8 ; Hai chương trình con được trình bày dưới đây dùng để 

9 ; SAVE và RECOVER dữ liệu giữa NVRAM X2444 và 


Hình 9.10 : Phần mềm giao tiếp với X2444 


— 





Họ vi điều khiến 8051 ï 







Eã “29 
10 ; 32 byte RAM nội của 8051 
11 Tháp si 32 212i) buàu 2101220124246 2i 24,2022,2622, 6142 lui 22 02 dua ớt 
12 RECALL EQU 85H : lệnh “ recal] “ 
13 WRITE #QU 84H ; lệnh “ write enable “ 
14 STORE EQU 81H ¡ lệnh “ store “ 
1õ SLEEP EQU 82H ; lệnh “ sleep “ˆ 
16 W DATA EQU 83H ; lệnh “ write data “ 
17 R DATA EQU 87H ; lệnh “ read data “ 
18 MONã1 EQU 00BCH ; điểm nhập của MON51 
19 LENGTH EQU 32 ; 32 byte được cất/khôi phục 
20 DIN BIT P12 ; các đường giao tiếp 
21 ENABLE BIT P1.1 ; với X2444 
22 CLOCK BIT P10 
23 
24 DSEG AT 60H 
25 NVRAM: DS LENGTH 
26 
27 CSEG AT 8000H 
28 WX2444: ACALL SAVE 
29 LUMP_ MON51 
30 RX2444: ACALL RECOVER 
31. .~ LJUMP  MONð1 
32 
33 An TY TT le Tạ no, ĐI TẾ Vật Ic ỤNg TÚC TỰ TH. t; TC RỊA Ôn Tềụ tt DỰ EM” P EN: Ệc ĐƯỆN vệ 2à Am, 
34 ; SAVE 8031 RAM LOCATIONS 60H - 7EP.H IN X2444 NVRAM 
3ã ft ##+###*#w$##*$##*#W/##*#*$*##+* ty ##$#*x**#*#*#**%# 
36 SAVE: MOV R0,#NVRAM ;RO > các vị trí để cất 
37 CLR ENABLE : vô hiệu X2444 
38 MOV A, #RECALL ; lệnh “ recall “ 
39 S3ETE ENABLE 
40 ACALL W_BYTE 


Hình 9.10 : ( tiếp theo ) 





CHUOHE ở. 1 HIỂU KẾ VA gØ1AO tLID 


41 
42 
43 
44 
45 
46 


AGAIN: 


LOOP: 


CLR 
MOV 
SETB 
ACALL 
CLR 
MOV 
MOV 
RL 

RL 

RL 
ORL 
SETB 
ACALL 
MOV 
MOV 
INC 
ACALL 
DJNZ, 
CLR 
INC 
CJNE 
MOV 
SETB 
ACALL 
CLR 
MOV 
SETB 
ACALL 
CLR 
RET 


ENABLE 
A, #WRITE 
ENABLE 
W BYTE 
ENABLE 
R7, #0 

A, R7 

A 

A 

A 

A, #W_DATA 
ENABLE 
W BYTE 
R5, #2 

A, ®R0 

R0 

W BYTE 
Rõ, LOOP 
ENABLE 
R7 


“ỏö¡ ĐN 


; lệnh “ write enable “ chuẩn 


; bị để ghi vào X2444 


; R7 = địa chỉ của X2444 
; đặt địa chỉ vào ACC 
; đưa vào các bit 3, 4, 5, 6 


; thiết lập lệnh ghi 


; lấy đữ liệu của 8051 

; trồ đến byte kế 

; gởi byte đến X2444 

; lặp lại ( gởi byte thứ hai ) 


; tăng địa chỉ của X2444 


R7, #16, AGAIN; nếu chưa kết thúc : tiếp tục 


A, #6TORE 
ENABLE 
W_BYTE 
ENABLE 
A, #SLEEP 
ENABLE 
W_BYTE 
ENABLE 


; nếu kết thúc, sao chép vào 


. REROM 


; cho X2444 nghỉ 


Hình 9.10 : ( tiếp theo ) 


dA|238 


tồ 
73 
74 
Tã 
76 
T1 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84. 


86 
87 
88 
80- 
90 
91 
93 
98 
94 


96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 


Họ vị điều khiển 8051 


„ HC ẮC úE HC c  đE HC ức  Đ MC ức Đc ĐC ức ĐC ĐC ẮC Ác Ác ĐC ứ ĐK ĐC ức ĐK ĐC ĐC MC  Đ Ắ HC ĐC ÁP 
} 


› RECOVER 8051 RAM LOCATIONS 60H - 7PH PROM X2444 NVRAM 


LÊ MP ÁC ME ức ức ĐK ĐC HC ÁC Mc ức ĐC ĐC úC ÁP C ĐC ĐC ĐC ĐỂ ÁC É ẮC ĐC MC ME ĐC ÁC ĐỂ É đc ÚC ĐC ĐC ĐC ĐK Ắ 
› 


RECOVRER: 


AGAIN2: 


LOOPĐ2: 


MOV 
CLR 
MOV 
SETB 
AOALL 
CLR 
MOV 
MOV 
RL 

RL 

RL 
ORL 
SETB 
ACALL 
MOV 
ACALL 
MOV 
INC 
DJNZ, 
CLR 
INC 
CJNE 
MOV 
SETB 
ACALL 
CLR 
RET 


R0, #NVRAM 

ENABLE 

A, #RECALL  ; lệnh “ recall “ 
ENABLE 

W_BYTE 

ENABLE. 

R7, #O ; R7 = địa chỉ của X2444 
A, Rï ; đặt địa chỉ vào ACC 

A ; thiết lập lệnhb đọc 

A 

A 

A, #R_DATA 

ENABLE 

W_BYTE ; gởi lệnh đọc 

Rã, #2 ; (+ địa chỉ ) 

R_BYTE ; đọc byte dữ liệu 

@RO, A ; đặt vào RAM của 8051 
R0 . trỏ tới vị trí kế 

Rõ, LOOP2 

ENABLE 

R7 , tăng địa chỉ của X2444 
R7, #16, AGAIN2, lặp lại 

A, #8LEEP ; cho X2444 nghỉ 
ENABLE 

W_BYTE 

ENABLE 


Hình 9.10 : ( tiếp theo ) 





Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 239 [M 








1QQ.:. 1906 xXx.+.. 4 XE KH SE 2#: HỆ Đ-/E.KE X3 SE OW7A BE SE ME/HĐsE: dệ 


104 ; READ A BYTE OF DATA FROM X2444 


105; * ******#**#*#*###*#*## ##% # * # ở XÁC HN HC É É đ CĐ ĐC HC É úC ẤC ĐC Á 
, 


106R_BYTE: MOV R6, #8 ; dùng R6 làm bộ đếm bit 
107AGAIN38: MOV C,DIN : đặt 1 bit của X2444 vào C 
108 RLC ^ , thiết lập byte trong ACC 
109 SETB CLOCK 

110 CLR CLOCK 

111 DJƯNZ R6, AGAIN3 ; nếu chưa là bit cuối, tiếp 
112 RET 

113 


114; *****#*#*#***####*#**#####%**#**%*#*% *k£k%% * * * * 4% 4 4 4 % 
, 


115 ; WRITE A BYTE OF DATA TO X2444 


11G: ********x*x*x*##*#*x+#+#*z#+####+#*#*#x#*##*#*#*#*#*#*## 
, 


117W_BYTE: MOV R6, #8 ; dùng R6 làm bô đếm bit 
118AGAITN4: RLC A ; đặt 1 bit vào C 

119 MOV DIN, C ; đặt lên đường DATA IN 
120 SETBE  CLOCK 

121 CLR CLOCK 

122 DJNZ R6,AGAIN4 ; nếu không là bịt cuối, tiếp 
123 RET 

124 END 


Hình 9.10 : ( tiếp theo ) 


RCL mnstruction 


Hình 9.11 : Giản đề thời gian cho lệnh “ recall “ RCL 


240 Họ vi điều khiển 8051 





To additionai 
74HC16Bs 








SERIAL TN 









74HC165 


Second B4 
byte Ba 
SHIFT/LOAD 


hb@O2z2ø9ø0(GÀAbmờ 


CLOCEK 


DATA OƯỨT 


SERLALIN 








74HC165 


First B4 
byte B3 
SHIFT/LOAD 


Z@œ@œ„mmãmUŒOCo-vw>» 


CLOCK 


DATA OỰT 


Hình 9.12 : Giao tiếp với 2 IC 74HC165 





Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 241 





9.7 MỞ RỘNG XUẤT NHẬP 


Thí dụ kế tiếp minh họa một cách đơn giản biện pháp tăng số đường 
nhập của 8051. Các đường của 3 por/ được dùng để giao tiếp ( trong thí 
dụ ở mục này ) với nhiều 74HC165, các thanh ghi dịch nhập song song 
xuất nối tiếp ( xem hình 9.12 ). Các ngõ vào thêm vào được lấy mẫu 
tuần hoàn bằng cách cho đường SHIFT/LOAD xuống mức thấp. Kế đến 
dữ liệu được đọc vào 8051 bằng cách đọc đường DATA IN với xung cioeb 
dịch bit trên đường CLUOCKE. Mỗi một xung trên đường CLOCK dịch 1 bit 
dữ liệu, do vậy lần đọc kế ở DATA IN sẽ đọc bit kế và v.v... 


Mục tiêu thiết kế 


Viết một chương trình con sao chép trạng thái của 16 đường nhập 
trong hình 9.12 uào các 0 trí nhớ 25 H uà 26 H của RAM nội 8051. 


Phần mềm được trình bày trong hình 9.138. Lưu ý là vòng lặp của 
chương trình chính bao gồm các lời gọi hai chương trình con 
GET_BYTES và DISPLAY RESULTS ( các dòng 34, 35 ). Chương trình 
con sau minh họa một kỹ thuật thông dụng để gỡ rối khi các tài nguyên 
bị giới hạn. DISPLAT_RESULTTS ( các dòng từ 72 đến 83 ) đọc dữ liệu từ 
các vị trí nhớ 25H và 26H của RAM nội và gởi từng 1⁄2 byte đến VDT 
dưới dạng ký tự số hex. Điều này cho ta sự giao tiếp đơn giản và trực 
quan để kiểm tra có phải chương trình và mạch giao tiếp đang làm việc. 
Khi các đường nhập chuyển trang thái, sự thay đổi sẽ lập tức xuất hiện 
trên VDT. 


Chương trình con GET_BYTES ( các dòng từ 44 đến 58 ) thực thì 
trong 112 usec khi hai IC 74HC165 được sử dụng và hệ thống hoạt động 
ở tân số 12 MHz. Nếu các ngõ vào được lấy mẫu, thí dụ, 20 lần trong 1 
sec, GET_BYTES sẽ tiêu phí mất 112 / 50000 = 0.2 % thời gian thực thi 
của CPU. Tuy nhiên điều này là tối thiểu; việc tăng số đường nhập 
và/hoặc tốc độ lấy mẫu có thể bắt đầu tác động lên hiệu suất của toàn 
hệ thống. 


1 $DEBUG 

2_ $NOPAGING 

3 $NOSYMBOLS 

4_ ; FILE: HC165.SRC 

5 T095 75855775/000150:1500050906852052058w890556-5E27 xi noi 1005230061400 
6; 74HC165ã INTERFACE EXAMPLE 

Í 


Hình 9.18 : Phần mềm giao tiếp với 74HC165 


242 Họ vi điều khiển 8051 





8 ; Chương trình con GET_BYTES dưới đây đọc ( trong trường hợp này là 
9; 2) nhiều IC 74HC165, các thanh ghi dịch nhập song song xuất nối tiếp 
10 ; nối với chân P1.7 ( SHIFT/LOAD ), P1.6 ( CLOCK ) và P1.5 ( DATA- 
11 ; OUT ). Các byte đọc được sẽ được đặt vào các vị trí định địa chỉ bịt 
12 ; có địa chỉ bắt đầu là BUFFER. 


13 ; 

1Ả ÿXÉÉ XE KẾ K K  X K X  K K X X Ấ W X  É X K KẾ 
15 CR EQU 0DH 

16 COUNT EQU 2 , số IC 74HC165 

17 SHIFT BIT P1.7 ; ngõ vào SHIFT/LOAD 

18 ; 1= dịch ; 0 = nạp 

19D CLOCK BIT P16 ; ngõ vào xung cÏock 

20 DOUT BIT P1.5 ; ngõ ra DATA OUƯT 

21 OUTSTR CODE  0282H ; chương trình con của MON51 
22 OUT2HEX CODE 028DH ; xuất byte dạng 2 số hex 

23 OUTCHR CODE  01DEH 

24 

25 ORG 8000H ; bắt đầu segment mã 

26 SETB CLOCK , thiết lập các đường giao tiếp 
27 SETB SHIFT 

28 SETB DOUT 

29 


30 V + HE É * E k É XE  H Đ  Ấ Đ É ẮC É ÁC ÁC ÁC Ác ÁC Ác MC Ác Ác ĐC ẤC ÁC 
, 


31 ; MAIN LOOP ( KEPT SMALL FOR THIS EXAMPLE ) 


32 , 4 HE  Ắ ME MC Cứ ME ĐC úC ĐC ức đC Me đC dC đc ĐC ĐC Ác É dế ĐC, Ác ĐC ÁC Đ  ẮC Ác ĐC 
, 


38 CALL SEND HELLO MESSAGE 

34 REPEAT: CALL GETBYTES ; đọc 74HC165 
36 CALL DISPLAY RESULTS 

36 JMP  REPEAT : lặp vòng 

37 


Hình 9. 13 : ( tiếp theo ) 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 243 


38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
õ0 
51 

_ 59 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 


- # #*«*****#*x*x**é*#*x*x*#*#*#*#*#*#*#*x*x*x*****x#*#*#***⁄**#*#*#*#x**« 
s 


; GET BYTES FROM 74HC165 & PLACE IN INTERNAL RAM 


? 


; Thời gian thực thi = 112 nsec ( @ 12 MH¿ ) 
; Thời gian thực thi cho NÑ 74HC165 = 6/(N xõ3 ) bsec 


- *#*********x*x*****x**x**«x*x* **⁄«*# * *##***⁄#*#*#*%*# 


› 


GET BYTES: 


AGAIN: 
LOOP: 


MOV 
MOV 


CLR . 


SETB 
MOV 
MOV 
RRC 
CLR 
SETB 
DJNZ 
MOV 
INC 
DJNZ 
RET 


R6,#C€OUNT ; dùng R6 làm bộ đếm byte 
RO. #BUFEFER ; dùng RO làm con trổ 


ĐHIFT , nạp vào 74HC165ð bằng cách 
SHIFT : cho SHIFT/LOAD ở mức thấp 
R7, #8 ; dùng R7 làm bộ đếm bit 

C, DOUT 

^ 

CLOCK ; dịch bịt 

CLOCK 

R7, LOOP . không phải bit 8, tiếp 

@R0O, A ; là bit 8, cất vào bộ đệm 

RO ; tăng con trỏ 

R6, AGAIN ; lấy 2 byte 


. *w*##«##*##*#*é*é**‡#***é*#*#*##*x*x*«**##*x*x «xé *##x***#*x*#%£#*#****#**#*# 
, 


; READ HELLO MESSAGE TO CONSOLE ( DEBUGGING AID ) 


. *w***#**************#*****x**é*##«#***#*x<«x«x£«#+**#*#*x<# 
, 


SEND HELLO MESSAGE: 


BANNER: 


MOV 


CALL 


RET 
DB 


DPTR, #BANNER 
OUTSTR 


‹ *#* TERST 74HC165 INTEREACE *** ', CR, 0 


Hình 9.13 : ( tiếp theo ) 


244 Họ vi điều khiển 8051 





GÓ ; XE HH ẤC AC ấP ẤC ĐC Ấ AC Ấ ẤP XE HC HC HC dC ĐC ĐC ẤC ÁC ÁC ÚC ÚC ÚC MC ức ÉC ĐC Ác ME dc dE dc tự 
70 ; DISPLAY RESULTS ON CONSOLE ( DEBUGGING AID ) 
TỊO ÿ 0# XE HH ĐC ẤC ĐỂ ĐC ĐC CĐ Á ẮC XE ME ĐC Ấ HC ĐC ĐC ẮC ĐC ME ÁC C HC ĐC HC ĐC ĐC ĐC ÚC ẤC ĐC 


72_DISPLAY RESULTS: 


73 MOV RO, #BUEFER ; RO trỏ tới các byte 
74 MOV R6, #CODNT ; R6 chứa số byte 
75 LOOP?: MOV A,@R0 :lấybyte 

76 INC R0 

77 CALL OUT2HEX 

78 MOV _ A,#°' 

79 CALL OUTCHR 

80 _ DJNZ  R6,LOOP2 

81 MOV _ A,#CR 

82 CALL OUTCHR 

83 RET 

84 

TT  . . r r  c 


86 ; CREATE BUEFEFER IN BIT-ADDRESSABLE INTERNAL RAM 


ỔT ÿ0# # E E K Ấ X Ă ĐC  K Ă KC KC Đ ẤC ĐC C ĐC CC ẤE Ấ ẤỂ ẤC Ể ĐC Ấ ẤE CÁC ÁC ÉC AC Á XS 
88 DSEG AT 25H 

89 BUEFER: D5 COUNT 

90 END 


Hình 9.13 : ( tiếp theo ) 


9.8 XUẤT TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ 


Việc giao tiếp với thế giới thực thường yêu cầu tạo ra các tín hiệu 
tương tự ( analog ). Việc tạo và điều khiển một tín hiệu xuất dạng tương 
tự từ một bộ vi xử lý không có gì khó khăn. Thí dụ này sử dụng hai điện 
trở, hai tụ điện, một biến trở, một opamp LM801 và một bộ biến đổi số 
sang tương tự DẠC 8-bịt MC1408L8. Cả hai IC đều không đắt. 8 ngõ vào 
dữ liệu của bộ biến đổi DAC được nối với porf 1 trên 8031 ( xem hình 
9.14 ). Sau khi thiết lập mạch và kết nối với SBC-51, mạch cần được 
kiếm tra bằng cách sử dụng các lệnh điều khiển của chương trình 
moniftor. Ta đo điện áp ngõ ra ở chân 6 của LM301 trong khi đang ghi 
các giá trị khác cho por¿ 1 và đang hiệu chỉnh biến trở 1 K. Ngõ ra phải 
thay đổi từ 0 V( P1 = 00H) cho đến khoảng 10 V( P1 = FFH ). 





Chương 9 : Thiêt kê và giao tiếp ⁄4o VAN 


MC1408L8 


~12V 


Hình 9.14 : Giao tiếp với DAC 


Su khi mạch đã hoạt động đúng, ta sẽ cho phần mềm hoạt động. 
Chương trình kiểm tra thông dụng là chương trình tạo sóng tam giác. 
Chương trình này gởi một giá trị đến DAC, tăng giá trị này rồi gởi tiếp, 
v.v.. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tiến hành trên một thiết kế nhiều tham 
vọng hơn - mạch tạo sóng sin từ tín hiệu số. 


Mục tiêu thiết kế 


Viết một chương trình được điều khiển ngắt, tạo ra sóng sin bằng 
cách sử dụng giao tiếp uới DAC trong hình 9.14. Ta sử dụng một Hồng 
số gọi là STEP để thiết lập tần số của sóng sin. 


Vì khả năng xử lý các con số của 8081 có nhiều giới hạn, chỉ có một 
phương pháp hợp lý cho vấn đề này là sử dụng bảng tìm kiếm. Chúng ta 
cần một bảng có các giá trị 8-bit tương ứng với một chu kỳ của sóng sin. 
Các giá trị nên bắt đầu từ 127, tăng đến 255 và giảm từ 127 xuống 0 rồi 
lại tăng trở lại đến 127 theo biểu đồ của hình sin. 


Một thể hiện hợp lý của sóng sin yêu cầu một bảng tương đối lớn 
nên vấn đề đặt ra là làm cách nào ta tạo được bảng ? Các phương pháp 
bằng tay là không thực tế. Phương pháp dễ dàng nhất là viết một 
chương trình bằng một ngôn ngữ cấp cao nào đó để tạo ra bảng và lưu 
các điểm nhập của tập tin. Sau đó bảng này được mang vào trong 
chương trình nguồn viết cho 8031. 


Hình 9.15 là một chương trình C đơn giản có tên là table51l.c. 
Chương trình này tạo ra một bảng sóng sin có 1024 điểm nhập với các 
giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Kết quả tạo ra được ghi vào một 


246 Họ vi điều khiển 8051 


tập tin kết quả có tên là sine51.src. Mỗi một điểm nhập được đứng trước 
bởi chỉ đẫn DB để tương thích với mã nguồn của 8031. 


/ SE dd dd sức dc He đc C dc dc Ác dc d© ức HC ĐC ÁC ÁC de ĐC dc dc HC ác Ác Ác ÍC C dc ĐC ĐC dc Ác dc / 


¿* table51.c - chương trình tạo ra một bảng sóng sin tự 
/* #7 
/*# Bảng này bao gồm 1024 điểm nhập ở giữa 0 và 255. */ 
/* Mỗi một điểm nhập được đứng trước bởi ' DB “ để tương */ 


/* thích với chương trình nguồn của 8051. Bảng được ghivào *#/ 


/* tập tin có tên là sine51.src */ 


#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#deñne PI 3.1415927 
#deñne MAX 1024 
#deine BYTE 255 
mainQ) 
( 
PILE *fp, *fopenQ; 
double x, y 
fp = fopen( “sine5 1.src”, “w” ); 
for (x= 0;x< MAX; ++x) ( 
y =((sin ((x/MAX)*(2*P[I))+1) /2)* BYTE, 
fprintf (fp,“DB_ %8d\An “, (nt)y ); 


Hình 9.15 


Chương trình tạo sóng sin được trình bày ở hình 9.16. Vòng lặp 
chính ( các dòng từ 36 đến 40 ) thực hiện 3 công việc : 


khởi động bộ định thời 0 để tạo ngắt sau mỗi 100 sec 


- — cho phép các ngắt 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 247 





- đặt vào trong vòng lặp vô tận. 


Trình phục vụ ngắt cho bộ định thời 0 ( các dòng từ 41 đến 51 ) thực 
hiện mọi công việc. Cứ mỗi một 100 sec, một giá trị được đọc từ bảng 
tìm kiếm bằng cách sử dụng con trỏ DPTR và kế đến, giá trị này được 
ghi lên poør‡ 1. Một hằng số gọi là STEP được sử dụng để tăng. STEP 
được định nghĩa ở dòng 26 ở dạng byte trong RAM nội. STEP phải được 
khởi động bằng lệnh điều khiến của chương trình monifor. Trong mỗi 
một trình phục vụ ngắt, STEP được cộng với DPTR để gán địa chỉ cho 
mẫu kế. Bảng được bắt đầu ( bằng chỉ dẫn ORG ) ở địa chỉ 8400H ( dòng 
69 ), như vậy bảng bắt đầu ở địa chỉ chắn và là địa chỉ bắt đầu 1 K byte 
bộ nhớ. Nếu DPTR được tăng qua 87FFH ( điểm kết thúc bảng ), DPTR 
được điều chỉnh để xoay vòng về điểm bắt đầu bảng. Do bảng khá lớn, 
chỉ dẫn $NOLIST của trình dịch hợp ngữ đã được sử dụng sau 5 điểm 
nhập đầu tiên ( dòng 77 ) để không cho xuất hiện trong tập tin liệt kê. 
Chỉ dẫn $LIST được sử dụng ở dòng 1092 ( không được trình bày ) sẽ 
đưa danh sách trở về 5 điểm nhập sau cùng. Tân số của sóng sin được 
điều khiển bởi 3 tham số : STEP, kích thước của bảng và chu kỳ ngắt do 
bộ định thời, được giải thích ở các dòng từ 16 đến 20 trong bảng liệt kê. 


1 $DEBUG 

2_ $NOPAGING 

3 $NOSYMBOLS 

4 ,FILE: DAC.SRC . 

E ——- -.  .  .....-. `. ằ  ÏẶ-ẶẶ-Ặ--Ặ-—... 
6 ; MC1408L8 INTERFACE EXAMPLE 

Ta bộ 

8 ; Chương trình này tạo ra một sóng sin bằng cách dùng một bảng tìm 
9 ; kiếm sóng sin và một giao tiếp với MC1408L8, bộ biến đổi số sang 


10 ; tương tự DAC 8-bit. 

11 ; Chương trình được điều khiển ngắt 

12 ; 

13 ; Dữ liệu được đọc từ một bảng sóng sin 1024 điểm nhập và gởi đến 
14 ; DAC mỗi một 100 qsec. 

1Š ; Mỗi một giá trị được gởi là các vị trí STEP 

16 ; qua vị trí trước đã được gởi ( và được vòng lại khi đã đạt đến cuối 


17 ; bảng ). 


Hình 9.16 : Phần mềm giao tiếp với DAC 


M248 


18 
19 
20 
21 
22 
238 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
đ1 
32 
338 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4ï 
48 


Họ vi điều khiển 8051 


; Chu kỳ của sóng sin là 100 x ( 1024 / STEP ) sec. Thí dụ 
; nếu STEP là 20H, sóng sin có chu kỳ là 100 x ( 1024 /32 ) = 3.2 ms 


; và tần số là 313 Hz 


, 


; Lưu ý : Ta khởi động STEP trong vị trí nhớ nội 50H 


; trước khi chạy chương trình 


.„  * * * * #* * * * %* * * * * * * * * * * * * * ** **************x* 
, 


MONITOR 
STEP 


MAIN: 


TOISR: 


SKTP: 


CODE 
DATA 


ORG 
LJUMP 
LJUMP 
LJUMP 
LJMP 
LJMP 
LJMP 
LJMP 
MOV 
MOV 
SETB 
MOV 
SJMP 
MOV 
ADD 
MOV 
JNC 
INC 
ANL 
ORL 
CLR 


00BCH 
50H 


8000H 
MAIN 
EXT0ISR 
T0ISR 
EXTIISR 
TIISR 
SPISR 
T2ISR 
TMOD, #02H 
THO, #-100 
TRO 

TE, #82H 

$ 

A, STEP 

A, DPL 
DPL, A 
SKEIP 

DPH 

DPH, #03H 


; đặt STEP trong RAM nội 


; khởi động bộ định thời 

; không sử dụng 

; cập nhật DAC mỗi 100 sec 
; không sử dụng 

; không sử dụng 

; không sử dụng 

; không sử dụng 

; chế độ tự nạp lại 8-bit 

; trì hoãn 100 sec 

; bắt đầu bộ định thời 

; cho phép ngắt do timer 0 

; vòng lặp chính không làm gì 
; cộng STEP với DPTR 


; xoay vòng nếu cần 


DPH, #HIGH (TABLE). 


A 


Hình 9.16 : ( tiếp theo ) 


“ÄÃÝ g1... 


Ki (nh 3x neo 41 21g 62g c6 


49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
78 
74 
Tỗ 
76 
T7 


Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 249 


MOVC A,@A+DPTR ; lấy điểm nhập 
MOV P1,A ; gỞI đi 
RETI 
EXT0ISR 
EXT1ISR 
T1ISR 
T2ISR 
SPISR: CLR BA ; cấm các ngắt và 
LỤMP MONITOR ; trở về MONð1 
, RE XE KỆ  Ấ E X X Ấ K K Ấ E X Ấ Ấ K Ấ XE ẤC ẤC Ấ K Ấ ĐK K C ẤC KC KK K K k4 
; Sau đây là bảng tìm kiếm sóng sin. Bảng này chứa 1024 điểm nhập 


, và được bắt đầu ở địa chỉ 8400H để cho phép xoay vòng nội dung của 


; DPTR mỗi khi đạt đến cuối bảng. 
; Các điểm nhập là các điểm nhập 8-bit ( 0 đến 255 ). 
; Bảng được tạo ra từ một chương trình € và 
; được đặt vào trong chương trình viết cho 8051 
ĐÓ hộ ii Đen SE VN TRY Ấy CU (0 TY ẤP VN g SA, lính ch h, duợP: ND TỊ t0 ỆPẾ | V3” y 92v” VỊ” TẾ 
ORG 8400H 
TABLE: DB 127 
DB 128 
DB 129 
DB 129 
DB 130 
; Bảng liệt kê ngưng sau ð điểm nhập đầu tiên 
Hi cu 0552. 222Á122022/0.1202u16/122 0024524202020 614,102 4222 xlÁ 


$NOLIST 


1093; Bảng liệt kê tiếp tục cho 5 điểmnhập sau cùng 
1094 DB 123 
1095 DB 124 


Hình 9.16 : ( tiếp theo ) 


. Ml25o Họ vi điều khiển 8051 


1096 DB 125 
1097 DB 125 
1098 DB 126 
1099 END 


Hình 9.16 : ( tiếp theo ) 


9.9 NHẬP TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ 


Thí dụ thiết kế sau cùng là kênh nhập tín hiệu tương tự. Mạch ở 
hình 9.17 sử dụng 1 điện trở, 1 tụ điện, một biến trở vi chỉnh và 1 bộ 
biến đổi tương tự sang số ADC0804. ADC0804 là một bộ ADC không 
đắt, biến đổi điện áp tương tự thành tín hiệu số 8-bit trong khoảng 100 
JiseC. 


ADC0801 





Hình 9.17 : Giao tiếp với ADC 


ADCO0804 được điều khiến bởi một ngõ vào ghi WR và một ngõ ra 
ngắt [NTR. Việc biến đối được bắt đầu bằng cách cho WR xuống mức 
thấp. Khi việc biến đổi hoàn tất ( 100 sec sau ), ADC0804 xác lập 
INTR xuống mức thấp. INTR không được xác lập ( ở mức cao ) khi có 
chuyển trạng thái từ 1 > 0 kế của WR, bắt đầu lần biến đổi ADC kế. 
INTR và WR nối với 8031 trên các đường P1.1 và P1.0. Với thí dụ này, 
chúng ta sử dụng por£ A của 8155 để truyền đữ liệu như được vẽ trên 
hình. 








ADC0804 hoạt động nhờ vào một nguồn xung cỉock bên ngoài được 
tạo ra bằng cách nối mạch R-C với các chân 19 và 4. Điện áp ngõ vào 





Chương 9 : Thiết kế và giao tiếp 251 


tương tự là tín hiệu sai biệt đặt trên các ngõ vào Vin(+) và Vin(-) trên 
các chân 6 và 7. Trong thí dụ này, Vin(-) nối đất ( 0 V ) và Vin(+) có 
được bằng cách điều chỉnh một biến trở vi chỉnh để thay đổi điện áp 
điểm giữa của biến trở. Vin(+) ở trong tầm từ 0 đến 5 V. 


Mục tiêu thiết kế 


Viết một chương trình biến đối điện áp tại điểm giữa của biến trở u¡ 
chỉnh thành tín hiệu số. Kết quả được hiển thị trên VDT' dưới dạng mô 
ASCIT. 


Chương trình được trình bày ở hình 9.18. Vì 8155 được mặc định là 
nhập sau khi rese¿, chuỗi khởi động IC này không cần thiết. Por£ A có 
địa chỉ là 0101H của bộ nhớ ngoài và được đọc dễ dàng bằng cách dùng 
lệnh MOVX. Việc biến đổi được bắt đầu bằng cách xóa và seý P1.0 ( các 
dòng 34, 3ð ), ngõ vào WR của ADC0804. Kế đến, chương trình ở trong 
vòng lặp chờ cho đến khi việc biến đổi kết thúc và xác lập ENTR ở chân 
P1.1( dòng 36 ). Dữ liệu được đọc ở các dòng 37 và 38 và rôi được gởi 
đến VDT bằng cách dùng chương trình con OUT2HX ( dòng 39 ). Khi 
chương trình hoạt động, một byte được hiển thị trên VDT. Byte này ở 
trong tâm từ 00H đến FFH khi ta điều chỉnh biến trở vi chỉnh. 


Chương trình ở hình 9.18 là chương trình tính xấp xi điện áp tương 
tự ở ngõ vào . Ta có thể thay thế biến trở vi chỉnh bởi các ngõ vào tương 
tự khác. Nhiệt độ nhận được bằng cách sử dụng một điện trở nhiệt'— 
linh kiện có điện trở thay đổi theo nhiệt độ. Ta cũng có thể nhận tiếng 
mói bằng cách sử dụng một máy vi âm. 


Chu kỳ biến đổi của ADC0804 là 100 usec có được nhờ vào một tần 
số lấy mẫu bằng 10 KH¿. Với tần số này, tín hiệu nhận được có băng 
thông lên đến 5 KHz, tương đương với băng thông của một đường truyền 
tín hiệu thoại. Một mạch khuếch đại được cần đến để khuếch đại mức 
tín hiệu thấp từ máy vi âm sao cho đạt được tầm 0 đến 5 V theo yêu cầu 
của 0804. Ngoài ra ta còn phải sử dụng một mạch lấy mẫu và giữ ( 
sample-and-hold circuit ) để duy trì một điện áp không đổi trong suốt 
thời gian của mỗi một chu kỳ biến đổi ADC. 


$DEBUG 

$NOPAGING 

$NOSYMBOLS 

; FILE : ADC.SRC 
 =-.-—.-..-............Ă 


ỳ ADC0804 [INTERFACE EXAMPLE 


t2 


¬]1 G@ Ơi B> C2 


262 Họ vi điều khiển 8051 


8 ; Chương trình này đọc dữ liệu tương tự từ một 

9 ; ADC0804 giao tiếp với port A của 8155. Kết quả 

10 ; được cho hiển thị lên VDT dưới dạng một byte số hex 
11 ; Các bước như sau : 


12 ; 

13,  — 1 Gởi thộng báo đến VDT 

14 ; 2. Xác lập WR ( PL0 ) để bắt đầu biến đổi 

15 ; 3. Chờ INTR ( P1.1 ) chuyển thành mức thấp chỉ ra rằng đã kết 
16 ; thúc biến đổi ADC 

17: -: 4. Đọc dữ liệu từ por‡ A của 8155 

18 ; ð. Xuất dữ liệu đến VDT 

19 ; 6. Trở lại bước 2 

20 ; 

21 vn k4 Si k, AE 2Riếp lo ko hit tiết Co chon. c2 nh là In in Gh TA OP THIẾT TY) VN HIỂM TẾ. 
22 PORTA EQU 0101H : port A của 8155 

23 CR EQU 0DH , mã ASCII của các ký tự 

24 LF EQU 0AH 

25 ESC EQU 1BH 

26 OUT2HX EQU 028DH ; chương trình con của MONð1 
27 OUTSTR EQÙ 0282H ; chương trình con của MONð1 
28 WRITE BIT PL0 ; đường WR của ADC0804 

29 INTR BIT P11 ; đường INTR của 0804 

30 

31 ORG 8000H 

32 ADC: MOV  DPTR, #BANNER 

33 CALL  OUTSTR ; gởi thông báo 

34 LOOP: CLR WRITE. : xác lập WR 

3ã SETBE WRITE 

36 JB IL4TR, $ :; chờ INTR = 0 

37 MOV DPTR, #PORTA; khởi động DPTR > pori A 
38 MOVX A,@DPTR ; đọc dữ liệu của ADC0804 

39 CALL OUT2HX ; gởi ra VDT 

40 MOV DPTR, #LEFT2 ; cập nhật cursor bởi 2 

41 CALL OUTSTR 

42 SJMP_ LOOP . lặp lại 

43 

44 BANNER: DB +*+ TRST' ADC0804 ***, CR, 0 

45 LEFT2: DB ESC, (2D,0  ; chuỗi thoát 

-46 END 


Hình 9. 18 : Phần mềm giao tiếp với ADC 


Mục lục IH 


MỤC LỤC 


LỜI MỞ ĐẦU I 
MỤC LỤC IH 
: : 
Mở đầu 1 
Thuật ngữ 2 
Đơn vị xử lý trung tâm l 3 
Bộ nhớ bán dẫn : RAM và ROM 6 
Các bus : địa chỉ, dữ liệu và điều khiển 6 
Các thiết bị xuất nhập 17 
Chương trình : lớn và nhỏ 9 
Micro, mini và mainframe 10 
Từ bộ vi xử lý đến bộ vi điều khiển 11 
Khái niệm mới 14 
Ưu và khuyết điểm 15 
| 2 TÓM TẮT PHẦN CỨNG 17 
Tổng quát 17 
Các chân ( pinout ) 20 


Cấu trúc của por† xuất nhập 23 


M|TV Họ vi điều khiển 8051 





Tổ chức bộ nhớ 24 
Các thanh ghi chức năng đặc biệt ( SEFR ) 28 
Bộ nhớ ngoài 36 
Các cải tiến của 8031 / 8052 42 
Hoạt động reset 43 


TÓM TẮT TẬP LỆNH 





Mở đầu 45 
Các kiểu định địa chỉ 45 
Các loại lệnh 53 
4 HOẠT ĐỘNG ĐỊNH THỜI 65 
Mở đầu 6ã 
Thanh ghi chế độ định thời TMOD 617 
Thanh ghi điều khiển định thời TMOD 69 
Các chế độ định thời và cờ tràn 70 
Nguồn xung cỉiocb định thời 79 
Khởi động, dừng và điều khiển các bộ định thời 73 
Khởi động và truy xuất các thanh ghi định thời T5 
Khoảng thời gian ngắn và dài 76 
Thí dụ 1 71 

Thí dụ 2 : 78 

Thí dụ 3 79 


Thí dụ 4 80 


Mục lục 


Bộ định thời 2 của 8052 
Tạo tốc độ baud 
5 HOẠT ĐỘNG CỦA PORT NỔI TIẾP 
Mở đầu 
Thanh ghi điều khiển por¿ nối tiếp 
Các chế độ hoạt động 
Khởi động và truy xuất các thanh ghi 
Truyền thông đa xử lý 
Thí dụ 1 
Thí dụ 2 
Thí dụ 3 
6 HOẠT ĐỘNG NGẮT 
Mở đầu 
Tổ chức ngắt của 8051 
Xử lý ngắt 
Thiết kế chương trình sử dụng ngắt 
Thí dụ 1 
Thí dụ 2 
Các ngắt do por¿ nối tiếp 
Thí dụ 3 
Các ngắt ngoài 


Thí dụ 4 


87 


88 


89 


97 


101 


102 


108 


105 


105 


107 


109 


112 


115 


117 


119 


119 


121 


122 


vi Họ vi điều khiển 8051 


Thí dụ 5 124 

Giản đồ thời gian của ngắt 126 

7 LẬP TRÌNH HỢP NGỮ 129 
Mở đầu 129 

Trình dịch hợp ngữ 181 

Khuôn dạng của chương trình hợp ngữ 1833 

Đánh giá biểu thức trong thời gian dịch 189 

Các chỉ dẫn 144 

Các điều khiến của trình dịch hợp ngữ 157 

Hoạt động liền kết 159 

Thí dụ 160 

Macro 171 

8 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 177 
Mở đầu ` 177 

Ưu và khuyết điểm của lập trình có cấu trúc 180 

Ba cấu trúc 181 

Cú pháp của giả mã 196 

Lập trình hợp ngữ 201 

9 THIẾT KẾ VÀ GIAO TIẾP 209 
Mở đầu 209 
SBG-B1 209 


Giao tiếp với bàn phím số hex 216 


Giao tiếp với các đèn 7 đoạn 
Giao tiếp với loa 

Giao tiếp với NV-RAM 

Mở rộng xuất nhập 

Xuất tín hiệu tương tự 


Nhập tín hiệu tương tự 


PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC A 

Tham khảo nhanh các lệnh 
PHỤ LỤC B 

Mã lệnh 

Phụ lục C 

Mô tả lệnh 

Phụ lục D 

Các thanh ghi SFR 
Phụ lục E 

Vị điều khiển họ 8051 
Phụ lục F 

Vị điều khiển AT89Cð1 
Phụ lục G 


Chương trình monztor MONB1 


VH 


220 


227 


232 


241 


244 


250 


253 


271 


333 


353 


Mục lục 


vn Họ vi điều khiển 8051 





Phụ lục H 


Các board vi điều khiển 408 


